Tương Ung Bộ Kinh 


(Samyutta Nikaya) 


Tập 1 
Thiên Có Kệ 


Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


Chương I: Tương Ưng Chư Thiên 


I. Phẩm Cây Lau 


L. Bộc Lưu (S.I,1) 
Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng 
Lâm), tại vườn ông Anảthapindika (Câp Cô Độc). 


Rồi một vị Thiên, khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù 
thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đánh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị 
Thiên ấy bạch Thế Tôn: 


Thưa Tôn giả, làm sao Ngài vượt khỏi bộc lưu? 
Này Hiền giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt 
khỏi bộc lưu. 
Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, 
Ngài vượt khỏi bộc lưu? 
Này Hiền giả, khi Ta đứng lại, thời Ta chìm xuống. Này 
Hiện giả, khi Ta bước tới, thời Ta trôi giạt; do vậy, này Hiên giả, 
không đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu. 
(VỊ Thiên): 
Từ lâu, tôi mới thấy 
Bả-la-môn tịch tịnh. 
Không đứng, không bước tới, 
Vượt cháp trước ở đời. 


6 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Vị Thiên ấy nói như vậy và bậc Đạo Sư chấp nhận. Vị 
Thiên ây biệt được: "Thê Tôn đã châp nhận ta". VỊ ây đảnh lê 
Thê Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rôi biên mất tại chỗ. 


H. Giải Thoát (Si.2) 


.. Ở Sàvatthi. Rồi một vị Thiên, khi đêm đã gần tàn, 
với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến 
Thế Tôn. Sau khi đến, vị ấy đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một 
bên. Đứng một bên, vị Thiên ấy bạch Thế Tôn: 


Thưa Tôn giả, Ngài có biết giải thoát, thoát ly, viễn ly 
cho các chúng sanh không? 

Này Hiền giả, Ta có biết giải thoát, thoát ly, viễn ly 
cho các chúng sanh. 

Thưa Tôn giả, như thế nào Ngài biết giải thoát, thoát 
ly, viên ly cho các chúng sanh? 


H, tái sanh đoạn tán, 
Tưởng, thức được trừ diệt, 
Các thọ diệt, tịch tịnh, 
Như vậy này Hiên giả, 

Ta biết sự giải thoái, 
Thoát ly và viễn ly, 

Cho các loại chúng sanh. 


HI. Đưa Đến Đoạn Tận - (Tạp 36.9. Đại 2,262b. Biệt Tạp 
8.7, Đại 2,427b). (S.1,2) 
__„. Đứng một bên, vị Thiên ây nói lên bài kệ này trước mặt 

Thê Tôn: 

Mạng sống bị dát dẫn, 

Tì uôi thọ chăng là bao, 

Bị dán đên già nua, 

Không có nơi dừng bước. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 7 





Ai đem tâm quản tưởng, 

Sợ hãi tứ vong này, 

Hãy làm các công đức, 

Đưa đên chơn an lạc. 
(Thế Tôn): 


Mạng sống bị dắt dẫn, 
Tuổi thọ chẳng là bao, 
Bị dân đến già nua, 
Không có nơi dừng bước. 
Ai đem tâm quản tưởng, 
Sợ hãi tứ vong này, 
Hãy bỏ mọi thể lợi, 
Tám hướng câu tịch tịnh. 
IV. Thời Gian Trôi Qua (Biệt Tạp 8.8, Đại 2,427b) (S.1,3) 


.. Nhân duyên ở (Sàvatthi ), đứng một bên, vị Thiên ẫy 
nói lên bài kệ này trước mặt Thê Tôn: 
Thời gian lặng trôi qua, 
Đêm ngày luôn di động, 
T uổi tác buổi thanh xuân, 
Tiếp tục bỏ chúng ta. 
Những ai chịu quản sát, 
Sợ hãi tử vong này, 
Hãy làm các công đức, 
Đưa đên chơn an lạc. 
(Thế Tôn): 
Thời gian lặng trôi qua, 
Đêm ngày luôn di động, 


Tì uổi tác buổi thanh xuân, 
Tiếp tục bỏ chúng ta. 


Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Những ai chịu quản sát, 
Sợ hãi tứ vong này, 

Hãy bỏ mọi thể lợi, 

Tám hướng câu tịch tịnh. 


V. Bao Nhiêu Phải Cắt Đoạn. (S.i,5) 


.. Đứng một bên, vị Thiên ẫy nói lên bài kệ này trước mặt 


Thế Tôn: 


Phải cắt đoạn bao nhiễu, 
Phải từ bỏ bao nhiêu, 

Tu tập thêm bao nhiễu, 
Vượt qua bao trói buộc, 
Để được có danh xưng, 
Tỷ-kheo vượt bộc lưu? 


(Thế Tôn): 


Phải cắt đoạn đến năm, 
Phải từ bỏ đến năm, 

Tu tập thêm năm pháp (lực), 
Vượt qua năm trói buộc, 

Để được có danh xưng, 
Tỷ-kheo "vượt bộc lưu”. 


VI. Tỉnh Giác (S.i,5) 


.. Đứng một bên, vị Thiên ây nói lên bài kệ này trước mặt 


Thế Tôn: 


Có bao pháp mê ngủ, 
Khi pháp khác tỉnh giác? 
Có bao pháp tỉnh giác, 
Khi pháp khác mê ngủ? 
Có bao nhiều việc làm 
Đưa ta đến trần cấu? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 9 





Có bao nhiễu việc làm 
Khiên ta được thanh tịnh? 


(Thế Tôn): 


Có năm pháp mê ngủ, 
Khi pháp khác tỉnh giác, 
Có năm pháp tỉnh giác, 
Khi pháp khác mê ngủ. 
Chính có năm việc làm 
Đưa ta đến trần cấu, 
Chính có năm việc làm 
Khiến ta được thanh tịnh. 


VII. Không Liễu Tri (S.i,4) 


.. Đứng một bên, vị Thiên ây nói lên bài kệ này trước mặt 


Thế Tôn: 


Những ai với các pháp, 
Không liễu tri thấu suối, 
Bị hướng dân lâm lạc, 
Vòng quanh các đị giáo. 
Họ mê ngủ triển miên, 
Họ không có tỉnh giác, 
Nay thật đã đến thời, 
Họ cần phải thức tỉnh. 


(Thế Tôn): 


Những ai với các pháp, 
Khéo liễu tri sáng suốt, 
Không bị dẫn lâm lạc, 

Vòng quanh các đị giáo, 

Họ chứng Chánh đăng giác. 
Họ liễu tri viên mãn, 


10 


Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Trên đường không thăng bằng, 
Họ bước thật thăng băng. 


VII. Mê Loạn (Tạp 22.5, Đại 2,154b. Biệt Tạp 9.5, Đại 
2,435c) (S.1,4) 


.. Đứng một bên, vị Thiên ây nói lên bài kệ này trước mặt 


Thế Tôn: 


Những ai đối các pháp, 
Quá đắm say mê loạn, 
Bị hướng dân lâm lạc, 
Vòng quanh các đị giáo, 
Họ mê ngủ triển miên, 
Họ không có tỉnh giác, 
Nay thật đã đến thời, 
Họ cần phải thức tỉnh. 


(Thế Tôn): 


Những ai đối các pháp, 

Không đắm say mê loạn, 
Không bị dẫn lâm lạc, 

Vòng quanh các đị giáo, 

Họ chứng Chánh đăng giác. 
Họ liễu tri viên mãn, 

Trên đường không thăng bằng, 
Họ bước thật thăng bằng. 


IX. Mong Muốn Kiêu Mạn (Tạp 36.4, Đại 2,261a. Biệt Tạp 
S.2, Đại 2,426a) (S.1,4) 


.. Đứng một bên, vị Thiên ây nói lên bài kệ này trước mặt 


Thế Tôn: 


Đối vị tra kiểu mạn, 
Ở đáy không điễu phục, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 11 





Không trí tuệ sáng suốt, 
Không định tĩnh nhiếp tâm, 
Đóc thân trủ rừng núi, 
Sống với tâm phóng dật, 

Vị ấy không vượt khỏi, 

Sự chỉ phối ma lực. 


(Thế Tôn): 


Từ bỏ mọi kiểu mạn, 

Tâm tr khéo nhiếp định, 

Với tám khéo tư sát, 

Giải thoát mọi phiên frược, 
Độc thần trủ rừng núi (giới), 
Với tâm không phóng dát, 

Vị ấy vượt thoát khỏi, 

Sự chỉ phối ma lực. 


X. Rừng Núi (Tạp 36.3, Đại 2,260c. Biệt Tạp 8.1, Đại 
2,426a) (S.i,5) 


.. Đứng một bên, vị Thiên ây nói lên bài kệ này trước mặt 


Thế Tôn: 
Thường sống Irong rừng núi, 
Bác Thánh sông Phạm hạnh, 
Một ngày ăn một buôi, 
Sao sắc họ thù điệu? 
(Thế Tôn): 


Không than việc đã qua, 
Không mong việc sắp tới, 
Sống ngay với hiện tại, 
Do vậy, sắc thù diệu. 


12 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Do mong việc sắp tới, 
Do than việc đã qua, 
Nên kẻ ngu héo mòn, 
Như lau xanh rời cành. 


II. Phẩm Vườn Hoan Hỷ 


L Vườn Hoan Hỷ (Tạp 22.1, Đại 2,153c) (S.1,5) (Tăng 31.9. 
Tứ Lạc, Đại 2,672b) (Biệt Tạp 9.1, Đại 2,435a) 


Như vậy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Độc). 
Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" 
"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có vị Thiên thuộc cõi trời 

Ba mươi ba, với chúng Thiên nữ vây quanh, du hí ở vườn 
Hoan Hỷ, thọ hưởng năm thiên dục công đức. Bây giờ, vị 
Thiên ây nói lên bài kệ này: 

Chúng không biết đến lạc, 

Nêu không tháy Hoan Hỷ, 

Chó trú cả Trời, Người, 

Cõi ba mươi lừng danh. 
Được nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, một vị Thiên khác đáp 
vị Thiên ây với bài kệ: 

Kẻ ngu, sao không biết, 

Vị Ứng cúng đã nói: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 13 





“Mọi hành là vô thường, 
Tự tảnh phải sanh diệt, 
Sau khi sanh, chúng diệt, 
Nhiếp chúng là an lạc. " 


H. Vui Thích (Tạp 36.12,Đại 2,263a) (S.1,6) (Biệt Tạp 8,1, 
Đại 2,428a) 
.. Đứng một bên, vị Thiên ẫy nói lên bài kệ này trước 

mặt Thê Tôn: 

Cha đổi con vui thích, 

Chủ với bò vui thích, 

Người sanh y, vui thích, 

Không sanh y, không vui. 


(Thế Tôn): 


Cha đối con sâu IHuỘn , 
Chủ với bò sâu muộn, 
Người sanh y, sảu muộn, 
Không sanh y, không sâu. 
HI. Không Ai Bằng Con (Tạp 36.14, Đại 2,263b) (S.1,6) 
(Biệt Tạp 12.19, Đại 2,458c) 
.. Đứng một bên, vị Thiên ây nói lên bài kệ này trước mặt 
Thê Tôn: 
Thương ai bằng thương con, 
Của nào bàng bò nhà, 
Sáng nào băng mặt trời, 
Nước nào hơn biên cả. 
(Thế Tôn): 


Thương di bằng thương mình, 
Của nào băng lúa gạo, 


14 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Sáng nào băng trí tuệ, 
Nước nào hơn mưa rào. 


IV. Giai Cấp Sát Đế Ly (Tạp 36.15 Sát-ly, Đại 2,263b) 
(S.1,6) 
Giữa các hàng hai chân, 
Sáí-}y là tôi thăng, 
Giữa các loài bôn chán, 
Bò đực là tôi thăng, 
Trong các hàng thê thiệp, 
Quý nữ là tôi thăng. 
Trong các hàng con trai, 
Trưởng nam là tôi thăng. 
(Thế Tôn): 
Giữa các loài hai chân, 
Chánh giác là tôi thăng. 
Giữa các loài bồn chân, 
Thuán chúng là tôi thăng. 
Trong các hàng thê thiệp, 
Nhu thuận là tôi thăng. 
Trong các hàng con trai, 
Trung thành là tôi thăng. 
V. Tiếng Động Rừng Sâu (hay Thân tịch tịnh) (S.i,7) (Tạp 
50.IL, An trú, Đại 2,360) (Biệt Tạp 16.26, Đại 2,490b) 
Nay là thời giữa trưa, 
Loài chim nghỉ yên lặng, 
Vang động tiêng rừng sâu, 
Ta run, ta khiếp sợ. 
(Thế Tôn): 
Nay là thời giữa trưa, 
Loài chim nghỉ yên lặng, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 l5 





Vang động tiếng rừng sâu, 
Ta vui, Ta thích thu. 
VỊ. Ngủ Gục, Biếng Nhác (Tạp 22.23, Đại 2,160a) (S.1,7) 
(Biệt Tạp 9.15, Đại 2,437c) 
Ngủ gục, nhác, ngáp dài, 
Không vui, ăn quá độ, 
Ở đây, đối chúng sanh, 
Thánh đạo không hiển lộ. 
Ngủ gục, nhác, ngáp dài, 
Không vui, ăn quả độ, 
Với tỉnh tấn, đoạn chúng, 
Thánh đạo được thanh tịnh. 


VH. Khó Làm (hay Con rùa) (Tạp 22.25, Đại 2,169b) 

(S.1,7) (Biệt Tạp 9,14, Đại 2,437b) 
Khó làm, khó kham nhẫn, 
Thiếu trí, hành Sa-môn, 
Chỗ kẻ ngu thối đọa, 
Chỗ ấy đây chướng ngại. 
Bao ngày hành Sa-môn 
Nếu tâm không chế ngự, 
Mỗi bước, phải sa đọa, 
Nó lệ cho suy tư, 
Như rùa rút chán căng, 
Trong mai rùa của mình. 
VỊ Tỷ-kheo cũng vậy, 
Thâu nhiếp mọi suy tư, 
Không tham dính vật gì, 
Không làm hại người nào, 
Hoàn toàn thát tịch tịnh, 
Không chỉ trích một di. 


VIII. Tàm Quý (S.i,7) 


1ó Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Người được tàm chế ngự, 

Tìm được ai ở đời? 

Ai biết ngăn chỉ trích, 

Như ngựa hiện bóng roi. 

Người được tàm chế ngự, 

Sống thường thường chánh niệm, 

Vị ấy đạt kết quả, 

Khổ đau được đoạn tận, 

Bước những bước thăng bằng, 

Trên đường không thăng bằng. 
IX. Am Tranh (S.1.8) 


Ngài không có am tranh, 

Ngài không có tô ám, 

Ngài không có dây giăng, 

Ngài thoát khỏi hệ phược. 
(Thế Tôn): 


Ta không có am tranh, 

Ta không có tô âm, 

Ta không có dáy giăng, 

Ta thoát khỏi hệ phược. 
(VỊ Thiên): 

Con nói am là gì? 

Nói tô ấm là gì? 

Nói dáy giăng là gì? 

Nói hệ phược là gì? 
(Thế Tôn): 


Ông nói am là mẹ, 
Nói tổ ấm là vợ, 

Nói dáy giăng là con, 
Nói hệ phược là ái. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 17 





(VỊ Thiên): 
Lành thay, Ngài không am! 
Lành thay, không tô đm! 
Lành thay, không dáy giăng! 
Lành thay, Ngài thoát phược! 


X. Samiddhi (Tạp 38.17, Đại 2,281c) (S.1,8) (Biệt Tạp I.I7) 
Đại 2,379a) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Vương Xá tại Tapodàràma (Tịnh 
xá Suôi nước nóng). 

2) Tôn giả Samiddhi, khi đêm đã gần tàn, thức dậy và 
đi đến suối nước nóng để tắm rửa tay chân. Sau khi tắm rửa 


tay chân, ra khỏi suôi nước nóng, Tôn giả đứng, đắp một tắm 
y đề phơi tay chân cho khô. 


3) Rồi một vị Thiên, khi đêm đã gần tàn, với dung sắc 
thù thăng, chói sáng toàn vùng suôi nước nóng, đi đên Tôn 
giả Samiddhi, sau khi đên, đứng giữa hư không, nói lên bài 
kệ với Tôn giả Samiddhi: 

Không hưởng, Ông khất thực, 

Nay khát thực, không hưởng, 

Hãy hưởng rồi khẩt thực, 

Chớ uông phí thời gian. 
(Samiddhl): 

Thời Ông, ta không biế.. 

Thời ta, án không hiện. 

Không hưởng, ta khát thực, 

Không uông thời gian 1a. 


4) Rồi vị Thiên ấy đứng xuống đất và thưa với Tôn giả 


18 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Samiddhi: 


Này Tỷ-kheo, Ông còn trẻ tuổi mà đã xuất gia, niên 
thiếu, tóc còn đen nhánh trong tuổi thanh xuân. Trong thời 
trẻ thơ của tuổi đời, Ông không thọ hưởng các ái dục. Này 
Tỷ-kheo, hãy thọ hưởng các ái dục của người đời. Chớ có bỏ 
hiện tại mà chạy theo những gì bị thời gian chi phối. 


5) Này Hiền giả, ta không bỏ hiện tại và chạy theo 
những gì bị thời gian chi phối. Và này Hiền giả, chính ta bỏ 
những gì bị thời gian chi phối để chạy theo hiện tại. Này 
Hiền giả, Thế Tôn đã nói, các dục bị thời gian chỉ phối, nhiều 
khổ đau, nhiều phiền não (Upàyàsà); nguy hiểm ở đấy càng 
nhiều hơn. Còn pháp này thuộc vê hiện tại, không bị thời 
gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. 

6) Và này Tý-kheo, như thế nào mà Thế Tôn đã nói 
các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền 
não, nguy hiểm ở đấy càng nhiều hơn? Như thế nào thuộc về 
hiện tại là pháp này, không bị thời gian chi phối, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình 
giác hiểu? 

7) Này Hiền giả, tôi là người mới xuất gia, mới đến 
đây không bao lâu. Tôi không thê giải thích rộng rãi cho Ông 
pháp và luật này. Nhưng Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác nay ở Ràjagaha (Vương Xá) tại tịnh xá Tapoda 
(Suối nước nóng). Hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. 
Thế Tôn trả lời cho Ông như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 


8) Này Tý-kheo, không dễ gì cho chúng tôi được đến 
gặp bậc Thế Tôn Ấy, một bậc được chư Thiên khác, có đại uy 
lực đoanh vây. Này Tỷ-Kheo, nếu Ngài đi đến bậc Thế Tôn 
ấy và hỏi ý nghĩa này, chúng tôi có thê đến để nghe pháp. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 19 





9) Thưa vâng, Hiền giả. 


Tôn giả Samiddhi vâng đáp vị Thiên Ấy, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Samiddhi bạch Thế Tôn: 


10) Ở đây, bạch Thế Tôn, sau khi đêm đã gần tàn, con 
thức dậy và đi đến suối nước nóng đề tắm rửa tay chân. Sau 
khi tắm rửa tay chân, ra khỏi suối nước nóng, con đứng đắp 
một tấm y để phơi tay chân cho khô. Bạch Thế Tôn, rồi một 
vị Thiên, sau khi đêm vừa mãn, với dung sắc thù thắng, chói 
sáng toàn vùng nước nóng, đi đến con, sau khi đến, đứng 
giữa hư không và nói lên bài kệ này: 


"Không hưởng, Ông khất thực, 
Nay khất thực, không hưởng, 
Hãy hưởng rôi khất thực, 

Chớ uống phí thời gian. " 


11) Khi nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời với vị 
Thiên ấy bằng bài kệ: 
"Thời Ông, ta không biết, 
Thời ta, ẩn không hiện, 
Không hưởng, ta khất thực, 
Không uống thời gian ta. " 


12) Bạch Thế Tôn, rồi vị Thiên ấy đứng xuống đất và 
thưa với con: 


" Này Tỷ-kheo, Ông còn trẻ tuổi mà đã xuất gia, niên 
thiếu, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh xuân. Trong thời trẻ 
thơ của tuổi đời, Ông không thọ hưởng các dục. Này Tỷ- 
kheo, hãy thọ hưởng các dục lạc của người đời. Chớ có bỏ 
hiện tại để chạy theo những gì bị thời gian chi phối." 


20 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





13) Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với vị 
Thiên ấy: 

" Này Hiền giả, ta không bỏ hiện tại để chạy theo 
những gì bị thời gian chi phối. Và này Hiền giả, chính ta bỏ 
những gì bị thời gian chỉ phối để chạy theo hiện tại. Những 
gì thuộc thời gian, này Hiền giả, là các dục, được nói đến là 
nhiều khổ đau, nhiều phiền não (upàyàsa), nguy hiểm ở đấy 
lại nhiều hơn. Còn pháp này thuộc hiện tại, không bị thời 
gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
chỉ người trí mới tự mình giác hiểu." 

14) Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, vị Thiên ấy nói 
VỚI CON: 

" Và này Tỷ-kheo, như thế nào mà Thế Tôn đã nói các 
dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não, 
nguy hiểm ở đây càng nhiều hơn? Như thế nào thuộc về hiện 
tại là pháp này không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác 
hiểu?" 


15) Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với vị 
Thiên ấy: 

" Này Hiền giả, tôi là người mới xuất gia, mới đến đây 
không bao lâu. Tôi không thê giải thích rộng rãi cho Ông về 
pháp và luật này. Nhưng Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác nay ở Ràjagaha (Vương Xá), tại tịnh xá Tapoda 
(Suối nước nóng). Hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. 
Thế Tôn trả lời cho Ông như thế nào, hãy như vậy thọ trì." 


16) Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, vị Thiên ấy nói 
VỚI CON: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 21 





"Này Tỷ-kheo, không dễ gì cho chúng tôi được đến gặp 
bậc Thế Tôn ấy, một bậc được các chư Thiên khác có đại uy 
lực đoanh vây. Này Tỷ-kheo, nếu Ngài đi đến bậc Thế Tôn và 
hỏi ý nghĩa ấy, chúng tôi cũng sẽ đến và nghe pháp." 


Bạch Thế Tôn, nếu vị Thiên ấy nói sự thật, thời vị ấy ở 
đây, không xa bao nhiêu. 
17) Khi được nói vậy, vị Thiên ẫy nói với Tôn giả 
Samiddhi như sau: 
Hãy hỏi đi, Tỷ-kheo! Hãy hỏi đi, Tỷ-kheo! Tôi đã đến 
TÔI. 
18) Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ với vị Thiên ấy: 
Chúng sanh được hiểu biết, 
Những điễu được nói lên, 
Và chấp trước thải độ, 
Trên những điều được nói. 
Nếu họ không liễu tri 
Những điều được nói lên, 
Họ ải đến trói buộc. 
Do thần chết chỉ phối, 
Nếu họ liễu tri được 
Những điễu được nói lên, 
Họ không có tưởng tri, 
Những điễu được nói ra. 
Đối với vị như vậy, 
Lỗi lâm nhất định không. 
Nếu các Ông có biếi, 
Hãy nói lên Dạ-xoa. 
19) Bạch Thế Tôn, con không có hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. 
Lành thay, nếu Thế Tôn nói lên cho con để con có thê hiểu 


22 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





một cách rộng rãi những điêu Thê Tôn nói lên một cách văn 
tắt. 


(Thế Tôn): 


20) Bằng, thắng hay thua Ta, 
Nghĩ vậy đấu tranh khỏi; 
Cả ba không dao động, 
Bằng, thắng không khởi lên. 
Nếu như Ông có biếi, 
Hãy nói lên, Dạ-xoa. 


21) Bạch Thế Tôn, con không có hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. 
Lành thay, nếu Thế Tôn nói lên cho con để con có thê hiểu 
một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách văn 
tắt. 

22) (Thế Tôn): 

Hãy từ bỏ tính toäản, 
Không chạy theo hư tưởng, 
Từ bỏ mọi tham ái, 

Đối danh sắc ở đời, 

Vị ấy đoạn triển phược, 
Không lo âu, không ải. 
Chư Thiên và loài Người, 
Đời này hay đời sau, 

Ở cảnh giới chư Thiên, 
Hay tại mọi trú xứ, 

Tìm câu nhưng không gặp, 
Vết tích của vị ấy. 

Nếu Ông biết người ấy 
Hãy nói lên, Dạ-xoa. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 23 





23) Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt của Thế Tôn, con 
hiểu ý nghĩa rộng rãi như sau: 
Khắp thể giới chớ làm, 
Điểu ác thân, miệng, ÿ, 
Từ bỏ mọi ái dục, 
Chánh niệm, tâm tỉnh giác, 
Không khổ hạnh ép xác, 
Vô bồ, không lợi ích. 


II. Phẩm Kiếm (S.I,13) 


... (Nhân duyên ở Sàvatthi). Đứng một bên, vị Thiên ẫy 
nói lên bài kệ này trước mặt Thê Tôn: 
I. Kiếm: 


Như kiếm đã chạm da, 
Như lửa cháy trên đâu, 
T-kheo hãy chánh niệm, 
Xuát gia bỏ ải dục. 

(Thế Tôn): 


Như kiếm đã chạm da, 

Như lửa cháy trên đâu, 

Tỷ-kheo hãy chánh niệm, 

Xuát gia bỏ thân kiên. 
H. Xúc Chạm 


Không xúc, không có chạm, 
Có xúc, thời có chạm, 

Nên hại người không hại, 
Tức có xúc, có chạm, 


24 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Ai hại người không hại, - 

Người tịnh, không ô nhiêm, 

Kẻ ngu hái quả ác, 

Như ngược gió tung bụi. 
HI. Triền Phược 


Nội triển và ngoại triển, 

Chúng sanh bị triển phược, 

Con hỏi Œotama, 

Ai thoát khỏi triển này? 

(Thế Tôn): 

Người trú giới có trì, 

Tu tập tâm và tuệ, 

Nhiệt tâm và thận trọng, 

Tỷ-kheo ấy thoát triển. 

Với ai, đã từ bỏ 

Tham, sản và võ mình, 

Bác Lậu tận, Ứng CÚNG, 

Vị ấy thoát triển phược. 

Chỗ nào danh và sắc, 

Được đoạn tận, vô dư, 

Đoạn chướng ngại, sắc tưởng, 

Chỗ ấy triển phược đoạn. 
IV. Chế Ngự Tâm (S.i,14) 

Chỗ nào ỷ chế ngự, 

Chỗ ấy đau khổ tận. 

Ý chế ngự hoàn toàn, 

Thoát đau khổ hoàn toàn. 


(Thế Tôn): 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 25 





Không nên chế ngự ÿ, 

Hoàn toàn về mọi mặt, 

Chớ có chế ngự ÿ, 

Nếu tự chủ đạt được. 

Chỗ nào ác pháp khởi, 

Chỗ ấy chế ngự ÿ. 
V, Vị A-La-Hán (Tạp 22.6 - 7, La-hán, Đại 2,I54b (S.1,14) ( 
Biệt Tạp 9.6, Đại 2,435c) 


VỊ Tỷ-kheo La-hán, 

Đã làm điều phải làm, 

Các lậu được đoạn tận, 

Thân này, thân tối hậu. 

Vị ấy có thể nói: 

"Chính tôi vừa nói lên” 

Vị ấy có thể nói: 

“Họ nói là của tôi”. 
(Thế Tôn): 


Vị Tỷ-kheo La-hán, 

Đã làm điều phải làm, 
Các lậu được đoạn tận, 
Thân này, thân tối hậu. 
Vị ấy có thể nói: 
“Chính tôi vừa nói lên”, 
Vị ấy có thể nói: 

“Họ nói là của tôi”. 

Vị ấy khéo biết rõ, 
Danh xưng ở thể gian, 
Vì chỉ là danh xưng, 

Vị ấy cũng danh xưng. 


(Vị Thiên): 


26 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





VỊ Tỷ-kheo La-hán, 

Đã làm điều phải làm, 

Các lậu được đoạn tận, 

Thân này, thân tối hậu. 

Có phải Tỷ-kheo ấy, 

Đi gân đến kiêu mạn, 

Khi vị ấy có nói: 

“Chính tôi vừa nói lên ”. 

Khi vị ấy có nói: 

“Họ nói là của tôi ”? 
(Thế Tôn): 


Ai đoạn tận kiếu mạn, 
Không còn những buộc ràng, 
Mọi hệ phược kiêu mạn, 
Được hoàn toàn đoạn tận. 
Vị có trí sáng suối, 
Vượt khỏi mọi hư tưởng, 
Vị ấy có thể nói: 
“Chính tôi vừa nói lên”, 
Vị ấy có thể nói: 
“Họ nói là của tôi”. 
Vị ấy khéo biết rõ, 
Danh xưng ở thể gian, 
Vì chỉ là danh xưng, 
Vị ấy cũng danh xưng. 
VI. Ánh Sáng (Tạp, Đại 2,360b) (S.1,15) (Biệt Tạp 15.12, 
Đại 2,478c) 
Vật gì chiếu sáng đời, 
Do chúng, đời chói sảng? 
Con đến hỏi Thế Tôn, 
Muốn biết lời giải đáp. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 





(Thế Tôn): 
Bốn vát chiếu sáng đời, 
Thứ năm, đáy không có. 
Ngày, mặt trời sáng chói, 
Đêm, mặt trăng tỏ rạng, 
Lửa cháy đỏ đêm ngày, 
Chói sáng khắp mọi nơi. 
Chánh giác sáng tối thắng, 
Sáng này, sảng vô thượng. 


VII. Nước Chảy (S.i,15) 


Chỗ nào nước chảy ngược? 
Chỗ nào nước xoáy dừng? 
Chỗ nào danh và sắc, 

Được đoạn diệt, không dư? 
Chỗ nào nước và đất, 

Lửa, gió không vững trú, 
Do vậy nước chảy ngược, 
Chỗ ây nước xoáy dừng, 
Chỗ ấy danh và sắc, 

Được đoạn diệt, không dư. 


VIH. Giàu Lớn (S.i,15) 


Sát-để-ly giàu lón, 

Tài sản, quốc độ lớn, 

Luôn luôn ganh tị nhau, 

Hưởng dục không biết ngắn, 

Giữa người sống dao động, 

Trôi theo dòng tải sanh. 

Ai bỏ tật và ái, 

Không dao động giữa đời. 
(Thế Tôn): 


28 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Vị xuất gia bỏ nhà, 

Bỏ con, gia súc, thán, 

Bỏ tham và bỏ sản, 

Và từ bỏ vô mình, 

Bác Lậu tận, La-hản, 
Không dao động giữa đời. 


IX. Bốn Bánh Xe (S.i,16) 


Bốn bánh xe, chín cửa, 
Đây uễ, hệ lụy tham, 
Chừm đắm trong bùn nhơ, 
Ôi, thưa bậc Đại Hùng, 
Sanh thú người như vậy, 
Tương lai sẽ thẾ nào? 


(Thế Tôn): 


Cắt hỷ và buộc ràng, 
Dục tham và tà ác, 

Ái căn được đoạn tận, 
Sanh thú sẽ như vậy. 


X. Con Sơn Dương (SŠ.1,16) 


Chán như chân sơn dương, 
Vừa thon lại vừa mạnh, 

Ăn uống có chừng mực, 
Không tham lam, say đắm, 
Như sư tử, voi rừng, 

Độc hành, không dục vọng. 
Sau khi đến, con hỏi, 

Làm sao thoát khổ đau? 


(Thế Tôn): 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 29 





Có năm dục ở đời, 

Ý căn là thứ sáu, 

Ở đây, từ ước muốn, 
Như vậy thoát khổ đau. 


IV. Phẩm Quần Tiên 


I. Với Người Thiện (S.i 16) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng 
Lâm), tại vườn ông Anảthapindika (Câp Cô Độc). 


2) Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa, sau khi đêm đã gần 
mãn, với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi 
đên Thê Tôn, sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi đứng một 
bên. 

3) Đứng một bên, một vị Thiên nói lên bài kệ này trước 
mặt Thê Tôn: 

Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 


Biết điệu pháp người hiển, 
Được tốt hơn, không xấu. 


4) Rồi một vị Thiên khác lại nói lên bài kệ này trước 
mặt Thế Tôn: 
Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 
Biết diệu pháp người hiển, 
Được tuệ, không gì khác. 


30 


Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





5) Rồi một vị Thiên khác lại nói lên bài kệ này trước 


mặt Thế Tôn: 


Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 
Biết diệu pháp người hiển, 
Không sâu, giữa sáu muỘI. 


6) Rồi một vị Thiên khác lại nói lên bài kệ này trước 


mặt Thế Tôn: 


Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 
Biết diệu pháp người hiển, 
Chúng sanh sanh thiện thú. 


8) Rồi một vị Thiên khác lại nói lên bài kệ này trước 


mặt Thế Tôn: 


Hãy thân với người lành, 

Hãy gân gũi người thiện, 

Biết diệu pháp người hiển, 
Chúng sanh thường hưởng lạc. 


9) Rồi một vị Thiên khác bạch Thế Tôn: 


Bạch Thế Tôn, trong tất cả vị Ấy, ai đã nói lên một cách tốt 


đẹp? 


Về vấn đề này, tất cả các Ông đều nói lên một cách tốt 
đẹp. Tuy vậy, hãy nghe lời Ta nói: 


Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 
Biết diệu pháp người hiển, 
Giải thoát mọi khổ đau. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 3I 





Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Quần Tiên ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


H. Xan Tham (Tạp, Đại 2,354c) (Biệt Tạp, Đại 2,473b) 
(S.1,18) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn 
ông Anàthapindika. 


2) Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa, sau khi đêm đã gần 
mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một 
bên. 

3) Đứng một bên, một vị Thiên nói lên bài kệ này trước mặt 
Thế Tôn: 

Vì xan tham, phóng dát, 
Như vậy không bố thí, 
Ai ước mong công đức, 
Có trí nên bố thí. 

4) Rồi một vị Thiên khác nói lên bài kệ này trước mặt 
Thế Tôn: 

Điểu kẻ xan tham SỢ, 
Nên không dám bồ thí, 
Sơ ấy đến với họ, 
Chính vì không bố thí. 
Điểu kẻ xan tham SỢ, 
Chính là đói và khát, 
Kẻ ngu phải cảm thọ, 
Đời này và đời sau. 
Vậy hãy chế xan tham, 
Bồ thí, nhiếp cấu uể, 


32 


Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Chúng sanh vững an trú, 
Công đức trong đời sau. 


5) Rồi một vị Thiên khác nói lên bài kệ này trước mặt 


Thế Tôn: 


Không chết giữa người chết, 
Như thiện hữu trên đường, 
San sẻ lương thực hiểm, 
Thường pháp là như vậy. 
Kẻ ft, vui san sẻ, 

Kẻ nhiễu khó, đem cho, 

Bồ thí từ kẻ khó, 

Đong được ngàn đồng vàng. 


6) Rồi một vị Thiên khác nói lên bài kệ này trước mặt 


Thế Tôn: 


Khó thay sự đem cho, 
Khó thay làm hạnh ấy. 
Kẻ ác khó tùy thuận, 
Khó thay pháp bậc lành. 
Do vậy kẻ hiên, ác, 
Sanh thú phải sai khác, 
Kẻ ác sanh địa ngục, 
Người lành lên cối trời. 


7) Rồi một vị Thiên khác bạch Thế Tôn: 


Bạch Thê Tôn, trong tât cả vị ây, vị nào đã nói một cách 


tốt đẹp? 


Về vấn đề này, tất cả các Ông đã nói một cách tốt đẹp. 
Tuy vậy hãy nghe Ta: 


Sở hành vân chơn chánh, 
Dâu phải sông vụn vặi, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 33 





Dầu phải nuôi vợ con, 

Với đồ ăn lượm lặt, 
Nhưng vẫn bồ thí được, 
Từ vát chứa ít ỏi, 

Từ ngàn người bồ thí, 

Từ trăm ngàn vật cho, 

Trị giá không ngang bằng, 
Kẻ bố thí như vậy. 

8) Rồi một vị Thiên khác nói lên bài kệ này với Thế 
Tôn: 

Vì sao họ bố thí, 

Rộng lớn nhiễu như vậy, 
Trị giá không ngang bằng, 
Kẻ nghèo, chơn bồ thí? 
Sao ngàn người bố thí, 

Từ trăm ngàn vật cho, 

Trị giá không ngang bằng, 
Kẻ bố thí như vậy? 

9) Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ này với vị Thiên ấy: 
Có những người bố thí, 
Một cách bắt bình thường, 
Sau khi chém và giết, 

Mới làm vơi nỗi sâu. 

Sự bồ thí như vậy, 

Đây nước mắt đánh đập, 
Trị giá không ngang bằng, 
Kẻ nghèo, chơn bố thi. 

Từ ngàn người bồ thí, 

Từ trăm ngàn vật cho, 

Trị giá không ngang bằng, 
Kẻ bố thí như vậy. 


34 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





HH. Lành Thay (S.1,20) 
1) Ở Sàvatthi. 


2) Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa, khi đêm đã gần 
mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một 
bên. 

3) Đứng một bên, một vị Thiên nói lên lời cảm hứng 
này trước mặt Thế Tôn: 

Lành thay sự bố thí! 
Kính thưa bậc Tôn giả. 
Vì xan tham, phóng dát, 
Như vậy không bố thí, 
Ai ước mong công đức, 
Có trí nên bố thí. 

4) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này 

trước mặt Thế Tôn: 
Lành thay sự bồ thí, 
Kính thưa bậc Tôn giải 
Nhưng thật tốt lành thay, 
Bồ thí trong thiếu thốn! 
Kẻ ít, vui san sẻ, 
Kẻ nhiễu khó, đem cho, 
Bồ thí từ kẻ khó, 
Đong được ngàn đồng vàng. 

5) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này 
trước mặt Thế Tôn: 

Lành thay sự bồ thí, 
Kính thưa bậc Tôn giải 
Nhưng thật tốt lành thay, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 35 





Bồ thí trong thiểu thốn! 
Lành thay sự bồ thí, 
Phát xuất từ lòng tin. 
Bồ thí và đánh nhau, 
Được nói là bằng nhau, 
Một số ít kẻ lành, 
Thắng xa số đông người. 
Ví dầu cho có Ít, 
Nhưng cho với lòng tin, 
Do vậy được an lạc, 
Vì lợi ích cho người. 
6) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này 

trước mặt Thế Tôn: 
Lành thay sự bố thí, 
Kính thưa bậc Tôn giải 
Nhưng thật tốt lành thay, 
Bồ thí trong thiếu thốn! 
Lành thay sự bồ thí, 
Phát xuất từ lòng tin! 
Lành thay sự bố thí, 
Với tài sản hợp pháp! 
Ai là người bố thí, 
Với tài sản hợp pháp, 
Do nỗ lực tỉnh tấn, 
Nhờ vậy thâu hoạch được; 
Vị ấy vượt dòng suối, 
Thần chết Dạ-ma giới, 
Sau khi chết được sanh, 
Chỗ trú xứ chư Thiên. 

7) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này 
trước mặt Thế Tôn: 


36 


Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Lành thay sự bố thí, 
Kính thưa bậc Tôn giải 
Nhưng thật tốt lành thay, 
Bồ thí trong thiếu thốn! 
Lành thay sự bố thí, 
Phát xuất từ lòng tin! 
Lành thay sự bố thí, 

Với tài sản hợp pháp! 
Lành thay sự bồ thí, 

Có suy tư sáng suốt! 

Bồ thí có suy tư, 

Bác Thiện Thệ tán thản. 
Bồ thi cho những vị, 
Đáng kính trọng ở đời, 
Bồ thí những vị ấy, 
Được hưởng quả phước lớn, 
Như hạt giống tốt đẹp, 
Gieo vào ruộng tốt lành. 


8) Rôi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước 


mặt Thế Tôn: 


Lành thay sự bố thí, 
Kính thưa bậc Tôn giải 
Nhưng thật tốt lành thay, 
Bồ thí trong thiếu thốn! 
Lành thay sự bồ thí, 
Phát xuất từ lòng tin! 
Lành thay sự bố thí, 
Với tài sản hợp pháp! 
Lành thay sự bố thí, 

Có suy tư sáng suốt! 
Lành thay sự tự chế, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 37 





Đối với các chúng sanh! 
Giữa chung sanh hữu tình, 
Ai sống không làm hại, 

Sợ người khác chỉ trích, 
Không làm ác, bắt thiện, 
Họ khen kẻ nhút nhát, 
Nhưng chỉ trích người hùng, 
Chính sợ bị chỉ trích, 

Người lành không làm ác. 


9) Rồi một vị Thiên khác bạch Thế Tôn: 


Bạch Thế Tôn, giữa chúng con, lời nói ai được tốt 
lành? 


Về vấn đề này, tất cả các Ông đều nói lên một cách tốt 
đẹp. Tuy vậy hãy nghe lời của Ta: 
Bồ thí với lòng tin, 
Được tán thán nhiễu mặt, 
Có pháp hơn bố thí, 
Pháp ấy là Pháp củ. 
Từ xưa, từ xa xưa, 
Người lành, người chơn thiện, 
Với trí tuệ sáng suối, 
Đạt đến cảnh Niết-bàn. 
IV. Chúng Không Phải (S.1,22) 


-_ ]) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Thăng Lâm), tại vườn ông Anảthapindika (Câp Cô Độc). 


2) Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa, sau khi đêm đã gần 
mãn, với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi 
đên Thê Tôn, sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi đứng một 
bên. 


38 


Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





3) Đứng một bên, một vị Thiên nói lên bài kệ này trước 


mặt Thế Tôn: 


Giữa loài Người chúng 1a, 
Có các dục võ thường. 

Ai hưởng chúng ở đời, 

Bị chúng trỏi, chúng buộc. 
Phóng dật đối với chúng, 
Khó thoát ly với chúng, 
Người nào khó thoát ly, 
Bị thân chết chỉnh phục. 
Họa từ dục vọng sanh, 
Khổ từ dục vọng khởi, 
Dục vọng được nhiếp phục, 
Nhờ vậy họa nhiếp phục, 
Tai họa được nhiếp phục, 
Nhờ vậy khô nhiếp phục. 
Vật sai biệt ở đời, 

Chúng không phải các đục, 
Chính tư niệm tham ái, 
Là dục vọng con người. 
Vật sai biệt tôn tại, 

Như vậy ở trên đời, 

Do vậy bác Hiền trí, 

Điều phục các dục vọng. 
Hãy từ bỏ phân nộ, 

Hãy nhiếp phục kiếu mạn, 
Hãy vượt qua tất cả, 

Mọi kiết sử trói buộc. 

Chớ có quá chấp trước, 
Đối với danh sắc ấy, 

Khổ không thể đến được, 
Với ai không có gì. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 





Hãy từ bỏ tính toản, 

Không chạy theo hư tưởng, 

Cắt đứt mọi tham ái, 

Với danh sắc ở đời. 

Vị ấy đoạn phiên frược, 

Không lo âu, không ái; 

Chư Thiên và loài Người, 

Đời này hay đời sau, 

Ở cảnh giới chư Thiên, 

Hay tại mọi trú xư, 

Tìm câu nhưng không gặp, 

Vết tích của vị ấy, 

Họ tìm nhưng không thấy, 

VỊ giải thoát như vậy. 
(Tôn giả Mogharàjà nói như vầy) 

Chư Thiên và loài Người, 

Đời này hay đời sau, 

Bậc tối thượng loài Người, 

Lo hạnh phúc chúng sanh, 

Họ đánh lễ vị ấy, 

Nên tán thản họ không? 


(Bậc Thế Tôn lên tiếng) 


Này Moghardjà 

Họ cũng nên tán thán, 
Bác giải thoát như vậy. 
Này Tỷ-kheo khát sĩ, 

Nếu họ biết Chánh pháp, 
Đoạn trừ được nghỉ hoặc, 
Họ trở thành giải thoái. 


V. Hiềm Trách Thiên (S.¡,23) 


40 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





1l) Một thời Thế Tôn ở Sảvatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Thăng Lâm), tại vườn ông Anảthapindika (Câp Cô Độc). 


2) Rồi rất nhiều quần tiên Ujjhànasannà (Hiềm trách 
thiên), sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói 
sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, các vị 
ấy đứng giữa hư không. 

3) Rồi một vị Thiên đứng giữa hư không, nói lên bài kệ 
này trước mặt Thế Tôn: 

Những ai nói mình khác 
Với điễu họ thực có, 
Thời mọi vật thọ dụng, 
Xem như do trộm cấp, 
Chẳng khác kẻ gian manh, 
Dùng lừa đảo trộm cấp. 
Hãy nói điều có làm, 
Không nói điễu không làm, 
Không làm nói có làm, 
Kẻ trí biết rõ họ. 

(Thế Tôn): 
Những ai chỉ biết nói, 
Hay chỉ biết nghe thôi, 
Những hạng người như vậy, 
Không thể nào tiễn bộ. 
Khó nhọc thay con đường, 
Giúp kẻ trí giải thoái. 
Nhờ Thiên định thiêu cháy, 
Mọi trôi buộc quân 14, 
Kẻ trí không làm vậy, 
Sau khi biết thể tình, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 41 





Với trí, chứng Niễt-bàn, 
Vượt cháp trước ở đời. 


4) Rồi các quần tiên ấy đứng xuống đất, cúi đầu đánh lễ 
chân Thê Tôn, và bạch Thê Tôn: 


Đây là tội lỗi của chúng con, bạch Thế Tôn. Chúng con 
đi đến tội lỗi, vì ngu xuân, vì mê mờ, vì bắt thiện. Chúng con 
nghĩ chúng con có thể công kích Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn chấp nhận cho chúng con, lỗi lầm là lỗi lầm 
để gìn giữ trong tương lai. 

5) Rồi Thế Tôn mỉm cười. 


6) Các quần tiên ấy càng tức tối thêm và bay lên hư 
không. 
7) Một vị Thiên nói bài kệ này trước mặt Thế Tôn: 
Ai không chịu chấp nhận, 
Tội lỗi được phát lộ, 
Nội phân, ưa sân hận, 
Hạn thù càng kiên chặt. 
Nếu không có tội lỗi, 
Ở đây không lâm lạc, 
Hận thù không thể tiêu. 
Do gì xem là thiện? 
Với ai không tội lỗi? 
Với ai không lầm lạc? 
Ai không bị sỉ mê? 
Ai kẻ trí thường niệm? 
(Thế Tôn): 


Như Lai, bậc Giác Ngộ, 
Thương xót mọi hữu tình, 
Nơi Ngài không lội lôi, 


42 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Nơi Ngài không lâm lạc. 
Ngài không bị sỉ mê, 

Ngài chánh trí thường niệm. 
Ai không chịu chấp nhận, 
Tội lỗi được phát lộ, 

Nội phân, ưa sân hận, 

Hạn thù càng kiên chặt. 

Ta không thích hận thù, 

Ta nhận tội các Ông. 


VỊ. Lòng Tin (S.1,25), (Tạp, Đại 2,354b) - (Biệt Tạp, Đại 
2,473a) 


- 1) Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Thăng Lâm) tại vườn ông Anảthapindika (Câp Cô Độc). 


2) Rồi rất nhiều quần tiên SatullapaKàyikà, khi đêm đã 
gần tàn, với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng 
Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. 

3) Đứng một bên, một vị Thiên nói lên bài kệ này trước 
mặt Thế Tôn: 

Tín là người thứ hai, 

Là bạn của loài Người, 
Nếu không trú bất tin, 
Được danh dự, xưng tán, 
Sau khi bỏ thán này, 
Được sanh lên Thiên giới. 
Hãy từ bỏ phẫn nộ, 

Hãy nhiếp phục kiễu mạn, 
Hãy vượt qua tắt cả 

Mọi kiết sử trói buộc. 
Chớ có quá chấp trước, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 43 





Đối với danh sắc ấy. 
Tham không thể đến được, 
Với ai không có gì. 

Kẻ ngu không trí tuệ, 

Mới đam mê, phóng dật, 
Kẻ trí không phóng dát, 
Như giữ tài vật quý. 

Chớ đam mê, phóng dát, 
Chớ đắm say đi dục, 

Thiên tư, không phóng dật, 
Đạt được tối thăng lạc. 


VH. Tụ Hội (S.1,26) - (Tạp, Đại 2.323a) (Biệt Tạp, Đại 
2.411a) (S.1,26) (D. 20 Mahàsamaya, Trường, Đại 1,79b - 
SIb) 


1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa dòng họ Sakka (Thích-ca), tại 
Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), ở rừng Đại Lâm, cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng 500 vị, tất cả là bậc A-la-hán. Và chư 
Thiên ở mười phương thế giới phần lớn cũng thường tập hội 
để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo. 

2) Rồi bốn vị Tịnh cư thiên (Suddàvàsà) suy nghĩ như 
sau: "Thế Tôn nay ở giữa dân chúng Sakka, thành 
Kapilavatthu, rừng Đại Lâm, cùng với đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng 500 vị, tất cả đều là bậc A-la-hán. Và chư Thiên ở 
mười phương thế giới, phần lớn cũng thường tập hội để 
chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng Tý-kheo. Vậy chúng ta hãy 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, mỗi chúng ta đọc một bài kệ 
dâng lên Thế Tôn." 


44 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





3) Rồi chư Thiên ấy nhanh như nhà lực sĩ duỗi cánh tay 
đã co lại, hay co cánh tay đã duối ra, biên mât từ Tịnh cư 
thiên và hiện ra trước mặt Thê Tôn. 


4) Chư Thiên ấy đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Sau 
khi đứng một bên, một vị Thiên đọc bài kệ trước Thê Tôn: 


Đại hội tại Đại Lám, 
Chu: Thiên đồng tụ tập, 
Chúng con đến Pháp hội, 
Đảnh lễ chúng Bắt thắng. 


5) Rồi các vị Thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước 
Thê Tôn: 
Tại đáy chúng Tỷ-kheo, 
Thiên định, tâm chánh trục, 
Như chủ Xe HĂM CƯƠNG, 
Bác hiện hộ các căn. 
6) Lại một vị Thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước 
Thê Tôn: 
Như khóa gãy, chốt tháo, 
Ti rụ bị đào, tham đoạn, 
Sông thanh tịnh, vô câu, 
Có máấi, voi khéo điêu. 
7) Lại một vị Thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước 
mặt Thê Tôn: 
Những ai quy y Phật, 
Sẽ không đọa ác thú, 
Sau khi bỏ thân Người, 
Sẽ sanh làm chư Thiên. 
VỊHHI. Miếng Đá Vụn - (Tạp, Đại 2,355a) - (Biệt Tạp, Đại 
2,473c) - (S.1,27) 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 45 





1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), tại vườn 
Nai (Maddakucchl) 

2) Lúc bấy giờ, chân Thế Tôn bị miếng đá bê đâm phải. 
Cảm thọ Thế Tôn mãnh liệt. Thân cảm thọ khổ đau, nhói 
đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú. 
Nhưng Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không 
phiền não. 

3) Rồi Thế Tôn cho trải áo Sanghàti (Tăng-già-lê) xếp 
tư lại, nằm xuống phía hông bên phải như dáng điệu con sư 
tử, chân đặt trên chân, chánh niệm tỉnh giác. 


4) Rồi bảy trăm quân tiên Satullapakàyikà, sau khi đêm 
đã gân mãn, với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng 
Maddakucchi, đi đên Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn 
rôi đứng một bên. 

5) Đứng một bên, một vị Thiên đọc lên lời cảm hứng 
này trước mặt Thê Tôn: 

Sa-môn Gotama thật là bậc Long tượng. Và với tư 
cách Long tượng, Ngài nhân chịu thân thọ khởi lên, đau khô, 
nhói đau, nhức nhôi, khôc liệt, không khoái tâm, không thích 
thú, Ngài chánh niệm tỉnh giác, nhân chịu, không phiên não. 

6) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này 
trước mặt Thê Tôn: 

Sa-môn Gotama thật là bậc Sư tử. Và với tư cách Sư 
tử, Ngài nhân chịu thân thọ khởi lên, khô đau... không có 
phiên não. 

7) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này 
trước mặt Thê Tôn: 


46 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Sa-môn Gotama thật là Lương tuần mã. Và với tư cách 
Lương tuân mã, Ngài nhân chịu thân thọ khởi lên, khô đau... 
không có phiên não. 

8) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này 
trước mặt Thê Tôn: 

Sa-môn Gotama thật là bậc Ngưu vương. Và với tư 
cách Ngưu vương, Ngài nhân chịu thân thọ khởi lên, khô 
đau... không có phiên não. 

9) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này 
trước mặt Thê Tôn: 

Sa-môn Gotama thật là bậc Nhẫn nại Kiên cường. Và 


với tư cách bậc Nhẫn nại Kiên cường, Ngài nhẫn chịu thân 
thọ khởi lên, khổ đau... không có phiền não. 


10) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này 
trước mặt Thê Tôn: 


Sa-môn Gotama thật là một bậc Khéo điều phục. Và 
với tư cách là một bậc Khéo điều phục, Ngài nhẫn chịu thân 
thọ khởi lên, khổ đau... không có phiền não. 

11) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này 
trước mặt Thế Tôn: 

Hãy xem tâm của Ngài khéo được tu tập Thiền định và 
giải thoát, không có nổi lên, không có chìm xuống, mọi hành 
động được tác thành, không có ai kích thích. AI có thê nghĩ 
mình đi ngược lại một Long tượng như vậy, một bậc Sư tử 
như vậy, một bậc Lương tuấn mã như vậy, một bậc Ngưu 
vương như vậy, một bậc Nhẫn nại Kiên cường như vậy, một 
bậc Nhiếp phục như vậy, trừ phi là một người mù. 


Các vị Bà-la-môn, 
Tĩnh thông năm Vệ-đà, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 47 





Dâu tu tập khổ hạnh, 

Cho đến hàng trăm năm, 
Tâm họ không có thể, 
Chơn chánh được giải thoái. 
Tự tảnh quả hạ liệt, 

Không đến bờ bên kia, 

Bị khát ái chỉ phối, 

Bị giới cẩm trói buộc, 

Dâu tu tập khổ hạnh, 

Cho đến hàng trăm năm, 
Tâm họ không có thể, 
Chơn chánh được giải thoái. 
Tự tảnh quả hạ liệt, 

Không đến bờ bên kia. 

Ở đời không nhiếp phục, 
Kiểu mạn cùng các dục, 
Tám không được an tịnh, 
Không tu tập Thiên định. 

Ở trong rừng cô độc, 
Nhưng tâm tư phóng dát, 
Vị ấy khó vượt khỏi, 

Sự chỉnh phục tử thân. 
Nhiếp phục được kiêu mạn, 
Khéo tu tập Thiên định, 
Tám tư khéo an tịnh, 

Giải thoát được viên mãn, 
Ở trong rừng cô độc, 

Tám tư không phóng dát, 
Vị ấy khéo vượt khỏi, 

Sự chỉnh phục tử thân. 


IX. Con Gái Của Pajjunna (Tạp, Đại 2,350a) (Biệt Tạp, 
14.4, Đại 2,469a) (S.1,29) 


48 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Vesàli, Đại Lâm, tại Trùng Các 
giảng đường. 

2) Rồi Kokanadà, con gái của Pajjunna, sau khi đêm 
vừa mãn, với dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn vùng Đại 
Lâm, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng 
một bên. 

3) Đứng một bên, Thiên nữ Kokanadà, con gái của 
Pajjunna, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: 

Bậc Chánh Đăng Chánh Giác, 
Thượng thủ các chúng sanh, 
Nay an trụ Đại Lâm, 

Tại thành Vesàli, 

Hãy đề con đảnh lễ, 

Con gải Pajjunna, 

Tên Kokanadà. 

Từ trước con chỉ nghe, 

Bác chứng ngộ Chánh Giác. 
Bác vô thượng Pháp Nhãn, 
Bậc Chánh Đăng Chánh Giác. 
Ngày nay con có thể, 

Biết được Chánh pháp ấy, 

Do Thiện Thệ thuyết giảng, 
Bác Máu-ni Chánh Giác. 
Những ai kém trí tuệ, 

Khinh bác chống Thánh pháp, 
Sẽ rơi vào địa ngục, 

Mệnh danh Roruva, 

Trải thời gian lâu dài, 

Thọ lãnh nhiều thống khổ. 
Những ai đối Thánh pháp, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 49 





Kham nhẫn, tâm tịch tịnh, 

Từ bỏ thân làm người, 

Viên mãn thân chư Thiên. 
X. Con Gái Của Pajjunna (Tạp, Đại 2, 349c) (Biệt Tạp 
14.3, Đại 2, 469a) (S.1,30) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, Đại Lâm, tại Trùng Các 
giảng đường. 

2) Rồi Cùla - Kokanadà, con gái của Pajjunna, sau khi 
đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng 
Đại Lâm đi đến Thế Tôn; sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Đứng một bên, Cùla-Kokanadà, con gái của 
Pajjunna, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: 

Con gải Pajjunna, 

Tên Kokanadà. 

Nhan sắc như điện quang, 
Nàng đã đến tại đây, 
Đảnh lễ Phật và Pháp, 
Nói kệ lợi ích này, 

Dầu với nhiều pháp môn, 
Con phán tích pháp này. 
Nhưng lược nghĩa con nói, 
Theo ÿ con hiểu biết, 

Ở đời, chớ làm ác, 

Cả ba: thân, khẩu, ÿ, 

Từ bỏ mọi thứ dục, 

Chánh niệm, tâm tỉnh giác, 
Không khổ hạnh ép xác, 
Vô bồ, không lợi ích. 


$0 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





V. Phẩm Thiêu Cháy 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng 
Lâm), tại vườn ông Anảthapindika (Câp Cô Độc). Rôi một vị 
Thiên, sau khi đêm đã gân mãn, với dung săc thù thăng chói 
sáng toàn vùng Jetavana, đi đên Thê Tôn; sau khi đên, đảnh 
lễ Thê Tôn rôi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên ây nói 
lên bài kệ này trước mặt Thê Tôn: 

L. Thiêu Cháy (Biệt Tạp 5.4, Đại 2,403) (S.1,3 1) 


Trong ngôi nhà thiêu cháy, 
Vật dụng đem ra ngoài, 
Vật ấy CÓ lợi ích, 

Không phải vật bị thiếu. 
Cũng vậy trong đời nảy, 
Bị già chết thiêu cháy, 
Hãy đem ra, bằng thí, 

Vát thí, khéo đem ra. 

Có thí, có lạc quả, 

Không thí, không như váy. 
Kẻ trộm, vua cướp đoạt, 
Lửa thiêu đốt hủy hoại, 
Khi giờ cuối cùng đến, 

Bỏ thán, bỏ sở hữu. 

Kẻ trí, hiểu biết vậy, 

Thọ dụng và bố thí, 

Thí xong, thọ dụng xong, 
Theo lực hành động ấy, 
Không bị ai chỉ trích, 

Vị ấy được sanh Thiên. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 5 





II. Cho Gì? (Tạp 36.6 Vân hà đại đắc, Đại 2,261b) (Biệt Tạp 
8.4, Đại 2,526b) (S.i,32) 


Cho gì là cho lực? 

Cho gì là cho sắc? 

Cho gì là cho lạc? 

Cho gì là cho mắt? 

Cho gì cho tất cả? 

Xin đáp điều con hỏi? 
(Thế Tôn): 


Cho ăn là cho lực, 
Cho mặc là cho sốc, 
Cho xe là cho lạc, 
Cho đèn là cho mắt. 
Ai cho chỗ trú xứ, 
Vị ấy cho tất cả, 
Ai giảng dạy Chánh pháp, 
Vị ấy cho bất tử. 
II. Đồ Ăn (S.i,32) 
Trời, Người, cả hai loài, 
Đẩu ra thích ăn uống, 
Vị Dạ-xoa tên gì, 
Lại không thích ăn uống? 
(Thế Tôn): 
Ai cho với lòng tín, 
Với tám tự thanh tịnh, 
Được phần món ăn ấy, 
Đời này và đời sau. 


Vậy hãy ngừa xan tham, 
Bồ thi, nhiếp cấu uể, 


42 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Hữu tình vững an trú, 
Công đức trong đời sau. 


IV. Một Căn Rễ (S.i,32) 


Một rễ, hai phương diện, 

Ba uễ, năm môi lrường, 

Biển lớn, mười hai họa, 

Vực xoáy bậc Thánh siêu. 
V, Bậc Hoàn Toàn (S.1,33) 

Bác viên mãn toàn diện, 

Thấy được nghĩa bí huyên, 

Ban phát chán trí tuệ, 

Thoát ly khỏi dục tạng, 

T háy được bậc toản tri, 

Bác Thiện tuệ trí giác. 

Vị Đại Thánh dẫn bước, 

Trên con đường Thánh đạo. 


VI. Thiên Nữ (S.1,33) 


Thiên nữ đoản tụ hội, 
Ngạ quỷ chúng tới lui, 
Rừng ấy danh rừng sỉ, 
Làm sao có lỗi thoát? 


(Thế Tôn): 


Đường ấy tên chơn trực, 
Phương ấy danh vô úy, 
CỔ xe gọi vô thanh, 

Với pháp luân khéo ráp, 
Tàm là dàn xe dựa, 
Niệm là trưởng màn xe, 
Ta nói vị đánh xe, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 





Tức là chơn diệu pháp, 

Và chính chánh trí kiến, 

Mau chóng đi tiễn phong. 

Không kể nam hay nữ, 

Đẩu dùng cỗ Xe ấy. 

Chính nhờ cỗ xe ấy, 

Hướng tiến đến Niễt-bàn. 
VII. Trồng Rừng (S.i,33) 

Những ai ngày lẫn đêm, 

Công đức luôn tăng trưởng, 

Trủ pháp, cụ túc giới, 

Kẻ nào sanh thiên giới ? 

Ai trồng vườn, trồng rừng, 

Ai dựng xây câu công, 

Đào giống, cho nước uống, 

Những ai cho nhà cửa, 

Những vị ấy ngày đêm, 

Công đức luôn tăng trưởng, 

Trủ pháp, cụ túc giới, 

Những vị ấy sanh Thiên. 
VIHIL. Kỳ Viên (S.1,33) 

Đáy là rừng Kỳ Viên. 

Chỗ trú xứ Thánh chúng, 

Chỗ ở đấng Pháp Vương, 

Khiến tâm con hoan hỷ. 

Nghiệp mình và tâm pháp, 

Giới và tối thắng mạng, 

Chính những diệu pháp ấy, 

Khiến chúng sanh thanh tịnh, 

Không phải vì dòng họ, 

Không phải vì tài sản. 


54 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Do vậy bác Hiền trí, 
Thấy lợi ích chính mình, 
Chánh giác sát tâm pháp, 
Như vậy được thanh tịnh. 
Như ngài Xá-lợi-phất, 
Tuệ giới và tịch tịnh, 
Tỷ-kheo đến bờ giác, 
Ở đây là tôi thượng. 

IX. Xan Tham (S.1,34) 
Ở đời kẻ xan tham, 
Keo kiết hay khước từ, 
Tạo nên những chướng ngại, 
Ngăn kẻ khác bồ thí, 
Đời này và đời sau, 
Quả báo họ là gì? 
Chúng con đến tại đây, 
Chính muốn hỏi Thế Tôn, 
Chúng con muốn được biết, 
Thế Tôn đáp thế nào? 

(Thế Tôn): 


Ở đời kẻ xan tham, 

Keo kiết hay khước từ, 

Tạo nên những chướng ngại, 
Ngăn kẻ khác bồ thí, 

Bị tái sanh địa ngục, 

Bảng sanh, Dạ-ma giới. 
Nếu được sanh làm người, 
Sanh gia đình nghèo khó, 
Y, thực, dục, hỷ lạc, 

Họ được rất khó khăn. 
Điều kẻ ngụ ước vọng, 

Họ không thâu hoạch được, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 





Quả hiện tại là vậy, 
Đời sau sanh ác thu. 

(VỊ Thiên): 
Nhờ những điễu Ngài nói, 
Chúng con được hiểu vậy, 
Tôn giả Gotama, 
Con xin hỏi câu khác. 
Ở đây được thân người, 
Từ tốn không xan tham, 
Tin Phật và Chánh pháp, 
Cùng tôn trọng chúng Tăng, 
Đời này và đời sau, 
Quả báo họ là gì? 
Chúng con đến tại đây, 
Chính muốn hỏi Thế Tôn, 
Chúng con muốn được biết, 
Thế Tôn đáp thế nào? 


(Thế Tôn): 


Ở đây được thân người, 
Từ tốn không xan tham, 
Tin Phát và Chánh pháp, 
Cùng tôn trọng chúng Tăng, 
Họ chói sảng chư Thiên, 
Tại đấy họ tải sanh. 

Nếu họ sanh làm người, 
Họ sanh nhà phú gia, 

Y, thực, dục, hỷ lạc, 

Họ được không khó khăn, 
Như các Tự tại thiên, 

Hán hoan được thọ hưởng, 
Giữa vật dụng tải sản, 


36 


Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Được người khác quy tụ, 
Quả hiện tại là vậy, 
Đời sau sanh Thiên giới. 


X. Thợ Đồ Gốm (S.i,35) (Tạp 22.10 Vô phiền thiên, Đại 
2,159b) (Biệt Tạp, 9.29, Đại 2,442b) 


Được sanh Vô phiên thiên, 
Bảy Tỷ-kheo giải thoái, 
Đoạn tán tham và sân, 
Vượt qua đời triển phược. 
Vượt bùn, họ là ai, 

Khéo vượt lệnh thân chết, 
Sau khi bỏ thân người, 
Họ thoát ách chư Thiên 2 
Họ là Upaka, 

Với PukRusadti, 

Họp thành là ba vị, 

Và Phalaganda, 

Lại thêm Bhaddiya, 

Với Khandadeva, 

Và Bàhuraggi, 

Cùng với Pingiya, 

Sau khi bỏ thân người, 
Họ thoát ách chư Thiên. 


(Thế Tôn): 


Người nói điều tốt lành, 
Vẻ bảy Tỷ-kheo ấy, 

Họ thoát ly, đoạn trừ, 
Các cạm bây Ma vương, 
Pháp họ biết, của di, 
Đoạn diệt hữu kiết sử? 


(Ghatìkàra): 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 





Không ai ngoài Thế Tôn, 

Chính thật giáo lý Ngài, 

Họ biết pháp của Ngài, 

Đoạn được hữu kiết sử. 

Chỗ nào danh và sắc, 

Được đoạn diệt, không du, 

Họ học được pháp ấy, 

Ở đây từ nơi Ngài. 

Nhờ vậy họ đoạn trừ, 

Hữu kiết sử trói buộc. 
(Thế Tôn): 

Lời nói người thâm sâu, 

Khó biết, khó chứng ngộ, 

Pháp Ông biết của ai, 

Sao Ông không nói được? 
(Ghatìkàra): 

Thuở xưa, con thợ gốm, 

Tại Vehalinga, 

Và con được tên gọi, 

Là Ghatikàra. 

Chính con lo nuôi dưỡng, 

Cả mẹ lẫn cả cha, 

Đối với Phật Ca-diễp, 

Con đệ tử tại gia. 

Con viễn ly dâm dục, 

Phạm hạnh, không thể vật, 

Thuở xưa con động hương, 

Cũng là bạn của họ, 

Do vậy con biết họ, 

Bảy Tỷ-kheo giải thoái, 


38 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Đoạn tán tham và sẵn, 

Vượt qua đời triển phược. 
(Thế Tôn): 

Vậy này Bhaggava, 

Chỉnh như Ông vừa nói, 

Thuở xưa, Ông thợ gồm, 

Tại Vehalinga, 

Và Ông được tên gọi, 

Là Ghatikàra. 

Chính Ông lo nuôi dưỡng, 

Cả mẹ lẫn cả cha, 

Đối với Phật Ca-diếp, 

Ông đệ tử tại gia. 

Ông viễn ly dâm dục, 

Phạm hạnh, không thể vật. 

Thuở xưa Ông đồng hương, 

Cũng là bạn của 1a, 

Như vậy là hội ngộ, 

Giữa những bạn thời xưa, 

Cả hai khéo tu tập, 

Mang thân này tối hậu. 


VI. Phẩm Già 


I. Già (S.¡,36) 
Vật gì tốt đến già? 
Vật gì tốt kiên trú? 
Vật gì vật báu người? 
Vật gì cướp khó đoạt? 
Giới là tốt đến già, 
Tín là tốt kiên trú, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 49 





Tuệ, vật báu loài Người, 
Công đức, cướp khó đoạt. 


H. Không Già 


IH. Bạn 


IV. Cơ Sở 


Vật gì tốt không già? 
Vật gì tốt trường cửu? 
Vật gì vật báu người? 
Vật gì cướp không đoạt? 
Giới là tốt không già, 
Tĩn là tốt trường cửu, 
Tuệ, vật báu loài Người, 
Công đức, cướp không đoạt. 


Ai bạn kẻ đi đường? 

Ai bạn người ở nhà? 

Ai bạn khi cần thiết? 

Ai bạn cho đời sau? 

Bạn đường, bạn đi đường, 
Bạn ở nhà là mẹ, 

Bạn bè khi cân thiếi, 

Mới là bạn thường xuyên, 
Công đức tự mình làm, 
Là bạn cho đời sau. 


Vật gì, cơ sở người? 
Vật gì, bạn tối thượng (ở đời)? 
Hữu tình gì trì mạng? 
Y cư vào địa đại? 
Con là cơ sở người, 
Vợ là bạn tối thượng, 


60 


Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Thán mưa là trì mạng, 
Y cư vào địa đại. 


V, Sanh Nhân 


Cải gì sanh thành người? 
Cái gì luôn dong ruôi? 
Cái gì chịu luân hôi? 

Cải gì người sợ hãi? 

Ái dục sanh thành người, 
Chính tâm luôn dong ruổi, 
Chúng sanh chịu luân hồi, 
Đau khổ, người sợ hãi. 


VI. Sanh Nhân 


Cải gì sanh thành người? 
Cái gì luôn dong ruồi? 
Cái gì chịu luân hồi? 

Vì đâu, không giải thoát? 
Ái dục sanh thành người, 
Chính tâm luôn dong ruôi, 
Chúng sanh chịu luân hôi, 
Vì khổ, không giải thoát. 


VHI. Sanh Nhân 


Cải gì sanh thành người? 
Cái gì luôn dong ruồi? 
Cái gì chịu luân hồi? 

Cải gì người nương tựa? 
Ái dục sanh thành người, 
Chính tâm luôn dong ruồi, 
Chúng sanh chịu luân hôi, 


Chính nghiệp, người nương tựa. 


VIH. Phi Đạo 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 61 





Cải gì gọi phi đạo? 
Cải gì điệt ngày đêm? 
Cái gì uễ Phạm hạnh? 
Cái gì tắm không nước? 
Tham dục gọi phi đạo, 
Tuổi tác diệt ngày đêm, 
Nữ nhân uế Phạm hạnh, 
Khiến loài Người hệ lụy, 
Khổ hạnh và Phạm hạnh, 
Là tắm không cần nước. 


IX. Người Bạn 

Cải gì làm người bạn? 
Cải gì giáo hóa người? 
Cải gì người ái lạc? 
Giải thoát mọi khổ đau? 
Tín thành làm bạn người, 
Trí tuệ giáo hóa người, 
Người ái lạc Niết-bàn, 
Giải thoát mọi khô đau. 

X. Người Thi Sĩ 

Vật gì nhân kệ tụng? 

Vật gì làm tự cu? 

Vật gì kệ y cứ? 

Vật gì kệ an trú? 

Âm vận nhân kệ tụng, 

Văn tự làm tự củ, 

Kệ ý cứ đê danh, 

Kệ an trủ thi nhán. 


VIHI. Phẩm Thắng (S.i,39) 


62 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





IL. Danh (S.1,39) 
Vật gì thắng tất cả? 
Vật gì không số hơn? 
Và có một pháp nào, 
Mọi vật đêu tùy thuộc? 
Danh vượt thắng tắt cả, 
Danh không số nào hơn, 
Chính danh là một pháp, 
Mọi vật đều tùy thuộc. 
H. Tâm (S.1,39) 
Vật gì dắt dẫn đời? 
Vật gì tự não hại? 
Và có một pháp nào, 
Mọi vật đều tùy thuộc? 
Chính tâm dắt dân đời, 
Chính tâm tự não hại, 
Chính tâm là một phảp, 
Mọi vật đều tùy thuộc. 
HI. Khát Ái (S.i,39) 
Vật gì dẫn dắt đời? 
Vật gì tự não hại? 
Và có một pháp nào, 
Mọi vật đều tùy thuộc? 
Chính ái là một đời, 
Chính ái tự não hại, 
Chính ái là một pháp, 
Mọi vật đều tùy thuộc. 
IV. Kiết Sử (S.¡,39) 
Vật gì trói buộc đời? 
Vật gì dẫn hành đời? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 63 





Do đoạn trừ pháp gì, 

Mới được gọi Niết-bàn? 
Chính hỷ trói buộc đời, 
Tâm cầu dẫn hành đời, 

Do đoạn trừ khát ái, 

Mới được gọi Niết-bàn. 

V. Triền Phược (S.i,39) 

Vật gì triển phược đời? 
Vật gì dẫn hành đời? 

Do đoạn trừ pháp gì, 

Mọi triển phược đoạn diệt? 
Chính hỷ triển phược đời, 
Tâm cầu dẫn hành đòi, 
Do đoạn trừ khát ái, 

Mọi triển phược đoạn diệt. 


VI. Bị Áp Đảo (S.i,40) 

Vật gì áp đảo đời? 

Vật gì bao phú đời? 

Tên gì bắn trúng đời? 

Bởi gì thường huậẳn tập? 

Sự chết áp đảo đời, 

Già nua bao phú đời, 

Tên ái bắn trúng đời, 

Bởi dục, thường huán tập. 
VHI. Bị Treo Cột (S.1,40) 


Vật gì treo cột đời? 
Vật gì bao phú đời? 
Vật gì đóng kín đời? 


64 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Trên gì đời an trụ? 
Khát ái treo cột đời, 
Già nua bao phú đời, 
Sự chết đóng kín đời, 
Trên khổ, đời an trú. 
VIHL. Bị Đóng Kín (S.1,40) 

Vát gì đóng kín đời? 
Trên gì đời an trụ? 
Vật gì treo cột đời? 
Vật gì bao phú đời? 
Sự chết đóng kín đời, 
Trên khổ, đời an trú, 
Khát ái treo cột đời, 
Già nua bao phú đời. 


IX. Ước Muốn (S.i,40) 
Vát gì trói buộc đời? 
Điều phục gì được thoát? 
Vật gì được đoạn trừ, 
Khiến mọi phược đoạn tận? 
Uớc muốn trói buộc đời, 
Điều phục dục được thoái, 
Uớc muốn được đoạn trừ, 
Mọi triển phược đoạn tận. 


X. Đời (Thế gian) (S.i,41) 


Trên gì thể gian sanh? 
Trên gì được giao tiếp? 
Thế gian chấp trước gì? 
Trên gì đời khổ não? 
Trên sáu, thế gian sanh, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 65 





Trên sảu, được giao tiêp, 
Thê gian cháp trước sáu, 
Trên sáu, đời khô não. 


VIII. Phẩm Đoạn (S.i,41) 


.. Đứng một bên, vị Thiên nhân ây nói lên bài kệ với 
Thê Tôn: 
IL. Đoạn Sát (S.1,41) 


Sát vật gì được lạc? 
Sát vật gì không sâu? 
Có một pháp loại gì, 
Ngài tán đông sát hại, 
Tôn giả Gotfarna2 
(Thế Tôn): 
Sát phân nộ được lạc, 
Sát phần nộ không sâu, 
Phần nộ với độc căn, 
Với vị ngọf lối thượng, 
Pháp ấy, bậc Thánh Hiên, 
Tán đồng sự sát hại. 
Sát pháp ấy không sâu, 
Này Hiển giả Thiên nhân. 
H. Cỗ Xe (S.i,41) 

Cổ xe hiện tướng gì? 
Ngọn lửa hiện tướng gì? 
Vương quốc hiện tướng gì? 
Phụ nữ hiện tướng gì? 
Cờ hiện tướng cỗ xe, 


66 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Khói hiện tướng ngọn lửa, 
Vua hiện tướng vương quốc, 
Chồng hiện tướng nữ nhân. 
HH. Tài Sản (S.1,42) 
Tài sản gì ở đời, 
Đối người là tôi thượng? 
Sự gì khéo tu trì, 
Đưa đến chơn an lạc? 
Vật gì ngọt tôi thượng, 
Trong tất cả vị ngọt? 
Sống cuộc sống thể nào, 
Được gọi sống tối thượng? 
Lông tin ở đời này, 
Là tài sản tôi thượng. 
Chánh pháp khéo tu trì, 
Đưa đến chơn an lạc. 
Sự thát ngọt lối thượng, 
Trong tắt cả vị ngọt. 
Sống cuộc sống trí tuệ, 
Được gọi sống tối thượng. 
IV. Mưa (S.1,42) 
Vật gì được mọc lên, 
Là mọc lên tối thượng? 
Vật gì được rơi xuống, 
Là rơi xuống tối thượng? 
Vật gì thường bộ hành? 
Vật gì thuyết tối thượng? 
(Một Thiên nhân): 
Hột giống được mọc lên, 
Là mọc lên tối thượng. 
Cơn mưa được rơi xung, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 





Là rơi xuống tối thượng. 
Con bò thường bộ hành, 
Con trai thuyết tối thượng. 
(Thế Tôn): 
Huệ mình được mọc lên, 
Là mọc lên tối thượng. 
Võ mình được rơi xuống, 
Là rơi xuống tối thượng. 
Tăng-già thường bộ hành, 
Đức Phật thuyết tối thượng. 
V. Khủng Bồ (S.i,42) 
Vì sao ở đời này, 
Rất nhiều người sợ hãi, 
Dầu con đường đề cập, 
Dưới hình thức sai biệt? 
Con hỏi Gotfama, 
Bác trí tuệ sảng SUỐI, 
Phải an trú chỗ nào, 
Khỏi sợ hãi đời sau? 
(Thế Tôn): 
Hãy chánh trú lời, ý, 
Thán nghiệp chớ làm ác. 
Nếu an trú trong nhà, 
Với tài sản đôi dào, 
Hãy tín tâm, nhu hòa, 
Chia tài sản, hòa nhã. 
An trú bốn pháp này, 
Không sợ hãi đời sau. 
VỊ. Không Già (S.1,43) 
Ai già, ai không già? 
Thể nào gọi phi đạo? 


68 


Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Vật gì chướng ngại pháp? 
Vật gì đêm ngày diệt? 
Vát gì uế Phạm hạnh? 
Vật gì tắm không nước? 
Đời bao nhiêu lỗ trồng, 
Trên ấy, tâm không trú? 
Con đến hỏi Thế Tôn, 
Mong biết câu trả lời! 
Sắc hữu tình bị già, 
Danh tánh lại không già, 
Tham dục gọi phi đạo, 
Tham ải, chướng ngại pháp. 
Tuổi tác đêm, ngày diệt, 
Nữ nhân uế Phạm hạnh, 
Đắm trước trong uỄ này, 
Là toàn thể chúng sanh. 
Khổ hạnh và Phạm hạnh, 
Là tắm không cần nước, 
Sáu lỗ trồng ở đồi, 
Trên ấy, tâm không trú, 
Biếng nhác và phóng dậit, 
Uể odi, không tự chế, 
Thụy miên và hôn trầm, 
Cả sảu lỗ trồng này, 
Cần ly khai tắt cả. 


VIHI. Tôn Chủ (S.1,43) 


Vật gì chủ ở đời? 
Hàng hóa gì tối thượng? 
Vật gì làm rỉ sét, 
Lưỡi kiếm ở trên đời? 
Vật gì ở đời này, 

Tác thành cõi địa ngục? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 





Ai đem đi, bị chận? 
Ai đem đi, được a2 
Ai thường xuyên đi lại, 
Được kẻ trí hoan hỷ? 
Thế lực chủ ở đời, 
Nữ nhân, vật tối thượng. 
Phẫn nộ làm rỉ sét, 
Luỡi kiếm ở trên đời. 
Kẻ trộm ở đời này, 
Tác thành cõi địa ngục. 
Trộm đem đi, bị chán, 
Sa-môn đem, được ưa, 
Sa-môn thường đi lại, 
Được kẻ trí hoan hỷ. 
VIHL. Dục (S.1,44) 
Nghĩ lợi, không cho di, 
Con người từ bỏ gì? 
Thiện gì nên thốt ra? 
Ác gì nên ngăn chận? 
Con người không cho mình, 
Không nên từ bỏ mình, 
Lời thiện, nên thốt ra, 
Lời ác, nên ngăn chặn. 
IX. Lương Thực (S.1,44) 

Cải gì cột lương thực? 
Cái gì hút tài sản? 

Cái gì lôi cuốn người? 
Ở đời, khó bỏ gì? 

Cải gì buộc phàm nhân, 
Như chim bị bẫy sập? 
Lòng tin cột lương thực, 


70 Chương I: Tương Ung Chư Thiên 





Thân tài hút tài sản. 
Lòng muốn lôi cuốn người, 
Ở đời, muốn (icchà) khó bỏ. 
Ham muốn buộc phàm nhán, 
Như chim bị bây sập. 

X. Chớp (S.1,44) 

Vật gì chiếu sáng đời? 
Vật gì thức tính đời? 

Ai cọng nghiệp với người? 
Cử chỉ chúng là gì? 

Ai nuôi kẻ nhác, siêng, 
Như mẹ nuôi con cải? 
Hữu tình gì trì mạng, 

Y cư vào địa đại? 

Trí tuệ chiếu sáng đời, 
Chánh niệm thức tỉnh đời, 
Bò cọng nghiệp với người, 
Đường cây là con đường. 
Mưa nuôi kẻ nhác, siêng, 
Như mẹ nuôi con cải. 
Mưa trì mạng chúng sanh, 
Y cư vào địa đại. 

XI. Không Tranh Luận (S.1,44) 

Ai không tranh luận đời? 
Ai sống không hoại diệt? 
Ai rõ ham muốn đời? 

Ai thường xuyên tự tại? 
Ai an trú như vậy, 

Cha, mẹ, anh đảnh lễ? 
Ai dẫu có hạ sanh, 
Được Sát-hy tôn kính? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 


7I 





Sa-môn không tranh đời, 
Sa-môn sống không diệt, 
Sa-môn rõ dục VỌng, 
Sa-môn thường tự tại, 
Sa-môn tru như vậy, 
Cha, mẹ, anh kính lễ. 
Sa-môn dâu hạ sanh, 
Được SáI-ly tôn kính. 


Chương II: Tương Ưng Thiên Tử 


I. Phẩm Thứ Nhất (S.i,46) 


I. Kassapa - Ca-diếp (Tạp 49.24 - Ca-diếp, Đại 2,361c) Biệt 
Tạp 15.19, Đại 2,480c) 


1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng 
Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Độc). Rồi Thiên 
tử Kassapa (Ca- diếp), sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc 
thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, 
Thiên tử Kassapa bạch Thế Tôn: 


Thế Tôn đề cao Tỷ-kheo và sự giáo giới vị Tỷ kheo 
cho chúng con. 


2) Vậy này Kassapa, hãy nói lên ở đây về vấn đề ấy. 
3) (Kassapa): 


Hãy học điễu khéo nói, 
Trong hạnh nghiệp Sa-môn, 
Văng lặng, ngồi một mình, 
Với tâm tư an tịnh. 


4) Thiên tử Kassapa nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp 
nhận. Rồi Thiên tử Kassapa, sau khi được biết: "Bậc Đạo Sư 
đã chấp nhận ta", đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài, rôi biến mất từ chỗ â ẫy. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 73 
HH. Kassapa (S.1,46) (Tạp 49.25 Ca-diếp, Đại 2,36l1c) (Biệt 
Tạp 15.20, Đại 2,480a) 

1) Tại Sàvatthi. 
2) Đứng một bên, Thiên tử Kassapa nói lên bài kệ này 
trước Thê Tôn: 





Với tâm tư giải thoái, 

VỊ Tỷ-kheo tu thiên, 

Và với lòng ước vọng, 

Đạt được tâm sở nguyỆn. 

Sau khi biết cuộc đời, 

Hưng thịnh và phê tàn, 

Tám thuần, không nương tựa, 

Hưởng lợi quả như chơn. 
HH. Màpha (S.1,47) (Tạp 49.16 Ma-khứu, Đại 2,360©) (Biệt 
Tạp 15.11, Đại 2,47&c) 

1) Tại Sàvatthi. 

2) Rồi Thiên tử Màgha, sau khi đêm đã gần mãn, với 
dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đên Thê 
Tôn, sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rồi đứng một bên. Đứng 
một bên, Thiên tử Màpha nói với Thê Tôn bài kệ: 

3) 

Sát vật gì được lạc? 
Sát vật gì không sâu? 
Có một pháp loại gì, 
Ngài tán đồng sát hại, 
Tôn giả Gotarna2 

4) (Thế Tôn) 

Sát phân nộ được lạc, 
Sát phân nộ không sáu, 


74 


Chương II: Tương Ủng Thiên Tử 





Phẩẫn nộ với độc căn, 

Với vị ngọf lối thượng. 
Pháp ấy bậc Thánh Hiển, 
Tán đồng sự sát hại. 

Sát pháp ấy không sâu, 
Này Hiển giả Thiên nhân. 


IV. Màgpadha 
1) Đứng một bên, Thiên tử Màgadha nói lên với Thế 


Tôn bài kệ: 


Vật gì chiếu sáng đời, 

Do chúng, đời chói sảng? 
Con đến hỏi Thế Tôn, 
Muốn nghe lời giải đáp. 
Bồn vật chiếu sáng đời, 
Thứ năm đáy không có, 
Ngày, mặt trời sáng chói, 
Đêm, mặt trăng tỏ rạng, 
Lửa cháy đỏ đêm ngày, 
Chói sáng khắp mọi nơi, 
Chánh giác sáng tối thắng, 
Sáng này sáng vô thượng. 


V, Dàmali (Tạp 49.15, Đàm-ma, Đại 2,360c) (Biệt Tạp 
15.13, Đại 2,47&c) 

1) Tại Sàvatthi. 

2) Thiên tử Dàmali, sau khi đêm đã gần mãn, với dung 
sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một 
bên, Thiên tử Dàmali nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: 


3) 


Ở đây, Bà-la-môn, 
Tĩnh cân, không biêng nhác, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 75 





Đoạn trừ các dục vọng, 
Nhờ vậy không tải sanh. 
4) Thế Tôn bèn trả lời: 

Ôi này Dàmali, 

Với vị Bà-la-môn, 

Không còn gì phải làm, 
Việc phải làm đã làm, 
Chính là Bà-la-môn. 
Chúng sanh đủ tay chân, 
Không tìm được chân đứng, 
Trôi giạt và chìm nổi, 
Trong biển rộng, sông dài. 
Tìm được chỗ chân đứng, 
Khô ráo vị ấy đứng, 

Đã đến bờ bên kia, 

Vị ấy không trôi giạt. 

Vậy này Dàmali, 

Vĩ dụ ấy là vậy. 

Cũng vậy Bà-la-môn, 
Đoạn trừ các lậu hoặc, 
Sáng suốt và kín đáo, 

Tỉnh tắn tu Thiên định. 

Vị ấy đã đạt được, 

Tạn cùng đường sanh tử, 
Đã đến bờ bên kia, 

Nên không còn trôi giạt. 

VỊ. Kàmada (S.1,48) (Tạp 49.20 Thực trí, Đại 2, 361a) (Biệt 
Tạp 15.15, Đại 2, 479a) 


1) Đứng một bên, Thiên tử Kàmada bạch Thế Tôn: 
2) Khó làm, bạch Thế Tôn, 


76 


Chương II: Tương Ủng Thiên Tử 





3) 


4) 


3) 


Thể Tôn, thật khó làm. 
Tuy vậy, Kàmada, 

Họ làm việc khó làm, 
Chính các vị hữu học, 
Kiên trì tu giới định, 
Đã chọn đời xuất gia, 
Biết đủ, đem an lạc. 
Biết đủ, bạch Thế Tôn, 
Biết đủ, thật khó được. 
Tuy vậy, Kàmada, 

Họ được điểu khó được. 
Những vị lòng ưa thích, 
Tâm tư được điễu tịnh, 
Cả ngày và cả đêm, 
Ýan lạc tu tập. 

Khó tịnh, bạch Thế Tôn, 
Tâm áy, thật khó tịnh. 
Tuy vậy, Kàmada, 

Họ tịnh tâm khó tịnh. 
Những vị lòng ưa thích, 
Các căn được tịch tịnh, 
Cát đứt lưỡi tử thân, 
Bậc Hiển Thánh ải tới. 
Khó ấi, bạch Thể Tôn, 
Con đường thật lôi lõm. 
Tuy vậy, Kàmada, 

Bậc Hiền Thánh vẫn đi. 
Trên con đường khó đi, 
Và có nhiễu lôi lõm, 

Kẻ phàm phu vấp ngã, 
Trên đường mắt thăng bằng. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 77 


Con đường đổi bậc Thánh, 

Là con đường thăng băng, 

Bậc Thánh bước thăng băng, 

Trên đường mát thăng băng. 
VHI. Pancàlacanda (S.1, 48)( Tạp 49.12 Ban-xà-la, Đại 
2,358b) (Biệt Tạp 15.7, Đại 2, 477a) 

1) Đứng một bên, Thiên tử Pancàlacanda nói lên bài kệ 

này trước Thê Tôn: 





Dâu giữa những chướng ngại, 
Bác Đại trí Chánh giác, 
Vẫn tìm được lối thoát, 
Vượt qua mọi chướng ngại. 
Bậc trí hiểu Thiên định, 
Biết từ bỏ, tối thắng, 
Bậc Mâu-ni, ẩn sĩ 
2) Thế Tôn lên tiếng: 


Pancadlacanda, 

Dâu giữa những chướng ngại, 
Họ tìm được lỗi thoát, 

Họ tìm được Chánh pháp 
Đưa đến quả Niễt-bàn. 

Những vị đạt chánh niệm, 
Kiên trì không dao động, 

Họ là bác chơn chánh, 

Tâm điễu phục, định tĩnh. 


VHI. Tàyana (S.1,449) (Dhammapada 313, 314, 311, 312 
Thera G 277) 


1) Rồi Thiên tử Tàyana, trước kia thuộc ngoại đạo sư, 
sau khi đêm gân mãn, với dung sắc thù thăng, chói sáng toàn 


78 


Chương II: Tương Ung Thiên Tử 





vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên tử Tàyana nói lên 
bài kệ này trước Thê Tôn: 


2) 


Ôi này Bả-la-môn, 

Tỉnh tấn, cắt dòng nước, 
Đoạn trừ và tiêu diệt, 
Mọi tham đắm dục VỌNG. 
An sĩ không đoạn dục, 
Không chứng được nhứt tám. 
Nếu làm việc phải làm, 
Cần kiên trì, tỉnh tấn. 
Xuất gia, nếu biếng nhác, 
Càng tung vãi bụi trần. 
Không làm, hơn làm đở, 
Làm dở sau khổ đau. 

Đã làm nên làm tối, 

Làm tốt không khổ đau. 
Như nắm vụng lá có, 

Có thể bị đứt tay. 
Sa-môn hạnh vụng tu, 
Kéo đến cõi địa ngục. 
Mọi sở hành biếng nhác, 
Mọi hạnh tu ô nhiễm, 

Ác hạnh trong Phạm hạnh, 
Không đưa đến quả lớn. 


3) Thiên tử Tàyana nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh 
lễ Thê Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rôi biên mất tại chỗ 


ây. 


4) Rôi Thê Tôn, sau khi đêm ây đã mãn, liên gọi các 


Ty-kheo. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 79 





5) Này các Tỷ-kheo, đêm nay Thiên tử Tàyana, trước 
kia thuộc ngoại đạo sư, sau khi đêm đã gần mãn, với dung 
sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Ta, sau 
khi đến, đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên 
tử Tàyana nói lên bài kệ này trước mặt Ta: 

6) "Ôi này Bà-la-môn 

Tỉnh tấn cắt dòng nước, 
Đoạn trừ và tiêu diệt, 
Mọi tham đắm dục VỌNG. 
An sĩ không đoạn dục, 
Không chưng được nhứt tám. 
Nếu làm việc khó làm, 
Cần kiên trì tỉnh tấn, 
Xuất gia nếu biếng nhác, 
Càng tung vãi bụi trần. 
Không làm, hơn làm đở, 
Làm dở sau khổ đau. 

Đã làm nên làm tối, 

Làm tốt không khổ đau. 
Như nắm vụng lả có, 

Có thể bị đứt tay, 

Sa-môn hạnh vụng 1u, 
Kéo đến cõi địa ngục. 
Mọi sở hành biếng nhác, 
Mọi hạnh tu ô nhiễm, 

Ác hạnh trong Phạm hạnh, 
Không đưa đến quả lớn. " 


7) Này các Tỷ-kheo, Thiên tử Tàyana nói như vậy. Nói 
vậy xong, đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta và biến mất 
tại chỗ. Này các Tỷ-kheo, hãy đọc bài kệ của Tàyana. Này 
các Tỷ-kheo, hãy học thuộc lòng bài kệ của Tàyana. Này các 


80 Chương II: Tương Ung Thiên Tử 





Tỷ-kheo, bài kệ của Tàyana có đầy đủ nghĩa lợi và chính là 
căn bản của Phạm hạnh. 


IX. Candima (S.1,50) (Nguyệt Thiên tử, Tạp 22.8 Nguyệt 
Thiên tử, Đại 2, IŠ5a) (Biệt Tạp 9.7, Đại 2, 436a) 


1) Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ). 

— Lúc bấy giờ, Thiên tử Candima bị Ràhu, vua A-tu-la 
bắt. Rôi Thiên tử Candima, tưởng niệm đên Thê Tôn, trong 
lúc ây nói lên bài kệ này: 

2) Đảnh lễ đẳng Giác Ngộ, 
Bác Anh Hùng muôn thuở, 
Ngài là bậc Giải Thoái, 
Thoát ly thật viên mãn, 
Còn con bị trói buộc, 
Hãy cho con quy ngưỡng. 
3) Rồi Thế Tôn, vì Thiên tử Candima, nói lên bài kệ 
này cho Ràhu, vua A-tu-la: 
Canda đã quy ÿ, 
Như Lai, bác La-hán, 
Rahu, hãy thả nó, 
Vì chư Phật thương đời. 


4) Rồi Ràhu, vua A-tu-la, giải thoát cho Thiên tử 
Candima. Như bị hốt hoảng, Ràhu đi đến Vepacitti, vua A- 
tu-Ìla, run sợ, lông tóc dựng ngược và đứng một bên. Và 
VepacittI, vua A-tu-la, nói lên bài kệ cho Ràhu, vua A-tu-la, 
đang đứng một bên: 

5) Vì sao, như hốt hoảng, 

NRahu thả Canda, 
Ông đến, lòng run sợ, 
Ông đứng, tâm kinh hoàng? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 ổi 





6) Đầu con bề thành bảy, 
Đời con không hạnh phúc, 
Với lời kệ đức Phật, 
Nếu không thả Canda. 
X. Suriya: (S.1,5 I) Nhật Thiên tử 


1) Lúc bấy giờ, Thiên tử Suriya bị Ràhu, vua A-tu-la 
bắt. Rồi Thiên tử Suriya tưởng niệm đến Thế Tôn, trong lúc 
ấy nói lên bài kệ này: 

2) Đảnh lễ đẳng Giác Ngộ, 

Bác Anh Hùng muôn thuở, 
Ngài là bậc Giải Thoát, 
Thoát ly thật viên mãn, 
Còn con bị trói buộc, 

Hãy cho con qMy ngưỡng. 

3) Rồi Thế Tôn, vì Thiên tử Suriya, nói lên bài kệ này 
cho Ràhu, vua A-tu-la: 

Suriya đã quy ÿ, 

Như Lai bác La-hản, 
Rahu, hãy thả nó, 

Vì chư Phật thương đời. 
Ông äi giữa hư không, 
Chớ nuốt Suriyq, 
Trong thể giới tôi tăm, 
Đã đem lại ảnh sáng, 
Là mặt trời sáng chói, 
Là đĩa tròn hực đỏ, 
Là lò lửa chảy nóng, 
Là bà con của Ta. 
Này Ràhu, Ta nói: 
Hãy thả Suriya. 


82 Chương II: Tương Ung Thiên Tử 





4) Rồi Ràhu, vua A-tu-la, giải thoát cho Thiên tử 
Suriya. Như bị hốt hoảng, Ràhu đi đến Vepacitti, vua A-tu-la 
run sợ, lông tóc dựng ngược và đứng một bên. Và VepacItti, 
vua A-tu-la, nói lên bài kệ cho Ràhu, vua A-tu-la, đang đứng 
một bên: 

5) Vì sao, như hốt hoảng, 

Rahu, thả Suriya, 
Ông đến, lòng run sợ, 
Ông đứng, tâm kinh hoàng? 

6) Đầu con bể thành bảy, 

Đời con không hạnh phúc, 
Với lời kệ đức Phát, 
Nếu không thả Suriya. 


IH. Phẩm Cấp Cô Độc (S.i,51) 


I. Candimasa 

Tại Sàvatth1. 

I) Rồi Thiên tử Candimasa, sau khi đêm đã gần 
mãn,với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi 
đên Thê Tôn, sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi đứng một 
bên. Đứng một bên, Thiên tử Candimasa nói lên bài kệ này 
trước mặt Thê Tôn: 

2) Họ sẽ đi an toàn, 

Như thú, vùng không muối, 
Sau khi chứng Thiên định, 
Nhứt tâm, niệm tỉnh giác, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 83 





Họ sẽ đi bở kia, 

Như cá, phá rách lưới, 
Sau khi chứng - Thiên định, 
Tự chế, vượt lỗi lâm. 


II. Vendu (S.1,52) 

1) Đứng một bên, Thiên tử Vendu nói lên bài kệ này 
trước mặt Thê Tôn: 

2) Hạnh phúc thay những người, 

Sau khi hấu Thiện Thệ, 

Tuán phụng lời Ngài dạy, 

Tu học không phóng dật! 

3) Thế Tôn nói: 

Vendu! Ộ 

Những ai Thiên tu học. 

Trong pháp cú Ta dạy, 

Tĩnh cân, không phóng dật, 

Đúng thời họ sẽ đi, - 

Thoát khỏi tay tử thán. 
HH. Diighalatthi (S.1,52) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Trúc Lâm, 
tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Rồi Thiên tử Diighalatthi, sau khi đêm đã gần mãn, 
với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. 
Đứng một bên, Thiên tử Diighalatthi nói lên bài kệ này trước 
mặt Thê Tôn: 


ở4 


Chương II: Tương Ủng Thiên Tử 





Với tâm tư giải thoái, 

Vị Tỷ-kheo tu Thiên, 

Và với lòng ước vọng, 

Đạt được tâm sở nguyện, 

Sau khi biết cuộc đời, 

Sanh khởi rồi đoạn diệt, 

Tâm thuần không chấp trước, 
Hưởng lợi quả như chơn. 


IV. Nandana (S.1,52) 


Tôn: 


1) Đứng một bên, Thiên tử Nandana nói bài kệ với Thế 


Con hỏi Œotama, 

Bác Đại Giác toàn tri, 

Con hỏi đẳng Thể Tôn, 

Với tri kiến vạn năng. 

Người nào gọi trì giới? 

Người nào gọi trí tuệ? 

Người nào vượt sâu khổ? 

Người nào chự Thiên lạy? 
2) (Thế Tôn): 

Ai hộ trì giới luật, 

Trí tuệ, tâm tu trì, 

Chú tâm, vui Thiên định, 

Tám tư trú chánh niệm, 

Tắt cả mọi sâu khổ, 

Được trừ diệt, đoạn tận, 

Các lậu hoặc tán trừ, 

Sống với thân tối hậu, 

Vị ấy gọi trì giới, 

Vị ấy gọi trí tuệ, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 85 





Vị ấy vượt sâu khổ, 
VỊ ây chư Thiên lạy. 


V, Candana: Chiên Đàn (S.1,53) 


1) Đứng một bên, Thiên tử Candana nói lên bài kệ với Thế 
Tôn: 
Làm sao vượt bộc lưu, 
Ngày đêm vững, kiên trì, 
Không tru, không bảm víu, 
Ai không chìm vực sâu? 
2) (Thế Tôn): 
VỊ luôn luôn trì giới, 
Trí tuệ, khéo định tĩnh, 
Chí siêng năng dõng mãnh, 
Vượt bộc lưu khó vượt. 
VỊ đoạn, ly dục tưởng, 
Vượt khỏi sắc triên phược, 
Đoạn tận hỷ, hữu ái, 
Không chìm xuông vực sâu. 
VỊ. Sudatta (Tu-đạt-đa) 
1) Đứng một bên, Thiên tử Sudatta nói lên bài kệ này 
trước mặt Thê Tôn: 


Như kiếm đã chạm da, 
Như lửa cháy trên đâu, 
T-kheo hãy chánh niệm, 
Xuát gia, bỏ ái dục. 

2) (Thế Tôn): 
Như kiếm đã chạm da, 
Như lửa cháy trên đâu, 


đó Chương II: Tương Ung Thiên Tử 





1ý-kheo hãy chánh niệm, 
Xuát gia, bỏ thân kiên. 
VII. Subrahmà (S.1,53) 
1) Đứng một bên, Thiên tử Subrahmà nói lên bài kệ với 
Thê Tôn: 
Tâm này thường sợ hãi, 
Y này thường dao động, 
Điêu mong tước không khởi, 
Điều không mong lại khởi, 
Nếu có, không Sợ hãi, 
Hãy nói điêu con hỏi. 
2) (Thế Tôn): 


Không ngoài hạnh giác chỉ, 
Không ngoài hộ trì căn, 
Không ngoài bỏ tất cả, 

Ta thấy các pháp ấy, 

Đưa đến sự an toàn, 

Cho tất cả chúng sanh. 


3) Rồi Thiên tử biến mất tại chỗ ấy. 
VIH. Kakudha (S.1,54) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Sàketa, rừng Ani: ana, tại vườn Nai. 
Rồi Thiên tử Kokudha, sau khi đêm đã gần mãn, với nhan 


sắc thù thắng chói sáng toàn khu rừng Anjana, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi đứng một bên. 
2) Đứng một bên, Thiên tử Kakudha bạch Thế Tôn: 
Thưa Sa-môn, Ngài có hoạn hỷ không? 
Ta được cải gì, này Hiện giả, mà Ta hoạn hỷ? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 87 





Nếu vậy, thưa Sa-môn, có phải Ngài sâu muộn? 
Ta mòn mỏi cải gì, này Hiển giả, mà Ta sâu muộn? 


- Vậy thời thưa Sa-môn, Ngài không hoan hỷ và không 
sâu muộn? 


Thật như vậy, này Hiền giả. 


3) Làm sao, này Tỷ-kheo, 
Ngài không có sâu muộn, 
Tuy vậy, Ngài cũng không 
Có được sự hoan hỷ? 
Làm sao nay Ngài lại, 
Ngôi cô độc một mình, 
Không có được hoan hỷ, 
Cũng không bị dao động? 


4) Thát sự, này Dạ-xoa, 
Ta không có sâu muộn, 
Tuy vậy ở nơi Ta, 
Hoan hỷ không khởi lên, 
Dâu nay Ta có ngôi, 
Riêng một mình cô độc, 
Ta không có hoan hỷ, 
Cũng không bị dao động. 


5) Làm sao, này Tỷ-kheo, 
Ngài không có sâu muộn, 
Làm sao ở nơi Ngài, 
Hoan hỷ không khởi lên? 
Làm sao nay Ngài lại, 
Ngôi cô độc một mình, 
Không có được hoan hỷ, 
Cũng không bị dao động? 


đ8 Chương II: Tương Ung Thiên Tử 


6) Hoan hỷ chỉ có đến, 
Với người tâm sâu muộn, 
Sâu muộn chỉ có đến, 
Với người tâm hoan hỷ. 
Do vậy, vị Tỷ-kheo, 
Không hoan hỷ, sâu muộn. 
Vậy nên, này Hiển giả, 
Ông phải biết như vậy. 





7) Đã lâu, con mới thấy, 
Bả-la-môn tịch tịnh, 
Vị Tỷ-kheo không sâu, 
Cũng không có hoan hỷ, 
Đã an toàn vượt khỏi, 
Chỗ người đời đắm say. 


IX. Uttara (S.1,54) 
1) Nhân duyên tại thành Vương Xá. 


Đứng một bên, Thiên tử Uttara nói lên bài kệ này trước 
mặt Thê Tôn: 


2) Mạng sống bị dắt dẫn, 
Tuổi thọ chẳng là bao, 
Bị dẫn đến già nua, 
Không có nơi dừng bước. 
Ai đem tâm quản tưởng, 
Sợ hãi tứ vong này, 
Hãy làm các công đức, 
Đưa đến chơn an lạc. 


3) Mạng sống bị dắt dẫn, 
Tuổi thọ chẳng là bao, 
Bị dẫn đến già nua, 
Không có nơi dừng bước. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 89 





Ai đem tâm quản tưởng, 

Sợ hãi tứ vong này, 

Hãy bỏ mọi thể lợi, 

Tám hướng cầu tịch tịnh. 
X. Anàthapindika: Cấp Cô Độc (S.i,55) 

1) Đứng một bên, Thiên tử Cấp Cô Độc nói lên bài kệ 

này trước mặt Thế Tôn: 
Đây là rừng Kỳ Viên, 
Chỗ trú xứ Thánh chúng, 
Chỗ ở đẳng Pháp Vương, 
Khiến tâm con hoan hỷ. 
Nghiệp, mình và tâm pháp, 
Giới và tối thắng mạng, 
Chính những diệu pháp ấy, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải vì dòng họ, 
Không phải vì tài sản. 
Do vậy bậc Hiển giả, 
Thấy lợi ích chính mình, 
Chánh giác sát tâm pháp, 
Như vậy được thanh tịnh. 
Như ngài Xá-lợi-phất, 
Tuệ, giới và tịch tịnh, 
Tỷ-kheo đến bờ giác, 
Ở đây là tôi thượng. 

2) Thiên tử AnàthapIndika nói như Vậy, nói vậy xong, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi biến mất 
tại chỗ ấy. 

3) Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã qua, liền gọi các Tỷ- 
kheo và nói: 


90 Chương II: Tương Ung Thiên Tử 





4) Này các Tỷ-kheo, đêm nay có Thiên tử, sau khi đêm 
đã gần mãn, với dung sắc thù thăng, chói sáng toàn vùng 
Jetavana, đi đến Ta, sau khi đến, đảnh lễ Ta rồi đứng một 
bên. Đứng một bên, này các Tỷ-kheo, vị Thiên tử ây nói lên 
bài lệ này trước mặt Ta: 

5) “Đáy là rừng Kỳ Viên, 

Chỗ trú xứ Thánh chúng, 
Chỗ ở đẳng Pháp Vương, 
Khiến tâm con hoan hỷ. 
Nghiệp, minh và tâm pháp, 
Giới và tối thắng mạng, 
Chính những diệu pháp ấy, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải vì dòng họ, 
Không phải vì tài sản. 

Do vậy bậc Hiển giả, 

Ti háy lợi ích chính mình, 
Chánh giác sát tâm pháp, 
Như vậy được thanh tịnh. 
Như ngài Xá-lợi-phất, 

Tuệ, giới và tịch tịnh, 
Tỷ-kheo đến bờ giác, 

Ở đây là tôi thượng. " 

6) Này các Tỷ-kheo, Thiên tử ấy nói như vậy, nói vậy 
xong, đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta rồi biến mắt tại 
chỗ. 


7) Được nghe nói như vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 

Bạch Thế Tôn, có phải vị Thiên tử ấy là 
Anàthapindika? Gia chủ Anàthapindika hệt dạ tín thành đôi 
với Tôn giả SàrIputta? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 9] 





8) Lành thay! Lành thay! Này Ananda, cho đến những 
gì có thể đạt được nhờ suy diễn, này Ananda, Ong đã đạt 
được. Này Ananda, Anàthapindika là vị Thiên tử ây. 


II. Phẩm Các Ngoại Đạo (S.i,56) 


L. Siva 
1) Như vậy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Độc). 
Rồi Thiên tử Siva, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thủ 
thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, 
Thiên tử Siva nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: 

2) Hãy thân với người lành, 

Hãy gân gũi người thiện, 
Biết diệu pháp người hiển, 
Chỉ tốt hơn, không xấu. 
Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 
Biết diệu pháp người hiển, 
Được tuệ, không gì khác. 
Hãy thân với người lành, 
Hãy gần gũi người thiện, 
Biết diệu pháp người hiển, 
Không sâu giữa sâu muỘn. 
Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 


92 Chương II: Tương Ủng Thiên Tử 





Biết diệu pháp người hiển, 
Chói sảng giữa quyền thuộc. 
Hãy thân với người lành, 

Hãy gân gũi người thiện, 

Biết diệu pháp người hiển, 
Chúng sanh sanh thiện thú. 
Hãy thân với người lành, 

Hãy gân gũi người thiện, 

Biết diệu pháp người hiển 
Chúng sanh thường hưởng lạc. 


3) Rồi Thế Tôn đáp lại Thiên tử Siva với bài kệ: 
Hãy thân với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 


Biết diệu pháp người hiển, 
Giải thoát mọi khổ đau. 


II. Khema (S.1,57) 
Đứng một bên, Thiên tử Khema nói lên bài kệ này 

trước mặt Thế Tôn: 
Kẻ ngu không trí tuệ, 
Lấy ngã làm kẻ thủ, 
Tự làm các ác nghiệp, 
Đưa đến quả đăng cay. 
Nghiệp nào không khéo làm, 
Làm xong bị nung nấu, 
Với mặt đây nước mắt, 
Khóc lóc chịu quả bảo. 
Và nghiệp nào khéo làm, 
Làm xong, không nung nấu, 
Tám vui, ý thoái mái, 
Vị ấy hưởng quả báo. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 93 





Biết điều lợi cho mình, 
Làm trước điều phải làm, 
Không tâm trạng đánh xe, 
Kẻ trí lòng tỉnh tấn. 
Như người chủ đánh xe, 
Rời đại đạo thăng bằng, 
Leo lên đường lôi lõm, 
u tư nạn gãy trục. 
Cũng vậy bỏ Chánh pháp, 
Người ngu theo phi pháp, 
Rơi vào miệng tử thân, 
Uu tư như gẫy trục. 
HH. Serì (S.1,57) 

1) Đứng một bên, Thiên tử Serì nói lên bài kệ với Thế Tôn: 
Cả hai loại Trời, Người, 
Đếu tra thích ăn uống, 
Có Dạ-xoa tên nào, 
Lại không thích ăn uống! 

(Thế Tôn) 
Ai cho với lòng tín, 
Với tâm tự thanh tịnh, 
Được phần món ăn ấy, 
Đời này và đời sau. 
Vậy hãy ngăn xan tham, 
Bồ thí, nhiếp cấu uỄ, 


Chúng sanh vẫn hưởng thọ, 
Công đức trong đời sau. 


2) Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch 
Thê Tôn! Thê Tôn đã nói điêu khéo nói như vậy: 


94 Chương II: Tương Ủng Thiên Tử 





“Ai cho với lòng tin, 

Với tâm tư thanh tịnh, 
Được phần món ăn ấy, 

Đời này và đời sau. 

Vậy hãy ngăn xan tham, 
Bồ thí, nhiếp cấu uế, 
Chúng sanh vẫn hưởng thọ, 
Công đức trong đời sau. ” 


3) Bạch Thế Tôn, thuở xưa con là vị vua tên Serì ưa bố 
thí, là bậc thí chủ tán thán bố thí. Bạch Thế Tôn, tại bốn cửa 
thành, bố thí được phân phát nhân danh con, cho những ai 
đến xin, cho các vị Bả-la-môn và Sa-môn, cho các người 
nghèo đói và tàn phế, cho các nhà lữ hành và hành khát. 


4) Bạch Thế Tôn, khi con đến các cung phi của con, họ 
thưa với con: "Đại vương thường hay bồ thí, còn chúng con 
chưa bố thí. Lành thay nếu chúng con được nương tựa Đại 
vương để bồ thí và làm các công đức." 


5) Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Ta là người ưa 
bố thí, là thí chủ tán thán bố thí. Nay ta phải trả lời như thế nào 
khi họ đến và thưa: 'Chúng ta hãy bồ thí'?". Bạch Thế Tôn, con 
cho các cung phi cửa thành thứ nhất. Ở đây các cung phi được 
bồ thí, và bố thí của con trở lui lại cho con. 


6) Rồi bạch Thế Tôn, các Sát-đề-ly (Khattiya) chư hầu 
của con đến con và thưa: "Đại vương đã bố thí. Các cung phi 
đã bố thí. Chúng con chưa bố thí. Lành thay nếu chúng con 
được nương tựa Đại vương để bồ thí và làm các công đức". 

Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Ta là người ưa 
bố thí, là thí chủ tán thán bồ thí. Nay ta phải trả lời như thế 
nào khi họ đến và thưa: "Chúng ta hãy bồ thí"?". Bạch Thế 
Tôn, con cho các chư hầu Khattiya cửa thành thứ hai. Ở đây 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 95 





các chư hầu Khattiya được bồ thí, và bố thí của con được trở 
lui lại cho con. 


7) Rồi bạch Thế Tôn, quân đội đến con và thưa: "Đại 
vương đã bố thí. Các cung phi đã bố thí. Các chư hầu 
Khattiya đã bố thí. Chúng con chưa bố thí. Tốt lành thay nếu 
chúng con được nương tựa Đại vương để bố thí và làm các 
công đức". 

Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Ta là người ưa 
bố thí, là thí chủ tán thán bồ thí. Nay ta phải trả lời như thế 
nào khi họ đến và thưa: "Chúng ta hãy bồ thí"?". Bạch Thế 
Tôn, con cho quân đội cửa thành thứ ba. Ở đây quân đội 
được bồ thí và bồ thí của con được trở lui lại cho con. 


8) Rồi bạch Thế Tôn, các Bả-la-môn gia chủ đến con và 
thưa: "Đại vương đã bó thí. Các cung phi đã bố thí. Các chư 
hầu Khattiya đã bố thí. Quân đội đã bỗ thí. Chúng con chưa 
bố thí. Tốt lành thay nếu chúng con được nương tựa Đại 
vương để bồ thí và làm các công đức!". 


Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Ta là người ưa 
bố thí, là thí chủ tán thán bồ thí. Nay ta phải trả lời như thế 
nào khi họ đến và thưa: "Chúng ta hãy bố thí"?". Bạch Thế 
Tôn, con cho các Bà-la-môn gia chủ cửa thành thứ tư. Ở đây 
các Bảà-la-môn gia chủ được bồ thí và bố thí của con được trở 
lui lại cho con. 


9) Rôi bạch Thê Tôn, các người của con đên con và 
thưa: "Nay Đại vương không còn bô thí nào đê cho nữa". 


Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với các nØười 
ẫy như sau: "Này các Ông, các thuế má thâu hoạch được từ 
các nước ngoài vào, một nửa hãy gửi vào trong nội thành, 
một nửa ngay tại chỗ ấy đem bố thí cho các vị Sa-môn, Bà- 


%6 


Chương II: Tương Ung Thiên Tử 





la-môn, các người nghèo và tàn tật, các nhà lữ hành và hành 


khất". 


10) Như vậy, bạch Thế Tôn, con không chấm dứt trong 
một thời gian dải các việc làm công đức, trong một thời gian 
đài các việc làm thiện, những việc làm được con xem như là 
công đức, hay như là công đức quả hay như là những điều 
kiện được sanh thiên giới. 

11) Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, 
bạch Thế Tôn! Thế Tôn đã nói lên điều khéo nói như vây: 


“AI cho với lòng tin, 

Với tâm tư thanh tịnh, 
Được phần món ăn ấy, 

Đời này và đời sau. 

Vậy hãy ngăn xan tham, 
Bồ thí, nhiếp cấu uể, 
Chúng sanh vẫn hưởng thọ, 
Công đức trong đời sau. ” 


IV. Ghatikara (S.1,60) 
1) Đứng một bên, Thiên tử Ghatikara nói lên bài kệ này 
trước mặt Thê Tôn: 


2) 


Được sanh Vô phiên thiên, 
Bảy Tỷ-kheo giải thoái, 
Đoạn tán tham và sẵn, 
Siêu thoát đời ái trược. 
Vượt bùn, họ là ai? 

Khó vượt lệnh thân chết, 
Sau khi bỏ thân người, 

Họ thoát ách chư Thiên. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 


97 





3) Họ là UpaĂRa, 
Và Phalaganda, 
Với PukkusatHi, 
Họp thành là ba vị. 
Lại thêm Bhaddiya, 
Với Khandadeva, 
Và Bàhuraggi, 
Cùng với Pingiya, 
Sau khi bỏ thân người, 
Họ thoát ách chư Thiên. 
4) (Thế Tôn): 
Ông nói điều tốt lành, 
Vẻ bảy Tỷ-kheo ấy, 
Họ thoát ly, đoạn trừ, 
Các cạm bây Ma vương. 
Pháp họ biết, của ai 
Đoạn được hữu kiết sử? 
5) (Ghatikara): 
Không ai ngoài Thế Tôn, 
Chính thật giáo lý Ngài, 
Họ biết pháp của Ngài, 
Đoạn được hữu kiết sử. 
Chỗ nào danh và sắc, 
Được đoạn điệt không dư, 
Họ học được pháp ấy, 
Ở đây từ nơi Ngài. 
Nhờ vậy họ đoạn trừ, 
Hữu kiết sử trói buộc. 
6) (Thế Tôn): 


Chương II: Tương Ủng Thiên Tử 





Lời Ông nói thâm sâu, 

Khó biết, khó chứng ngộ, 

Pháp Ông biêt của ai, 

Sao Ong không nói được? 
7) (Ghatikara): 


Thuở xưa, con thợ gốm, 
Tại Vehalinga, 

Và con được tên gọi, 

Là Ghatikara. 

Chính con lo nuôi dưỡng 
Cả mẹ lẫn cả cha, 

Đối với Phật Ca-diễp, 

Con đệ tử tại gia. 

Con viễn dám dục, 
Phạm hạnh, không thể vật, 
Thuở xưa, con đồng hương, 
Cũng là bạn của họ 

Do vậy con biết họ, 

Bảy Tỷ-kheo giải thoái, 
Đoạn tán tham và sân, 
Vượt qua đời phiên trược. 


8) (Thế Tôn): 


Vậy này Bhaggava, 

Chính như Ông vừa nói, 
Thuở xưa, Ông thợ gồm, 
Tại Vehalinga, 

Và Ông được tên gọi, 

Là Ghatikara, 

Chính Ông lo nuôi dưỡng 
Cả mẹ lẫn cả cha, 

Đối với Phật Ca-diễp, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 99 





Ông đệ tử tại gia, 
Ông viên ly dâm dục, 
Phạm hạnh, không thê vậi. 


9) Thuở xưa, Ông đông hương, 
Cũng là bạn của Ta. 
Như vậy là hội ngộ, 
Giữa những bạn thuở xưa, 
Cả hai khéo tu tập, 
Mang thân này tôi hậu. 


V. Jantu ( S.1,61) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời một số đông Tý-kheo trú ở Kosala (Câu-tát- 
la), trên sườn núi Himavanta (Tuyết sơn), tại một cốc nhỏ 
trong rừng. Họ tự cao, tự mãn, dao động, lắm mồm lắm 
miệng, ăn nói huyện thuyên, thất niệm, không tỉnh giác, 
không định tĩnh, tâm tư tán loạn, các căn không chế ngự. 


2) Rồi Thiên tử Jantu, vào đêm Bồ-tát, ngày rằm, đi đến 
các Tý-kheo ấy, sau khi đến nói lên bài kệ với các Tỷ-kheo 
ây: 

Các Tỷ-kheo thuở xưa, 
Sống thát chơn an lạc, 
Họ thật là đệ tử, 

Bác Đại Giác Cù-đàm. 
Không ham tìm món ăn, 
Không ham tìm chỗ trú, 
Biết đời là vô thường, 
Họ chấm dứt khổ đau. 
Nay tự làm ác hạnh, 
Như thôn trưởng trong làng. 
Họ ăn, ăn ngả gục, 


100 Chương II: Tương Ủng Thiên Tử 





Thèm khát vật nhà người. 
Con vái chào chúng Tăng, 
Đảnh lễ một vài vị 

Kẻ khác, sống vất VƯỞNg, 
Không chỉ đạo, hướng dẫn. 
Họ giống như thân thể 

Kẻ chết bị quăng bỏ. 
Những ai sống phóng dật, 
Vì họ con nói lên, 

Những ai không phóng dát, 
Chân thành, con đảnh lễ. 


VỊ. Rohita (S.1,61) 
1) Tại Sàvatthi (Xá-vệ). 
2) Đứng một bên, Thiên tử Rohitassa bạch Thế Tôn: 


Bạch Thế Tôn, tại chỗ nào không có sanh, không có 
già, không có chết, không có diệt, không có khởi, làm sao, 
bạch Thế Tôn, với bộ hành, có thể biết được, hay thấy được, 
hay đạt được sự tận cùng của thế giới? 


3) Này Hiền giả, tại chỗ nào không có sanh, không có 
già, không có chết, không có diệt, không có khởi, Ta nói rắng 
tại chỗ ấy, không có thê với bộ hành, biết được, hay thấy 
được, hay đạt được sự tận cùng của thế ĐIỚI. 


4) Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Thế Tôn đã nói lên điều khéo nói như Vậy: 
"Này Hiền giả, tại chỗ nào không sanh, không già, không chết, 
không diệt, không khởi, Ta nói Tằng tại chỗ ấy, không có thể 
với bộ hành biết được, hay thấy được, hay đạt được sự tận 
cùng của thế giới". 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 101 





5) Bạch Thế Tôn, thuở trước, con tên là Rohita con của 
Bhoja, có thần thông, có thể đi giữa hư không. Bạch Thế 
Tôn, tốc lực con mau lẹ cho đến con có thể bay, như người 
thợ bắn cung lão luyện, khéo tập, khéo luyện, thuần thục, 
thiện xảo, với một cây cung chắc mạnh không gì khó khăn, 
có thể bắn một mũi tên nhẹ bay vượt qua bóng tối của cây 
taÌa. 


6) Và bạch Thế Tôn, bước đi của con dài cho đến con 
có thê bước từ biển phía Đông qua biển phía Tây. Và ở nơi 
con, bạch Thế Tôn, khởi lên sự ước muốn như sau: "Với bộ 
hành, ta có thể đạt đến được sự tận cùng của thế gIớ1”. 


7) Và bạch Thế Tôn, dầu cho tốc lực của con mau đến 
như vậy, và dầu cho con có bước dài đến như vậy, và dầu 
cho con không có dừng để ăn, hay uống, hay nhai, hay nếm, 
dầu cho con không có đại tiện, tiêu tiện, dầu cho con không 
ngủ, không bị mệt nhọc, không trừ cầu uẽ, dầu cho trăm năm 
là tuổi thọ thường tình, dầu cho trăm năm là mạng sống 
thường tình, tuy con đi hơn trăm năm và bị mệnh chung, con 
cũng không thể đạt đến sự tận cùng của thế ĐIỚI. 


8) Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch 
Thế Tôn! Thế Tôn đã nói lên điều khéo nói như vầy: "Này 
Hiền giả, tại chỗ nào không sanh, không già, không chết, 
không diệt, không khởi. Ta nói rằng tại chỗ ấy, không có thê 
bộ hành, biết được hay thấy được sự tận cùng của thế giới. 
Ta nói như vậy”. 


9) Này Hiền giả, nhưng Ta cũng không nói rằng không 
đạt được sự tận cùng của thế giới thời châm dứt cuộc khô 
đau. Này Hiền giả, chính trong cái thân thể dài một tầm có 
tưởng, có ý này, Ta tuyên bố thế giới, nguyên nhân của thế 
giới, sự đoạn diệt thế giới và con đường đưa đến sự đoạn diệt 
của thế giới. 


102 Chương II: Tương Ủng Thiên Tử 





10) Bộ hành không bao giờ 
Đạt được thể giới lận, 
Không đạt thể giới tận, 
Không thể thoát khỏi khổ. 
Do vậy, bậc Hiền thiện, 
Thế gian giải, Thiện tuệ, 
Đại đến thế giới tận, 
Phạm hạnh được viên thành. 
Với tâm tư định tĩnh, 
Biết được thể giới lán, 
Không ước vọng đời này, 
Không ước vọng đời sau. 


VỊ. Nanda: (S.1,62) (Xem trước I, I*4). 


l) Đứng một bên, Thiên tử Nanda nói lên bài kệ này 
trước mặt Thê Tôn: 


Thời gian lặng trôi qua, 
Đêm ngày luôn di động, 
Tuổi tác buổi thanh xuân, 
Tiếp tục bỏ chúng ta. 
Những ai chịu quản sát, 
Sợ hãi tứ vong này, 
Hãy làm các công đức, 
Được hưởng cảnh an lạc. 
2) (Thế Tôn): 
Thời gian lặng trôi qua, 
Đêm ngày luôn di động, 
Ti uổi tác buổi thanh xuân, 
Tiếp tục bỏ chúng ta. 
Những ai chịu quản sát, 
Sợ hãi tứ vong này, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 103 





Hãy bỏ mọi thể lợi, 
Được hưởng chơn tịch tịnh. 
VII. Nandivisàla: (S.1,63) 
I1) Đứng một bên, Thiên tử Nandivisàla nói lên bài kệ 
với Thê Tôn: 
Bồn bánh xe chí cửa, 
Đáy uê, hệ lụy tham, 
Chìm đăm trong bùn nhơ, 
Oi! Thưa bậc Đại Hùng, 
Sanh thú Ngài như vậy, 
Tương lai sẽ thê nào ? 
2) (Thế Tôn): 


Cắt hỷ và buộc ràng, 
Dục tham và tà ác, 
Ái căn được đoạn tận, 
Sanh thú sẽ như vậy. 


IX. Susima (S.1,63) 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 


2) Rồi Đại đức Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
Đại đức Ananda đang ngôi một bên: 


Này Ananda, Ông có hoan hỷ đối với Sàriputta không? 


3) Bạch Thế Tôn, ai là người không ngu si, không ác 
tâm, không si ám, không loạn tâm lại có thể không hoan hỷ 
đối với Tôn giả Sàriputta? Bạch Thế Tôn, hiền trí là Tôn giả 
Sảàriputta. Bạch Thế Tôn, đại tuệ là Tôn giả SàrIputta. Bạch 
Thế Tôn, quảng tuệ là Tôn giả Sàriputta. Bạch Thế Tôn, hỷ 
tuệ là Tôn giả Sàriputta. Bạch Thế Tôn, tiệp tuệ là Tôn giả 
Sảàriputta. Bạch Thế Tôn, lợi tuệ là Tôn giả SàrIputta. Bạch 


104 Chương II: Tương Ung Thiên Tử 





Thế Tôn, quyết trạch tuệ là Tôn giả Sàriputta. Bạch Thế Tôn, 
ít dục là Tôn giả Sàriputta. Bạch Thế Tôn, biết đủ là Tôn giả 
Sàriputta. Bạch Thế Tôn, viễn ly là Tôn giả Sàriputta. Bạch 
Thế Tôn, bất cộng trú là Tôn giả Sàriputta. Bạch Thế Tôn, 
tinh cần, tinh tấn là Tôn giả Sàriputta. Bạch Thế Tôn, biện tài 
là Tôn giả Sàriputta. Bạch Thế Tôn, nghe lời trung ngôn là 
Tôn giả Sàriputta. Bạch Thế Tôn, cáo tội trung thực là Tôn 
giả Sàriputta. Bạch Thế Tôn, chỉ trích ác pháp là Tôn giả 
Sảàriputta. 


Bạch Thế Tôn, ai là người không ngu si, không ác tâm, 
không sỉ ám, không loạn tâm lại có thể không hoan hý đối 
với Tôn giả SàrIputta? 

4) Như vậy là phải, này Ananda. Như vậy là phải, này 
Ananda. Này Ananda, ai là người không ngu s1, không ác 
tâm, không sỉ ám, không loạn tâm lại có thể không hoan hỷ 
đối với Sàriputta? Này Ananda, hiền trí là Sàriputta. Này 
Ananda, đại tuệ là Sàriputta. Này Ananda, quảng tuệ là 
Sàriputta. Này Ananda, hỷ tuệ là Sàriputta. Này Ananda, tiệp 
tuệ là Sảriputta. Này Ananda, lợi tuệ là Sàriputta. Này 
Ananda, quyết trạch tuệ là Sảriputta. Này Ananda, ít dục là 
Sàriputta. Này Ananda, biết đủ là Sảriputta. Này Ananda, 
viễn ly là Sàriputta. Này Ananda, bất cộng trú là Sàriputta. 
Này Ananda, biện tải là Sàriputta. Này Ananda, nghe lời 
trung ngôn là Sariputta. Này Ananda, cáo tội trung thực là 
Sàriputta. Này Ananda, chỉ trích ác pháp là Sàriputta. Này 
Ananda, ai là người không ngu si, không ác tâm, không s1 
ám, không loạn tâm, lại có thể không hoan hỷ đối với 
Sảriputta? 


5) Rồi Thiên tử Susima, trong khi được nghe lời tán 
thán vê Tôn giả Sàriputta, với đại chúng Thiên tử đoanh vây, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 105 





đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một 
bên. 


6) Đứng một bên, Thiên tử Susima bạch Thế Tôn: 


Như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch 
Thiện Thệ. Bạch Thế Tôn, ai là người không ngu s1, không 
ác tâm, không si ám, không loạn tâm lại có thể không hoan 
hỷ đối với Tôn giả Sàriputta?. Bạch Thế Tôn, hiền trí là Tôn 
giả Sàriputta. Bạch Thế Tôn, đại tuệ là Tôn giả SàrIputta...... 
Bạch Thế Tôn, chỉ trích ác pháp là Tôn giả Sàriputta. Bạch 
Thế Tôn, ai là người không ngu si, không ác tâm, không sĩ 
ám, không loạn tâm lại có thể không hoan hỷ đối với Tôn giả 
Sàriputta? Bạch Thế Tôn, con đi đến chúng Thiên tử nào, 
con đều được nghe nhiều lần tiếng nói như vậy: "Hiền trí là 
Tôn giả Sàriputta...... chỉ trích ác pháp là Tôn giả Sàriputta. 
AI không ngu sĩ, không ác tâm, không s1 ám, không loạn tâm 
lại có thể không hoan hỷ đối với Tôn giả Sàriputta?" 


7) Rồi chúng Thiên tử của Thiên tử Susima, trong khi 
những lời tán thán Tôn giả Sàriputta được lớn tiếng nói lên, 
họ hoan hỷ, hỷ duyệt, hân hoan và thân chói sáng màu sắc 
thù thắng. 


8) Ví như một hòn lưu ly bảo châu, đẹp đẽ, trong suốt, 
có tám mặt, khéo giũa, khéo mài, được đặt trên một tắm màn 
màu vàng da cam, chói sáng, chiếu sáng và bừng sáng. Cũng 
vậy, chúng Thiên tử của Thiên tử Susima, trong khi những 
lời tán thán Tôn giả Sàriputta được lớn tiếng nói lên, họ hoan 
hỷ, hỷ duyệt, hân hoan và thân chói sáng màu sắc thù thắng. 

9) Ví như một đồ trang sức bằng vàng mịn được một 
người thợ vàng thiện xảo, khéo đập, khéo mài, đặt trên một 
tấm màn màu vàng da cam, chói sáng, chiếu sáng và bừng 


106 Chương II: Tương Ủng Thiên Tử 





sáng. Cũng vậy, Thiên tử chúng của Thiên tử Susima... ... và 
thân chói sáng màu sắc thù thăng. 


10) Ví như trong khi đêm đã gần sáng, sao mai chói 
sáng, chiếu sáng và bừng sáng. Cũng vậy, chúng Thiên tử 
của Thiên tử Susima....... và thân chói sáng màu sắc thù 
thắng. 


I1) Ví như trong mùa thu, trên trời các vòng mây đã 
được bay sạch, mặt trời mọc lên giữa trời, đánh tan màn đêm, 
khắp giữa hư không chói sáng, chiếu sáng và bừng sáng. 
Cũng vậy, chúng Thiên tử của Thiên tử Susima, trong khi 
những lời tán thán Tôn giả Sàriputta được lớn tiếng nói lên, 
họ hoan hỷ, hỷ duyệt, hân hoan và thân chói sáng màu sắc 
thù thắng. 

12) Rồi Thiên tử Susima, nói lên bài kệ này trước mặt 
Thế Tôn về Sàriputta: 

Ngài Sàriputa, 

Được mọi người xác nhán, 
Là bậc Đại hiển trí, 
Không phân hán, ít dục, 
Nhu thuận và điều phục, 
Được Đạo Sư tán thản. 

13) Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ về Sàriputta cho Thiên 

tử Susima: 
Vê SâriDUM11a, 
Mọi người đếu xác nhận, 
Là bậc Đại hiển trí, 
Không phân hán, í† dục, 
Nhu thuận và điều phục, 
Như người khéo điều phục, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 107 





Chờ đợi thời giờ đến, 
Đề hưởng quả thuán thục. 
X. Các Ngoại Đạo Sư (S.1,65) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở thành Vương Xá, tại Trúc Lâm, 
chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Rồi rất đông Thiên tử, là đệ tử của nhiều ngoại đạo 
sư Asama, Sahalì, Ninka, Akotaka, Vetambarì và Mànavà 
Gàmiya, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thăng chói 
sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thể Tôn rồi đứng một bên. 


3) Đứng một bên, Thiên tử Asama nói lên bài kệ này 
trước mặt Thế Tôn về Pùrana Kassapa: 
Ở đây nếu có người, 
Chém giết hay hại người, 
Kassapa không thấy, 
Qua các hành động ấy, 
Là ác nghiệp cho mình, 
Hay công đức cho mình. 
Ngài tuyên bố như vậy, 
Làm căn bản đực tin, 
Ngài thật bậc Đạo sư, 
Đáng được tôn kính, lễ. 
4) Rồi Thiên tử Sahali nói lên bài kệ này trước mặt Thế 
Tôn về Makkhali Gosàla: 
Khổ hạnh và yếm ly, 
Khéo điểu phục, tự chế, 
Từ bỏ các lời nói, 
Gây đầu tranh với người, 


106 


Chương II: Tương Ung Thiên Tử 





Thăng bằng, tránh phạm tội, 
Nói những lời thực ngữ, 
Ngài không bao giờ làm, 
Các tội phạm như vậy. 


5) Rồi Thiên tử Ninka nói lên bài kệ này trước mặt Thế 
Tôn vê Nigantha Nàtaputta: 


Vị Tỷ-kheo yếm ly, 

Sáng suốt theo tế hạnh, 
Khéo theo bốn tự chế, 
Chỉ nói điều nghe thấy, 
Không phạm điễu lỗi lẫm. 


6) Rồi Thiên tử Akotaka nói lên bài kệ này trước mặt 
Thê Tôn về các ngoại đạo sư: 


Các ngoại đạo sự nảy, 
Như Pakudhaka, 

Và Kàtniyàna, 

Cùng với Nigantha, 

Kể cả Makkhali, 

Và cả Puurana, 

Mỗi vị là Đạo sư, 

Chúng đệ tử của mình, 
Đã đạt Sa-môn quả, 
Không xa bậc Chân nhán. 


7) Rồi Thiên tử Vetambarì nói lên bài kệ này với Thiên 


tử Akotaka: 


Con giả can ghê tởm, 

Có tru sủúa thế nào, 

Làm sao sảnh bằng được, 
Tiếng rồng con sư tử. 
Lða thể, nói vọng ngôn, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 109 





Lĩnh đạo môn đô chúng, 
Làm các hạnh tà vạy, 
Làm sao sanh thiện nhán? 


8) Rồi Ác ma nhập vào Thiên tử Vetambarì nói lên bài 
kệ này trước mặt Thê Tôn: 


Tụ khổ hạnh yếm ly, 

Sống viễn ly hành xác, 

Đắm say trong sắc pháp, 
Hoan lạc, mê Thiên giới. 
Dâu họ bị tử VONG, 

Chắc chắn họ giảng dạy, 
Hướng dẫn thát chơn chánh, 
Đưa đến đời về sau. 


9) Rồi Thế Tôn biết được chính là Ác ma, liền nói lên 
bài kệ cho Ác ma: 


Phàm những sắc pháp gì, 
Đời này hay đời sau, 
Với màu sắc thù diệu, 
Chói sáng giữa hư không, 
Tắt cả những sắc ấy, 
Được Ma vương tán thản, 
Chúng chỉ là bây môi, 
Quăng ra để diệt cá. 
10) Rồi Thiên tử Mànava Gàmiya nói lên bài kệ này 

trước mặt Thế Tôn về Thế Tôn: 
Trong tất cả ngọn núi, 
Ở tại Vương Xả thành, 
Ngọn núi Vipula, 
Được gọi là tối thắng. 
Trong dãy núi Tuyết Sơn, 


110 Chương II: Tương Ung Thiên Tử 





Ngọn Bạch Sơn tối thắng. 
Giữa các loại không hành, 
Mặt trời là tối thắng. 
Giữa các loại thủy lộ, 

Đại dương là tôi thắng. 
Trong các loài tỉnh tú, 
Mặt trăng là tối thắng. 
Giữa Thiên giới, địa giới, 
Phật được gọi lối thượng. 


Chương III : Tương Ưng Kosala 


IL. Phẩm Thứ Nhất 


I. Tuổi Trẻ (S.i,68) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Thăng Lâm), tại vườn ông Anảthapindika (Câp Cô Độc). 


2) Rồi vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala (Kiều-tát- 
la) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thế Tôn: 


Tôn giả Gotama có tự cho mình đã chứng Vô Thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác không? 


4) Thưa Đại vương, nếu có ai có thể nói một cách chơn 
chánh là mình đã chứng Vô Thượng Chánh Đắng Chánh 
Giác, thời người ấy phải chính là Ta. Thưa Đại vương, Ta đã 
chứng Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 


5) Thưa Tôn giả Gotama, có những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có 
tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng 
tôn sùng. Như ngải Purana Kassapa, Makkali Gosảla, 
Nigantha Nàtaputta, Sanjaya Belatthiputta Kakudha 


112 Chương HII: Tương Ủng Kosala 





Kaccàyana, Ajita Kesakambala. Khi con hỏi các vị ấy: "Có 
tự xem là đã chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
không?", thời họ đã trả lời, không tự xem mình đã chứng Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác. Vậy làm sao Tôn giả 
Gotama, trẻ tuổi, sanh sau đẻ muộn, và chỉ mới xuất gia lại 
tự cho mình như vậy? 


6) Thưa Đại vương, có bốn loại trẻ tuổi không nên 
khinh thường, hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. Thê nào là 
bồn? 


Thưa Đại vương, Khattiya trẻ tuổi không nên khinh 
thường hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. Thưa Đại vương, 
con răn trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt 
thị vì chúng là trẻ. Thưa Đại vương, ngọn lửa trẻ tuổi không 
nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ. 
Thưa Đại vương, Tỷ-kheo trẻ tuổi không nên khinh thường 
hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. 


Thưa Đại vương, bốn loại trẻ tuổi này không nên khinh 
thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ. 


7) Thế Tôn nói như vậy. Nói xong, bậc Thiện Thệ lại 
nói thêm như sau: 


8) Sanh dòng Sát-đềé-]y, 
Thuộc quý tộc, danh xưng, 
Chớ khinh thường là trẻ, 
Chớ miệt thị là nhỏ. 
Vị Sát-để-ly ấy, 
Đến thời lên ngôi vua, 
Làm chúa tế loài Người, 
Trị vì cả quốc độ. 
Vị ấy nếu phân nộ, 
Dùng vương phạt gia hình, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 


T13 





3) 


10) 


11) 


12) 


Ai bảo tôn mạng mình, 
Hãy tránh né vị ấy. 

Ở làng hay là rừng, 

Có thấy rắn bò qua, 
Chớ khinh thường rắn trẻ, 
Chớ miệt thị rắn nhỏ, 
Cao thấp hình sai biệt. 
Rắn sống đây nhiệt khi, 
Bị tấn CÔNG, HÓ căn, 

Kẻ ngu cả nam nữ, 

Ai bảo tôn mạng mình, 
Hãy tránh né loài rắn. 
Lửa cháy đây khát vọng, 
Lửa đốt thiêu, đốt cháy, 
Chớ khinh thường lửa trẻ, 
Chớ miệt thị lửa nhỏ. 
Lửa được đồ bén cháy, 
Liên cháy to, cháy lớn, 
Bị tấn công, lứa đối, 

Kẻ ngu cả nam nữ, 

Ai bảo tôn mạng mình, 
Hãy tránh né lứa cháy. 


Khu rừng bị lửa đốt, 

Lửa đốt thiêu, đốt cháy, 

Sau nhiều đêm và ngày, 

Rế mâm lại mọc lên. 

Còn Tỷ-kheo trẻ giới, 

Nông cháy với nhiệt tình, 
Nhưng không con, không cải, 
Không của cải truyền thừa, 


114 Chương II: Tương Ung Kosala 





Không con, không thừa tụ, 
Như thán cây tala. 


13) Do vậy, người hiển trí, 
Tự thấy hạnh phúc mình, 
Đối với rắn và lửa 
Danh xưng Sát-đế-hy, 
VỊ Tý-kheo trì giới, 
Với bốn vị kể trên, 
Hãy biết cách cư xử, 
Chơn chánh và tốt đẹp. 

14) Khi nghe nói vậy, vua Pasenadi nước Kosala bạch 
Thế Tôn: 

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho 
người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y 
chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi 
cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


II. Người (S.¡,70) 
1) Tại tịnh xá ở Sàvatthi. 


2) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 115 





Có bao nhiêu loại pháp, bạch Thế Tôn, khi khởi lên 
trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bât lợi, khô não và 
bât an cho người ây? 


4) Thưa Đại vương có ba loại pháp khi khởi lên trong 
nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an 
cho người ấy. Thế nào là ba? Tham pháp, thưa Đại vương, 
khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bắt lợi, 
khổ não và bất an cho người ấy. Sân pháp, thưa Đại vương, 
khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bắt lợi, 
khổ não và bắt an trú cho người ấy. Si pháp, thưa Đại vương, 
khi khởi lên trong nội tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, 
khổ não và bất an cho người ấy. Ba pháp ấy, thưa Đại VƯƠơng, 
khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bắt lợi, 
khổ não và bất an cho người ấy. 


5) Tham, sản, sỉ ba pháp, 
Là ác tâm cho người, 
Chúng di hại tự ngã, 
Chúng tác thành tự ngã, 
Như vỏ và lõi cây, 
Tự tác thành trải cáy. 

HH. Vua (S.1,71) 
1) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế 
Tôn: 

Bạch Thế Tôn, có cái gì sanh mà không già và không 
chêt không? 

3) Thưa Đại vương, không có cái gì sanh mà không già 
và không chết. 


116 Chương HII: Tương Ủng Kosala 





4) Thưa Đại vương, dầu cho những vị Sát-đế-ly là 
những bậc đại phú, phú hảo, có tiền của lớn, có tài sản lớn, 
có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền 
của, ngũ cốc. Các vị ấy có sanh cũng không thoát khỏi già và 
chết. 


5) Thưa Đại vương, dầu cho những vị Bả-la-môn là 
những bậc đại phú, dầu cho những gia chủ là những bậc đại 
phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng 
bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc, các 
vị ấy có sanh cũng không thoát khỏi già và chết. 

6) Thưa Đại vương, cho đến các vị Tỷ-kheo, những bậc 
A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt 
được mục đích tối hậu, đã đoạn được hữu kiết sử, đã được 
giải thoát nhờ chánh trí, cho đến thân này của các vị ấy cũng 
phải bị hủy hoại, cũng phải bị từ bỏ. 

7) Xe vua dâu mỹ diệu, 

Rồi cũng phải hư hoại, 
Thân thể này cũng vậy, 
Rồi cũng phải già yếu. 
Chỉ thiện pháp không già, 
Bác thiện nhân nói váy. 
IV. Thân Ái (S.i,71) 
1) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thế Tôn: 

Bạch Thế Tôn, ở đây khi con đang ngồi yên tịnh một 
mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: "Đối với những ai, tự 
ngã là thân ái? Đối với những ai, tự ngã là kẻ thù?" Và rồi 
bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 117 





3) "Những ai sông thân làm ác, sông miệng nói ác, sông 
ý nghĩ ác; đối với người ấy, tự ngã là kẻ thù. Dầu họ có nói: 
"Tự ngã là thân ái của chúng tôi", nhưng tự ngã đối với họ là 
kẻ thù. Vì sao vậy? Những gì kẻ thù làm cho kẻ thù, tự ngã 
của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do vậy, đối với họ, tự 
ngã là kẻ thù. 

4) Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói thiện, 
sống ý nghĩ thiện, đối với họ, tự ngã là thân ái. Dầu cho họ 
có nói: "Tự ngã là kẻ thù của chúng tôi", nhưng tự ngã đối 
với họ là thân ái. Vì sao vậy? Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ 
thân ái, tự ngã của họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Do 
vậy, đôi với họ, tự ngã là kẻ thân ái." 

5) Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là phải, 
thưa Đại vương. Thưa Đại vương, những ai sống thân làm 

c... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ thù. Thưa Đại vương, 
những ai sống thân làm thiện... Do vậy, đối với họ, tự ngã là 
kẻ thân ái. 

6) Nếu những di biết được, 

Tự ngã là thân ái, 

Họ sẽ không liên hệ, 

Với các điều ác hạnh. 
Kẻ làm điều ác hạnh, 
Khó được chơn hạnh phúc, 
Bị thân chết cầm tù, 

Từ bỏ thân làm người. 
Kẻ có nghiệp như vậy, 
Cải gì là của mình? 

Lấy cái gì đem đi? 

Cải gì theo dõi họ, 

Như bóng theo đối hình? 
Ở đây kẻ bị chết, 


118 Chương HII: Tương Ủng Kosala 





Làm các nghiệp công đức, 
Làm các nghiệp ác đức, 
Lấy cả hai đem ẩi. 

Cả hai của kẻ ấy, 

Như bóng theo đối hình. 
Cả hai theo kẻ ấy, 

Do vậy hãy làm lành, 

Tích lũy cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 

Là hậu cứ cho người. 


V. Tự Bảo Hộ (S.i,72) 


1) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế 
Tôn: 

2) Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi yên 
tịnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: "Đối với 
những ai, tự ngã được bảo vệ? Đối với những ai, tự ngã 
không được bảo vệ?" Và rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như 
sau: 

3) "Những ai thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, 
những người ấy không bảo vệ tự ngã. Dầu cho họ được 
tượng binh bảo vệ, hay được mã binh bảo vệ, hay được xa 
binh bảo vệ, hay được bộ binh bảo vệ; đối với những người 
ấy, tự ngã không được bảo vệ. Vì cớ sao? Vì sự bảo vệ như 
vậy là bảo vệ ở ngoài, không phải sự bảo vệ bên trong. Cho 
nên đối với những người ấy, tự ngã không được bảo vệ. 


4) Và những ai thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện, những người ấy bảo vệ tự ngã. Dầu cho họ không được 
tượng binh bảo vệ, hay không được mã bình bảo vệ, hay 
không được xa binh bảo vệ, hay không được bộ binh bảo vệ; 
đối với những người ấy, tự ngã được bảo vệ. Vì cớ sao? Vì 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 119 





sự bảo vệ như vậy là sự bảo vệ bên trong, không phải sự bảo 
vệ ở ngoài. Cho nên đối với những người ấy, tự ngã được 
bảo vệ." 


5) Lành thay bảo vệ thân! 
Lành thay bảo vệ lời! 
Lành thay bảo vệ ý! 
Lành thay tổng bảo vệ! 
Kẻ liêm sỉ bảo vệ, 
Tổng quát và cùng khắp, 
Vị ấy có tên gọi, 
Là vị được bảo vệ. 

VI. Thiếu Số (S.i,73) 
1) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi yên tịnh 
một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: "Ít thay là những 
người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dồi dào 
lại có thể không bị lôi cuốn, không bị chìm đắm, không bị 
say mê trong các dục và không có những hành vi không tốt 
đẹp đối với các người khác. Trái lại, thật là nhiều thay, 
những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, 
dồi dào, có thể bị lôi cuốn, bị chìm đắm, bị say mê trong các 
dục và có những hành vi không tốt đẹp đối với các người 
khác. 

3) Thật sự là vậy, thưa Đại vương. Thật sự là vậy, thưa 
Đại vương. Ít thay là những người trong đời này, sau khi 
được tài sản phong phú, đồi dào, lại có thể không bị lôi cuốn, 
không bị chìm đắm, không bị say mê trong các dục và không 
có những hành vi không tốt đẹp đối với người khác. Trái lại, 


120 Chương HII: Tương Ủng Kosala 





thật là nhiều thay những người trong đời này, sau khi được 
tài sản phong phú, dôồi dào, có thể bị lôi cuốn, bị chìm đắm, 
bị say mê trong các dục và có những hành vi không tốt đẹp 
đối với các người khác. 
4) Loài người bị đắm say, 

Trong tài sản, trong dục, 

Họ tham lam, điên dại, 

Trong các dục ở đời, 

Không ý thức rõ ràng, 

Đã quá độ say mề, 

Chẳng khác gì con nai, 

Không thấy đặt bẫy sập, 

Về sau họ khổ đau, 

Chịu quả báo ác nghiệp. 


VII. Xử Kiện (S.i,74) 


l) Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


2) Ở đây, bạch Thế Tôn, con ngồi trong pháp đường 
(để xử kiện), con thấy chính các vị Sát-đé-ly đại phú, các Bà- 
la-môn đại phú, các gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, 
có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật 
dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc; vì nhân các dục, vì duyên 
các dục, vì nguyên nhân các dục, đã dụng ý nói lời vọng 
ngôn. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Nay ta đã chán 
ngây xử kiện. Nay hãy để cho vị hiền diện (bhadramukha) 
được có danh tiếng nhờ tài xử kiện." 

3) Thưa Đại vương, các vị Sát-đế-ly đại phú, các vị 
Bà-la-môn đại phú, các vị gia chủ đại phú, phú hào có tiền 
của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản 
vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc; vì nhân các dục, vì 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 121 





duyên các dục, vì nhân duyên các dục, đã dụng ý nói lên lời 
vọng ngôn. Do vậy họ sẽ gánh chịu bất lợi, đau khổ trong 
một thời gian dải. 
4) Loài Người bị đắm say, 

Trong tài sản, trong dục, 

Họ tham lam, điển dại, 

Trong các dục ở đời. 

Không ý thức rõ ràng, 

Đã quá độ say mê, 

Chăng khác gì con cả, 

Không thấy đặt bẫy sập. 

Vẻ sau họ khổ đau, 

Chịu quả báo ác nghiệp. 


VIH. Mallikà: Mạt-ly (S.1,75) 
L) Tại Sàvatthi. 


2) Lúc bấy giờ vua Pasenadi nước Kosala có mặt với 
hoàng hậu Mallikà, trên lâu thượng (hoàng cung). 

3) Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với hoảng hậu 
Mallikà: 

Này Mallikà, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là 
tự ngã của hoàng hậu. 

4) Thưa Đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp 
hơn là tự ngã của thiệp. Nhưng thưa Đại vương, có ai khác 
thân ái với Đại vương hơn là tự ngã của Đại vương? 

5) Này Mallikà, không có ai khác thân ái với ta hơn là 
tự ngã của ta. 

6) Rồi vua Pasenadi nước Kosala bước xuống lầu và đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống 


122 Chương HII: Tương Ủng Kosala 





một bên. Ngôi xuông một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


7) Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi lên lầu thượng (của 
hoàng cung) với hoàng hậu Mallikà và con nói với hoàng hậu 
Mallikà: 

"Này Mallikà, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là 
tự ngã của hoàng hậu?". 

Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, hoàng hậu Mallikà trả 
lời với con: 

” Thưa Đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp 
hơn là tự ngã của thiệp. Nhưng thưa Đại vương, có ai khác 
thân ái với Đại vương hơn là tự ngã của Đại vương?". Được 
nói vậy, bạch Thê Tôn, con trả lời cho hoàng hậu Mallikà: 

"Này Mallikà, không có ai khác thân ái với ta hơn là 
tự ngã của ta". 

8) Rồi Thế Tôn, sau khi biết rõ ý nghĩa này, trong lúc 
ây liên nói lên bài kệ này: 

Tâm ta đi cùng khắp, 

Tât cả mọi phương trời, 
Cũng không tìm thây được, 
Ai thân hơn tự ngã. 

Tự ngã đổi mọi người, 

Quá thân ái như váy. 

Vậy ai yêu tự ngã, 

Chớ hại tự ngã người. 


IX. Tế Đàn (S.i,75) 
L) Tại Sàvatthi. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 123 





2) Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala tổ chức một 
đại tế đàn. Năm trăm con bò đực, năm trăm con bò con đực, 
năm trăm con bò con cái, năm trăm con đê, và năm trăm con 
cừu (urabbha) được dắt đến trụ tế lễ để làm lễ tế đàn. 


3) Và có những người nô tỳ, hay những người phục 
dịch, hay những người lao động, bị hình phạt thúc đấy, bị sợ 
hãi thúc đấy,với nước mắt đầy mặt, than khóc và làm các 
công việc chuẩn bị cho lễ tế đàn. 


4) Rồi rất nhiều Tỷ-kheo, vào buổi sáng đắp y, cầm bát 
đi vào Sàvatthi để khát thực; khất thực xong, sau bữa ăn, trên 
con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


5) Ở đây, bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala tô 
chức một đại lễ tế đàn. Năm trăm con bò đực, năm trăm con 
bò con đực, năm trăm con bò con cái, năm trăm con dê, năm 
trăm con cừu được dắt đến trụ tế lễ để làm lễ tế đàn. Và có 
những người nô tỳ, hay những người phục dịch, hay những 
người lao công, bị hình phạt thúc đây, bị sợ hãi thúc đầy, với 
nước mắt đầy mặt và than khóc, làm các công việc chuẩn bị 
cho lễ tế đàn. 


6) Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay trong 
lúc ấy, nói lên bài kệ: 
LỄ củng ngựa, cúng người, 
Quăng cọc, rượu chiến thắng, 
Không chốt cửa, đại lễ, 
Chúng không phải quả lớn. 
Chỗ nào có giết hại, 
Dê, cừu và trấu bỏ, 
Lễ tế đàn như vậy, 


124 Chương III: Tương Ung Kosala 





Bác Đại Thánh không đi. 

Tế đàn không rộn ràng, 

Củng dường được thường hằng, 

Không có sự giết hại, 

Đề, cừu và trâu bò, 

Lễ tế đàn như vậy, 

Bác Đại Thánh sẽ đi. 

Bậc trí tế như vậy, 

Tế đàn vậy, quả lớn. 

Ai tế lễ như vậy, 

Chỉ tốt hơn, không xấu, 

Là tế đàn vĩ đại, 

Được chự Thiên hoan hỷ. 
X. Triền Phược (S.i,76) 


1) Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala đang bắt trói 
một sô đông người. Một số người bị trói bằng dây, một số 
người bị trói bằng dây chuyền, một số người bị trói bằng 
kêm kẹp. 

2) Rồi một số đông Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp y, cẦm 
bát, đi vào Sàvatthi để khất thực. Đi khất thực xong, sau bữa 
ăn, trên con đường khất thực trở về, "họ đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


Ở đây, bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala bắt 
trói một sô đông người. Một số người bị trói bằng dây, một 
số người bị trói bằng dây chuyền, một số người bị trói bằng 
kềm kẹp. 

Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong 
lúc ấy nói lên bài kệ: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 125 





Bậc có trí nói rằng 

Trói vậy không vững chắc, 
Trói bằng sắt, dây gai, 
Kêm kẹp bằng gỗ mộc; 
Đam mê các dục lạc, 

Với cháu báu, trang sức, 
Và tâm tư tưởng vọng, 
Hướng về con, về VỢ. 

Bậc có trí nói rằng 

Trỏi vậy thật vững chắc. 
Dầu trói buộc trì xuống, 
Tế nhị và khó thoát, 

Các vị chơn xuất gia, 

Cắt đứt chúng làm đôi, 
Không ước vọng mong cầu, 
Từ bỏ mọi dục lạc. 


II Phẩm Thứ Hai 


L. Bên Tóc (S.1,77) 

1) Một thời Thế Tôn ở tại Sàvatthi, Pubbảràma (Đông 
Viên), tại lâu đài Migàramàtu (Lộc Tử Mâu giảng đường). 

2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ Thiền 
tịnh độc cư đứng dậy, và đên ngôi tại mái hiên phía cửa 
ngoài. 

Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đánh lê Thê Tôn và ngôi xuông một bên. 

3) Lúc bấy giờ, bảy vị bện tóc, bảy vị Niganthà, bảy vị 
lõa thê, bảy vị mặc một y và bảy vị du sĩ với thân đây lông, 


126 Chương HII: Tương Ủng Kosala 





với móng tay dài, lớn như cây lau, mang các dụng cụ khất sĩ 
đang đi ngang qua, cách Thê Tôn không xa bao nhiêu. 


4) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đắp y vào phía một bên vai, quỳ xuống trên đầu gối tay 
mặt, chấp tay hướng về bảy vị bện tóc, bảy vị Niganthà, bảy 
vị lõa thê, bảy vị mặc một y và bảy vị du sĩ ấy và nói lên ba 
lần tên của mình: "Thưa chư Tôn, con là vua Pasenadi nước 
Kosala". 


5) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, khi bảy vị bện tóc, 
bảy vị Niganthà, bảy vị löa thê, bảy vị mặc một y và bảy vị 
du sĩ ấy đã đi qua không lâu liền đi đến Thế Tôn, đảnh lễ 
Ngài và ngồi xuống một bên. 


6) Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


Bạch Thế Tôn, có phải những Tôn giả ấy là những vị 
A-la-hán trên đời này, hay là những vị đang đi trên con 
đường hướng đên đạo quả A-la-hán? 


7) Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư sĩ, trong 
khi còn sống thọ hưởng các dục, bị con cái trói buộc, quen 
dùng các loại chiên đàn ở xứ KàsI, trang sức với vòng hoa, 
hương thơm, dầu sáp, sử dụng vàng và bạc, thời Đại vương 
thật khó biết được các vị ấy là bậc A-la-hán hay là bậc đang 
đi con đường hướng đến A-la-hán quả. 


8) Thưa Đại vương, chính phải cộng trú mới biết được 
giới đức của một người, và phải trong một thời gian dải 
không thê khác được, phải có tác ý, không phải không có tác 
ý, phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. 

9) Thưa Đại vương, chính phải cùng chung một nghề 
mới biết được sự thanh tịnh của một người, phải trong một 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 127 





thời gian dài không thê khác được, phải có tác ý, không phải 
không tác ý, phải có trí tuệ, không phải với ác tuệ. 

10) Thưa Đại vương, chính trong thời gian bất hạnh 
mới biết được sự trung kiên của một người, phải trong một 
thời gian dài không thể không khác được, phải có tác ý, 
không phải không tác ý, phải có trí tuệ, không phải với ác 
tuệ. 

11) Thưa Đại vương, chính phải đàm đạo mới biết được 
trí tuệ của một người, và phải trong một thời gian dài không 
thê khác được, phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có 
trí tuệ, không phải với ác tuệ. 

12) Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn đã khéo nói như sau: "Thưa Đại 
vương, khi Đại vương còn là cư sĩ... ... không phải không với 
ác tuệ”! 


13) Bạch Thế Tôn, có những người trinh thám này của 
con, những người trinh sát, sau khi đi trinh sát một nước, họ 
đến con. Trước hết họ báo cáo rồi con mới đúc kết. 


14) Bạch Thế Tôn, ở đây những người ấy sau khi tây 
sạch bụi và nhớp, sau khi tắm rửa và xoa dầu, sau khi chải 
sạch râu tóc, mặc áo vải trăng, họ được hầu hạ săn sóc và cho 
thọ hưởng năm dục công đức. 


15) Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa nảy, ngay 
trong lúc ấy mới nói lên bài kệ: 
Không phải do sắc tướng, 
Biết rõ được con người, 
Không phải nhìn thoáng qua, 
Đặt được lòng tín cậy. 
Dưới bộ áo đạo đực, 


128 Chương HII: Tương Ủng Kosala 





Với hình tướng tự chế, 
Những kẻ sống buông thả, 
Sống phây phây đời này. 
Như bông tai bằng đất, 
Giả dạng bông tái thật, 
Như nửa tiền bằng đông, 
Được sơn phết lớp vàng. 
Một số sống che đậy, 

Ấn kín dưới bÊ ngoài, 
Nội thân thật bắt tịnh, 
Mặt ngoài giả mỹ diệu. 


H. Năm Vua (S.1,79) 

1) Trú ở Sàvatth1. 

2) Một thời, năm vị vua, với vua Pasenadi nước Kosala 
là thượng thủ, đang thọ hưởng, được cung câp và được đoanh 
vây với năm dục công đức. Câu chuyện sau đây được khởi 
lên giữa các vị ây: "Dục lạc nào tôi thượng?" 

3) Ở đây, có người nói: "Sắc là dục tối thượng": có 
người nói: "Tiêng là dục tôi thượng”; có người nói: "Hương 
là dục tôi thượng”; có người nói: "VỊ là dục tôi thượng”; có 
người nói: "Xúc là dục tôi thượng”. Và các vua ây không thê 
thuyêt phục nhau về vân đê này. 

4) Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với các vua ấy: 

Chư Tôn giả, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
hãy hỏi Thê Tôn ý nghĩa này. Thê Tôn trả lời chúng ta như 
thê nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. 

5) Thưa vâng, Tôn giả. 


Các vua ây vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 129 





6) Rôi năm vua ây, với vua Pasenadi nước Kosala là 
thượng thủ, đi đên Thê Tôn, sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn và 
ngôi xuông một bên. 


7) Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


Ở đây, bạch Thế Tôn, năm vua chúng con đang thọ 
hưởng, được cung cấp, được đoanh vây với năm dục công 
đức, câu chuyện sau đây được khởi lên giữa chúng con: "Dục 
nào là tối thượng?". Có người nói: "Sắc là dục tối thượng". 
Có người nói: "Tiếng là dục tối thượng". Có người nói: 
"Hương là dục tối thượng". Có người nói: "Vị là dục tối 
thượng". Có người nói: "Xúc là dục tối thượng". Bạch Thế 
Tôn, dục nào là tối thượng? 


8) Thưa Đại vương, tùy theo cùng độ ưa thích mà Ta 
nói rằng dục ấy là tối thượng trong năm dục công đức. Và 
thưa Đại vương, các sắc ây đối với một số người được ưa 
thích, các sắc ấy đối với một số người không được ưa thích. 
Thưa Đại vương, nếu một ai ưa thích đối với các sắc pháp, 
tâm viên ý mãn, không có muốn các sắc pháp nào khác hơn, 
các sắc pháp nào tốt đẹp hơn các sắc pháp ây, thời đối với vị 
này, các sắc pháp ấy là tôi thượng, đối với vị này, các sắc 
pháp ấy là vô thượng. 


9) Thưa Đại vương, các tiếng Ấy. . các hương â Ấy... 

vị ấy ... Thưa Đại vương, các xúc ây đối với một sô mĩ 
được ưa thích, các xúc ây đối với một số người không được 
ưa thích. Thưa Đại vương, nếu một ai ưa thích đối với xúc 
pháp, tâm viên ý mãn, không có ý muốn các xúc pháp nào 
khác hơn, các xúc pháp nào tốt hơn các xúc pháp â Ấy, thời đối 
với vị này, các xúc pháp ấy là tối thượng, các xúc pháp ấy là 
vô thượng. 


130 Chương HII: Tương Ủng Kosala 





10) Lúc bấy giờ, có cư sĩ Candanangalika đang ngồi 
trong hội chúng ấy. Rồi cư sĩ Candanangalika từ chỗ ngồi 
đứng dậy đắp thượng y lên một bên vai, chấp tay hướng về 
Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


Bạch Thế Tôn, một tư tưởng khởi lên nơi con. Bạch 
Thiện Thệ, một tư tưởng khởi lên nơi con. 


11) Thế Tôn nói: 
Này Candanangalika, hãy nói lên tư tưởng ấy. 


12) Rồi cư sĩ Candanangalika trước mặt Thế Tôn tán 
thán với một bài kệ thích nghĩ: 
Giống như hoa sen đỏ, 
Nực thơm mùi hương dịu, 
Sáng sớm tỉnh sương nở, 
Với hương hoa tứ đọng. 
Hãy xem Angira, 
Chói hào quang chiếu diệu, 
Như mặt trời sảng chói, 
Giữa hư không bao la. 


13) Rôi năm vị vua ây đắp năm áo lên trên mình cư sĩ 
Candanangalika. 


14) Nhưng cư sĩ Candanangalika đắp năm áo ấy lên 
trên thân Thê Tôn. 


HI. Đại Thực: Ăn nhiều (S.¡,S1) 
1) Trú ở Sàvatth1. 


Lúc bây giờ, vua Pasenadi nước Kosala thường ăn bữa 
ăn thịnh soạn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 131 





2) Rồi vua Pasenadi nước Kosala sau khi ăn xong, no 
đủ, thỏa thích, đi đên Thê Tôn sau khi đên, đánh lễ Thê Tôn 
và ngôi xuông một bên. 


3) Rồi Thế Tôn sau khi biết vua Pasenadi nước Kosala 
đã ăn xong, no đủ, thỏa thích, ngay lúc ây nói lên bài kệ: 
Con người thường chánh niệm, 
Được ăn, biêt phải chăng, 
Chừng mực, cảm thọ mạnh, 
Già chậm, tuôi thọ dải. 
4) Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn Sudassana đứng 
sau lưng vua Pasenadi nước Kosala. 
5) Rồi vua Pasenadi nước Kosala gọi thanh niên 
Sudassana: 
Này Bạn, hãy đi đến và học thuộc lòng bài kệ từ Thế 
Tôn và trong khi dọn ăn cho ta, hãy đọc lên bài kệ â ấy. Ta sẽ 
cấp thường nhật cho ông một trăm đồng tiền vàng. 


6) Thưa vâng, Đại vương. 


Thanh niên Sudassana vâng đáp vua Pasenadi nước 
Kosala, học thuộc lòng bài kệ này từ Thê Tôn, và trong khi 
dọn cơm cho vua Pasenadi nước Kosala, đọc lên bài kệ này: 

“Con người thường chánh niệm, 
Được ăn, biêt phải chăng, 
Chừng mực, cảm thọ mạnh, 

Già chậm, tuôi thọ dải. ” 

7) Rồi vua Pasenadi nước Kosala tuần tự hạn chế, cho 
đên chỉ ăn nhiêu nhât là một nàÏika. 

8) Vua Pasenadi sau một thời gian, thân thể được khỏe 
mạnh, tự tay thoa bóp chân tay và nói lên lời cảm hứng sau 


132 Chương HII: Tương Ung Kosala 





đây: "Ôi, thật sự Thế Tôn đã thương tưởng nghĩ đến lợi ích 
cho ta, cả hai đời hiện tại và vị lai!" 
IV,V. Hai Lời Nói Về Chiến Tranh (Si,S2) 

Trú ở Sảàvatth1. 

I) Vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước Magadha, triệu 
tập bôn binh chủng gây chiên với vua Pasenadi nước Kosala 
và tiên đánh KàsI. 

2) Vua Pasenadi nước Kosala được nghe: "Vua 
AJjàtasattu, con bà Videhi nước Magadha triệu tập bôn binh 
chủng gây chiên với ta và tiên đánh KàsI." 

3) Rồi vua Pasenadi nước Kosala sau khi triệu tập bốn 
loại binh chủng dàn trận ở Kàsi, chông vua AJàtasatftu, con 
bà Videhi nước Magadha. 


4) Rồi vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước Magadha, 
tấn công vua Pasenadi nước Kosala. Trong cuộc chiến trận, 
vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước Magadha chiến thăng 
vua Pasenadi nước Kosala. Bị chiến bại, vua Pasenadi nước 
Kosala lui về tại kinh đô Sàvatthi. 


5) Rồi một số Tỷ-kheo, vào buôi sáng đắp y, cầm bát, 
đi vào Sàvatthi để khất thực. Đi khất thực ở Sàvatthi xong, 
sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, họ đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


6)_Ở đây, bạch Thế Tôn, vua Ajàtasattu, con bà Videhi 
nước Magadha, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng gây 
chiến với vua Pasenadi nước Kosala, tiễn đánh Kàsi. Bạch 
Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala được nghe: "Vua 
Aljàtasattu con bà Videhi nước Magadha gây chiến với ta, 
tiễn đánh Kàsi". Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau khi triệu 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 133 





tập bốn loại binh chủng, dàn trận ở Kàsi chống vua 
AJàtasattu, con bà Videhi nước Magadha. Bạch Thế Tôn, rồi 
vua Alàtasattu, con bả Videhi nước Magadha và vua 
Pasenadi nước Kosala xáp chiến nhau. Trong cuộc chiến trận 
ấy, vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước Magadha chiến thắng 
vua Pasenadi nước Kosala. Bạch Thế Tôn, bị chiến bại, vua 
Pasenadi nước Kosala rút lui về kinh đô của mình là 
Sàvatth1. 


7) Này các Tỷ-kheo, vua AJàtasattu, con bả Videbi 
nước Magadha là ác hữu, là ác bạn lữ, là ác giao du. Và này 
các Tỷ-kheo, vua Pasenadi nước Kosala là thiện hữu, là thiện 
bạn lữ, là thiện giao du. Và này Tỷ-kheo, hôm nay, trong 
đêm này, vua Pasenadi nước Kosala trải một đêm đau khô 
của người bại trận. 


Ti hắng trận sanh thù oán, 
Bại trận nếm khổ đau, 
Ai bỏ thắng, bỏ bại, 

Tịch tịnh, hưởng an lạc. 


8) Rồi vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước Magadha 
triệu tập bôn loại binh chủng, gây chiên với vua Pasenadi 
nước Kosala và tiên đánh Kàs1. 


9) Vua Pasenadi nước Kosala được nghe: "Vua 
AJlàtasattu, con bà Videhi nước Magadha, sau khi triệu tập 
bốn loại binh chủng, gây chiến ta và tiễn đánh Kàsi." 

10) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau khi triệu tập 
bốn loại binh chủng, dàn trận ở Kàsi chống vua AJàtasatfu, 
con bà Videhi nước Magadha. 


11) Rồi vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước Magadha và 
vua Pasenadi nước Kosala xáp chiên với nhau. Trong cuộc 


134 Chương III: Tương Ung Kosala 





chiến ấy, vua Pasenadi nước Kosala chiến thắng vua 
Ajàtasattu, con bà Videhi nước Magadha và bắt sông vua ấy. 


12) Rồi vua Pasenadi nước Kosala suy nghĩ như sau: 
"Tuy vua AJàtasattu, con bà Videhi nước Magadha làm hại 
ta, dầu ta không làm hại ai; nhưng vua ẫy là cháu trai của ta. 
Vậy ta hãy tịch thu toàn bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, 
toàn bộ xa binh, toàn bộ bộ binh của vua AJjảtasattu, con bả 
Videhi nước Magadha và chỉ tha cho vua ấy mạng sống". 


13) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau khi tịch thu toàn 
bộ tượng binh... .... và chỉ tha cho vua ấy mạng sống. 


14) Rồi một số lớn vị Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp y, 
mang theo y bát và đi vào Sàvatthi để khất thực. Khất thực ở 
Sàvatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở 
về, họ đi đến Thế Tôn sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch 
Thế Tôn: 


15) Ở đây, bạch Thế Tôn, vua Ajàtasattu, con bà 
Videhi nước Magadha, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng, 
gây chiến với vua Pasenadi nước Kosala và tiến đánh Kàsi. 
Bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala được nghe: "Vua 
AJlàtasattu, con bà Videhi nước Magadha, sau khi triệu tập 
bốn loại binh chủng, gây chiến với ta và tiễn đánh Kàsi". Rồi 
bạch Thế Tôn, vua Pasendi nước Kosala, sau khi triệu tập 
bốn loại binh chủng, dàn trận chống vua Ajàtasattu, con bà 
Videhi, nước Magadha. Rồi bạch Thế Tôn, vua Ajàtasattu, 
con bà Videhi nước Magadha và vua Pasenadi nước Kosala 
xáp chiến với nhau. Trong cuộc chiến ấy, vua Pasenadi nước 
Kosala chiến thăng vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước 
Magadha và bắt sống vua ấy. Rồi vua Pasenadi nước Kosala 
suy nghĩ như sau: "Tuy vua AJảtasattu, con bà Videhi nước 
Magadha làm hại ta, dầu ta không làm hại a1; nhưng vua ẫy 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 135 





là cháu trai của ta. Vậy ta hãy tịch thu toàn bộ tượng binh, 
toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, toàn bộ bộ binh của vua 
AJàtasafu, con ba VidehIi nước Magadha và chỉ tha cho vua 
ấy mạng sống." Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau khi tịch 
thu toàn bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, 
toàn bộ bộ binh của vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước 
Mapgadha, và tha cho vua ấy mạng sống. 


16) Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này ngay 

trong lúc ấy nói lên bài kệ: 
Vì nghĩ đến tự lỢI, 
Nên mới cướp hại người, 
Khi người khác cướp hại, 
Bị hại, lại hại người. 
Người ngu nghĩ như vậy, 
Khi ác chưa chín muối, 
Khi ác đã chín muôi, 
Người ngu chịu khổ đau. 
Sát người, bị người sát, 
Thắng người, bị người thắng, 
Mắng người, người mắng lại, 
Não người, người não lại, 
Do nghiệp được diễn tiến, 
Bị hại, lại hại người. 


VI. Người Con Gái (S.1,86) 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 


2) Rôi vua Pasenadi nước Kosala đi đên Thê Tôn; sau 
khi đên, đảnh lễ Thê Tôn và ngôi xuông một bên. 


3) Rôi một người đi đên vua Pasenadi nước Kosala và 
báo tin kê bên tai vua Pasenadi nước Kosala: "Thưa Đại 


136 Chương HII: Tương Ủng Kosala 





vương, hoảng hậu Mallikà đã sinh hạ được một người con 
gái". 

4) Khi được nói vậy, vua Pasenadi nước Kosala không 
được hoan hỷ. 


5) Rồi Thế Tôn, sau khi biết vua Pasenadi nước Kosala 
không được hoan hỷ, ngay lúc ây nói lên bài kệ: 
Này Nhán chủ, ở đời, 
Có một số thiếu nữ, 
Có thê tôt đẹp hơn, 
So sánh với con trai, 
Có trí tuệ, giới đực, 
Khiên nhạc mâu thản phục. 
Nồi sinh được con trai, 
Là anh hùng, quốc chủ, 
Người con trai như vậy, 
Của người vợ hiên đức, 
Thát xưng là Đạo sư, 
Giáo giới cho toàn quốc. 
VHI. Không Phóng Dật (S.1,86) 

1) Ở tại Sàvatthi. 

2)... Ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, vua 
Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 

Bạch Thế Tôn, có một pháp nào có thê đưa đến chứng 
đặc và tôn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh 
phúc đời sau? 

3) Thưa Đại vương, có một pháp có thể đưa đến chứng 
đặc và tôn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh 
phúc đời sau. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 





— 4#) Bạch Thế Tôn, pháp ấy là gì, có thê đưa đến chứng 
đặc và tôn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh 


phúc đời sau? 


5) Bất phóng dật, thưa Đại vương, là một pháp có thê 
đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời 
này và hạnh phúc đời sau. Thưa Đại vương, cũng như con voi, 
trong tất cả loài hữu tình có chân, tóm thâu tất cả đặc tướng của 
chân trong bản chân của nó; và bàn chân của voi được xem là 
đệ nhất về phương diện to lớn trong tất cả loại chân. Cũng vậy, 
thưa Đại vương, bất phóng dật là một pháp có thê đưa đến 
chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này và 


hạnh phúc đời sau. 


6) 


Ai ước nguyện tuổi thọ, 
Không bệnh, có diệu sắc, 
Được sanh lên Thiên giới, 
Sanh các nhà quý tộc, 

Phải liên tục tăng thượng, 
Tỉnh tấn, không dừng nghĩ. 
Người hiển triết tán thản, 
Hạnh lành không phóng dật, 
Đối với những người lành, 
Làm các hạnh công đức, 
Người hiển không phóng dậit, 
Được cả hai lợi ích, 

Lợi ích trong đời này, 

Lợi ích cả đời sau. 

Kẻ anh hùng được gọi, 

Là bậc chơn hiên trí, 

Nếu biết nắm chụp lấy, 
Hạnh phúc cho chính mình. 


VIHI. Không Phóng Dật (S.1,57) 


138 Chương HII: Tương Ủng Kosala 





1) Trú ở Sàvatthi. 


2)... Rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, 
vua Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 


Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con ngồi yên tĩnh một 
mình, tư tưởng sau đây được khởi lên: "Pháp được Thế Tôn 
khéo giảng. Và pháp ấy giảng cho thiện hữu, thiện bạn lữ, 
thiện giao du, không phải cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du". 


3) Như vậy là phải, thưa Đại vương. Thưa Đại vương, 
pháp được Ta khéo giảng. Và pháp ấy giảng cho thiện hữu, 
thiện bạn lữ, thiện giao du, không phải cho ác hữu, ác bạn lữ, 
ác giao du. 


4) Một thời, thưa Đại vương, Ta ở giữa dòng họ Sakka 
(Thích-ca) tại một thị trân của các vị Sakka. 


5) Rồi thưa Đại vương, Tý-kheo Ananda đến Ta, sau 
khi đến, đảnh lễ Ta và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, thưa Đại vương, Tỷ-kheo Ananda bạch với Ta: 


" Bạch Thế Tôn, quá phân nửa đời sống Phạm hạnh này 
thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du." 


6) Khi được nói vậy, thưa Đại vương. Ta nói với Tỷ-kheo 
Ananda: 


"Này Ananda, không phải vậy. Này Ananda, không 
phải vậy. Thật sự, này Ananda, toàn phần đời sống Phạm 
hạnh này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Từ 
một Tý-kheo làm bạn với thiện, này Ananda, chúng ta hy 

vọng rằng vị ấy sẽ tu trì Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung 
mãn Thánh đạo Tám ngành của vị thiện hữu, thiện bạn lữ, 
thiện giao du. 


7) Và Ananda, thế nào là Ty-kheo thiện hữu, thiện bạn 
lữ, thiện giao du làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 139 





8) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến, y cứ 
viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly, tu tập chánh tư 
duy..., tu tập chánh ngữ..., tu tập chánh nghiệp..., tu tập chánh 
mạng..., tu tập chánh tính tấn.... tu tập chánh niệm..., tu tập 
chánh định, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả 
ly. Như vậy, này Ananda, là vị Tỷ-kheo thiện hữu, thiện bạn lữ, 
thiện giao du, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn 
Thánh đạo Tám ngành. 


9) Và chính theo pháp môn này, này Ananda, Ông cần 
phải hiểu như thế nảo toàn phần đời sống Phạm hạnh này là 
thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện Ø1ao đu. 


10) Này Ananda, chính vì Ta y cứ, làm bạn với thiện, 
nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các 
chúng sanh bị già được giải thoát khỏi giả; các chúng sanh bị 
bệnh được giải thoát khỏi bệnh; các chúng sanh bị chết được 
giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não 
được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ ưu, não. Và chính theo pháp 
môn này, này Ananda, Ông cần phải hiểu như thế nào toàn 
phần đời sống Phạm hạnh này là thuộc về thiện hữu, thiện 
bạn lữ, thiện giao du." 


I1) Do vậy, này Đại vương, cần phải học như sau: "Tôi 
sẽ là thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du”. Như vậy, này 
Đại vương, Đại vương cần phải học. Này Đại vương, để Đại 
vương có thể trở thành thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, 
Đại vương cần phải y cứ, an trú vào một pháp, tức là không 
phóng dật trong các thiện pháp. 


12) Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không 
phóng dật, y cứ không phóng dật, thời các nữ cung nhân sẽ 
suy nghĩ: "Đại vương an trú không phóng dật, y cứ không 
phóng dật; vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ 
không phóng dật." 


140 Chương III: Tương Ung Kosala 





13) Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không 
phóng dật, y cứ không phóng dật, các vị Sát-đế-ly chư hầu sẽ 
suy nghĩ: "Đại vương an trú không phóng dật, y cứ không 
phóng dật; vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ 
không phóng dật." 


14) Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không phóng 
dật, y cứ không phóng dật, các dân chúng ở thị trấn và quốc độ 
sẽ suy nghĩ: "Đại vương an trú không phóng dật, y cứ không 
phóng dật. Vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ 
không phóng dật." 


15) Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không 
phóng dật, y cứ không phóng dật, thời tự ngã được che chở, 
hộ trì, nội cung được che chở, hộ trì, kho tàng được che chở, 
hộ trì. 

16) Người ước mong tải sản, 

Phải liên tục tăng thượng, 
Người hiên trí tán thản, 
Hạnh lành không phóng dật. 
Đối với những người lành, 
Làm các hạnh công đức. 
Người hiển không phóng dậit, 
Được cả hai lợi ích, 

Lợi ích trong đời này, 

Lợi ích cả đời sau. 

Kẻ anh hùng được gọi 

Là bậc chơn hiển trí, 

Nếu biết năm chụp lấy 
Hạnh phúc cho chính mình. 


IX. Không Con ( S.1,89) 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 1ẠI 





2) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, vào buôi trưa đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi 
một bên: 

Thưa Đại vương, Đại vương đi từ đâu đến trong giữa 
trưa như thế này?. 


3) Ở đây, bạch Thế Tôn, có triệu phú gia chủ ở 
Sàvatthi bị mệnh chung, và con đến để xem tài sản của vị 
không có con ấy được chở vảo nội thành. Bạch Thế Tôn, có 
đến tám triệu đồng tiền vàng, không nói đến tiền bằng bạc. 
Bạch Thế Tôn, tuy vậy đồ ăn của triệu phú gia chủ ấy lại chỉ 
gồm có cháo tắm chua ngày hôm qua để lại. Còn vải mặc chỉ 
mang vải gai may thành ba tắm. Còn xe thì đi xe nhỏ, cũ kỹ 
và hư nát, có gắn tán che bằng lá. 


4) Thật như vậy, thưa Đại vương! Thật như vậy, thưa 
Đại vương! Một kẻ không phải Chân nhân, thưa Đại vương, 
dầu cho có được tài sản lớn không đem lại an lạc cho mình, 
không đem lại an lạc cho cha mẹ, không đem lại an lạc cho 
vợ con, không đem lại an lạc cho các người phục vụ, cho các 
người làm công hoan hỷ, không đem lại an lạc cho bạn bè 
thân hữu; đối với các vị Sa-môn, Bả-la-môn, không thiết trí 
các sự cúng dường hướng thượng, có khả năng đưa lên 
thượng giới, đưa đến lạc quả, hướng đến Thiên giới. Các tài 
sản của người ấy nếu không thọ dụng chơn chánh, thời vua 
chúa sẽ cướp đoạt, hay trộm cắp cướp đoạt, hay bị lửa đốt, 
hay bị nước cuốn trôi, hay bị con cháu thừa tự thù nghịch 
cướp đoạt. Sự việc là như vậy, thưa Đại vương, các tài sản 
nếu không thọ dụng chơn chánh, đưa đến tốn giảm, không 
đưa đến thọ hưởng. 


5) Ví như, thưa Đại vương, một hồ nước tại chỗ văng 
người, với nước trong sáng, với nước mát lạnh, với nước dịu 


142 Chương HII: Tương Ung Kosala 





ngọt, với nước trăng tỉnh, với bờ bến tốt đẹp và khả ái. 
Nhưng không có người đến gánh nước, hay uông nước, hay 
tắm, hay sử dụng hồ nước ấy vào bất cứ công việc gì. Như 
vậy, thưa Đại vương, nước ây không được thọ dụng chơn 
chánh sẽ đưa đến tổn giảm, không đưa đến thọ hưởng. Cũng 
vậy, thưa Đại vương, một kẻ không phải Chân nhân, dầu cho 
có được tài sản lớn, không đem lại an lạc cho mình... ... Sự 
việc là như vậy, thưa Đại vương, các tài sản nếu không thọ 
dụng chơn chánh, đưa đến tổn giảm, không đưa đến thọ 
hưởng. 


6) Và bậc Chân nhân, thưa Đại vương, có được tài sản 
lớn, đem lại an lạc cho mình, đem lại an lạc cho cha mẹ, đem 
lại an lạc cho vợ con, đem lại an lạc cho người phục vụ, cho 
người làm công, đem lại an lạc cho bạn bè thân hữu; đối với 
các vị Sa-môn, Bà-la-môn, thiết trí các sự cúng dường hướng 
thượng, có khả năng thăng lên thượng giới, đưa đến lạc quả, 
hướng đến Thiên giới. Các tài sản của người ấy được thọ 
dụng chơn chánh, thời vua chúa không cướp đoạt, hay trộm 
cắp không cướp đoạt, hay không bị lửa đốt, hay không bị 
nước cuốn trôi, hay không bị con cháu thừa tự thù nghịch 
cướp đoạt. Sự việc là như vậy, thưa Đại vương, các tài sản 
nếu thọ dụng chơn chánh, sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa 
đến tổn giảm. 

7) Ví như, thưa Đại vương, một hồ nước không xa làng 
mạc hay thị trấn, với nước trong sáng, với nước mát lạnh, với 
nước dịu ngọt, với nước trắng tinh, với bờ bến tốt đẹp và khả 
ái. Và có người đến gánh nước, hay uống nước, hay tắm, hay 
xử dụng hồ nước ây vào bất cứ công việc gì. Như vậy, thưa 
Đại vương, nước ây được thọ dụng chơn chánh, sẽ đưa đến 
thọ hưởng, không đưa đến tổn giảm. Cũng vậy, thưa Đại 
vương, một bậc Chân nhân khi được tài sản lớn, đem lại an 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 143 





lạc cho mình... ... Sự việc là vậy, các tài sản được sử dụng 
chơn chánh, sẽ đưa đên thọ hưởng, không đưa đên tôn giảm. 


8) Như nước trong tươi mái, 
Nằm tại chỗ không người, 
Không người uông, người dùng, 
Đi đến chỗ tổn giảm; 

Cũng vậy là tài sản, 

Kẻ hạ liệt có được, 

Không tự mình thọ hưởng, 
Lại không cho một ai. 

Kẻ trí tuệ sáng suốt, 

Tài sản tháu hoạch được, 
Biết thọ dụng, phục Vụ, 
Với bà con, đoàn thể, 

Trở thành như HgWH VƯƠNG, 
Nuôi dưỡng và giúp đỡ, 
Vô tội khi bị chết, 

Được sanh lên Thiên giới. 


X. Không Có Con (S.1,91) 


1) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, giữa trưa, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi một 
bên: 

Thưa Đại vương, Đại vương đi đâu lại giữa trưa như 
thế này?. 


2) Ở đây, bạch Thế Tôn, có triệu phú gia chủ ở Sàvatthi 
bị mệnh chung. Và con đến đề xem tài sản của vị không có con 
ấy được chở vào nội thành. Bạch Thế Tôn, có đến tám triệu 
đồng tiền vàng, không nói đến tiền bằng bạc. Bạch Thế Tôn, 


144 Chương III: Tương Ung Kosala 





tuy vậy đồ ăn của vị triệu phú gia chủ â ấy lại chỉ gồm có cháo 
tấm chua ngày hôm qua để lại. Còn vải mặc chỉ mang vải gai 
may thành ba tắm. Còn xe thì đi xe nhỏ cũ kỹ và hư nát, có gắn 
tán che bằng lá. 


3) Thật như vậy, thưa Đại vương. Thật như vậy, thưa 
Đại vương. Thưa Đại vương, vị triệu phú gia chủ ấy thuở xưa, 
đã bố thí đồ ăn khất thực cho một vị Bích-chi Phật tên là 
Tagarasikkhi. Vị ấy nói: " Hãy bố thí cho vị Sa-môn". Nói 
xong, vị ây từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi bỏ đi. Nhưng về sau, vị 
ây hồi tiếc, nói rằng: "Tốt hơn, các người phục dịch hay làm 
công ăn đồ ăn khất thực này". Và hơn nữa, vị ấy đoạt mạng 
sông người con độc nhất của người anh, vì tài sản của người 
ây. 

4) Thưa Đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy có bố 
thí đồ ăn khất thực cho vị Độc Giác Phật tên là Tagarasikkhi. 
Do kết quả hành động â ấy, vị ấy được sanh bảy lần lên thiện 
thú, Thiên giới. Do kết quả dư hưởng còn lại, vị ấy được làm 
nhà triệu phú bảy lần ở Sàvatthi này. 


5) Thưa Đại vương, vì người triệu phú gia chủ â ấy sau 
khi bố thí về, lại hối tiếc nói răng: "Tốt hơn, các người phục 
vụ hay làm công ăn đồ ăn khất thực này". Do kết quả của 
hành động ây, tâm của vị ây hướng về các món ăn không 
được tốt đẹp, tâm của vị ây hướng. về các đồ mặc không 
được tốt đẹp, tâm của vị ẫy hướng về các xe cộ không được 
tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về sự thọ hưởng năm dục công 
đức không được tốt đẹp. 

6) Thưa Đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy đoạt 
mạng sống người con độc nhất của người anh, vì tài sản của 
người ấy. Do kết quả hành động của vị ây, VỊ ấy bị nung nâu 
ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm. 
Do kết quả dư hưởng còn lại, gia tài không con bảy lần phải 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 





nhập vào công khố của vua. Thưa Đại vương, đối với người 
triệu phú gia chủ này, các công đức cũ bị đoạn diệt và công 
đức mới chưa được chứa cất thêm. Và nay, thưa Đại vương, 
người triệu phú gia chủ đang bị nung nấu trong địa ngục 
Mahàroruva. 

7) Bạch Thế Tôn, như vậy người triệu phú gia chủ đã 


sanh vào địa ngục Mahàroruva? 


8) Thưa Đại vương, như vậy người triệu phú gia chủ 


đã sanh vào địa ngục Mahàroruva. 


3) 


10) 


11) 


Lúa, tài sản, vàng bạc, 
Hay mọi vật sở hữu, 

Nó t) và lao công, 

Các mạng sống tùy thuộc, 
Vị ấy phải ra đi, 

Không đem theo được di, 
Tất cả phải bỏ lại, 

Khi ra đi một mình. 

Chỉ có các hành động, 

Vẻ thân, miệng và ÿ. 

Mới thật thuộc vị ấy, 
Mang theo khi ra đi, 
Nghiệp ấy theo vị ấy, 
Như bóng không rời hình. 
Do vậy hãy làm lành, 
Tích lũy cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 
Làm hậu cứ cho người. 


146 Chương III: Tương Ung Kosala 





II Phẩm Thứ Ba 


I. Người (S.i,93) 
1) Ở tại Sàvatthi. 


2) Rôi vua Pasenadi nước Kosala đi đên Thê Tôn, sau 
khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 
nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngôi một bên: 


Thưa Đại vương, có bốn loại người này có mặt, hiện 
diện ở đời. 

3) Thế nào là bốn? Sống trong bóng tối và hướng đến 
bóng tối, sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng, sống 


trong ánh sáng hướng đến bóng tối, sống trong ánh sáng 
hướng đên ánh sáng. (Xem A 11, 85; Tăng II 85). 


4) Thưa Đại vương, và thế nào là người sống trong 
bóng tối hướng đến bóng tối? Ở đây, thưa Đại vương, có một 
số người sanh trong gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên-đà-la 
hay gia đình người đan rổ, hay gia đình người làm bẫy sập, 
hay gia đình người làm xe, hay gia đình người đồ rác nghèo 
đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó kiếm đồ ăn 
mặc, và người ấy xấu xí khó nhìn, còm lưng, nhiều bệnh, mù 
lòa, quẹo tay, bại chân, hay nửa thân tê liệt. Người ây không 
nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương 
liệu, phần sáp, không nhận được chỗ nằm, chỗ ở, đèn đuốc. 
Người ây thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thưa Đại 
vương, ví như một người đi từ tối tăm này đến tối tăm khác, 
hay đi từ hắc ám này đến hắc ám khác, hay từ vết máu đỏ 
này đến vết máu đỏ khác. Thưa Đại vương, Ta nói người ấy 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 147 





với ví dụ như vậy. Thưa Đại vương, như vậy là người sông 
trong bóng tối, hướng đến bóng tối. 


5) Và thưa Đại vương, thế nào là người sống trong 
bóng tối hướng đến ánh sáng? Ở đây, thưa Đại vương, có 
một số người sanh trong gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên- 
đà-la, hay gia đình người đan rổ, hay gia đình người làm bẫy 
sập, hay gia đình người làm xe, hay gia đình người đồ rác, 
nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó kiếm 
đồ ăn mặc. Và người ấy xấu xí, khó nhìn, còm lưng, nhiều 
bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân hay nửa thân tê liệt. Người 
ẫy không nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng 
hoa, hương liệu, phân sáp, không nhận được chỗ nằm, chỗ ở, 
đèn đuốc. Người ấy thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, sau 
khi thân hoại mạng chung người ấy được sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. Thưa Đại vương, ví như một người 
từ đất leo lên kiệu, hay từ kiệu leo lên lưng ngựa, hay từ lưng 
ngựa leo lên thân voi, hay từ thân voi leo lên lầu. Thưa Đại 
vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa Đại vương, 
như vậy là người sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng. 


6) Và thưa Đại vương, thế nào là người sống trong ảnh 
sáng hướng đến bóng tối? Ở đây, thưa Đại vương, có số 
người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đế- 
ly đại phú, hay trong gia đình Bà-la-môn đại phú, hay trong 
gia đình gia chủ đại phú, phú hào có tiền của lớn, có tài sản 
lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tải sản vật dụng, nhiều 
tiền của, ngũ cốc. Người ấ ây đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với 
màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy lại nhận được đồ ăn, 
đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phân sáp, chỗ 
nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người Ấy, thân làm ác, miệng nói ác, 
ý nghĩ ác. Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi 


148 Chương III: Tương Ung Kosala 





thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Ví như, thưa Đại vương, một người từ lầu leo 
xuống thân voi, hay từ thân voi leo xuông lưng ngựa, hay từ 
lưng ngựa leo xuông chiếc kiệu, hay từ chiếc kiệu leo xuống 
đất, hay từ đât leo xuống lòng đất tối tăm. Thưa Đại vương, 
Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. Thưa Đại vương, như vậy 
là người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối. 


7) Và thưa Đại vương, thế nào là người sống trong ánh 
sáng hướng đến ánh sáng? Ở đây, thưa Đại vương, có người 
sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình Sát-đề-ly đại 
phú, hay trong gia đình Bà-la-môn đại phú, hay trong gia 
đình gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, 
có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền 
của, ngũ cốc. Và người ấy đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với 
màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy lại nhận được đồ ăn, 
đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phần sáp, chỗ 
nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy thân làm thiện, miệng nói 
thiện, ý nghĩ thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý 
nghĩ thiện, người ẫy khi thân hoại mạng chung được sanh lên 
thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Ví như, thưa Đại vương, 
một người từ chiếc kiệu này bước qua chiếc kiệu khác, hay 
từ lưng ngựa này bước qua lưng ngựa khác, hay từ thân voi 
này bước qua thân voi khác, hay từ lầu này bước qua lầu 
khác. Thưa Đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sống trong ánh sáng, 
hướng đến ánh sáng. 


8) Thưa Đại vương, những người như vậy có mặt, hiện 
điện trong đời. 

9) Thưa Đại vương, người nghèo đói bất tín và xan 
tham : 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 


149 





10) 


Keo kiết, ác tư duy, 

Tà kiến, thiếu lễ nghĩa, 
Nhiếc mắng và mạ ly 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khát sĩ khác; 
Không cho, làm phiên nhiễu, 
Ngăn chán sự bố thí, 

Cơm nước cho người xin; 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Sanh địa ngục hãi hùng. 
Ôi Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh bóng tối, 
Và hướng đến bóng tối. 


Đại vương, người nghèo đói 
Có tín, không xan tham, 

Bồ thí, thiện tư duy, 

Có chí, tâm không loạn, 
Đứng dậy và chào đón 
Sa-môn, Ba-la-móôn, 

Cùng các khát sĩ khác, 

Tu học hạnh thăng bằng; 
Không ngăn sự bồ thí, 

Cơm nước cho người xin; 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Được sanh lên Thiên giới, 
Ôi Nhân chủ, HGƯưỜI Vậy, 
Được gọi sanh bóng tối, 
Nhưng hướng đến ánh sáng. 


150 Chương HII: Tương Ủng Kosala 





II) Đại vương, người hào phú, 
Bất tín và xan tham, 
Keo hiết, ác tư duy, 
Tà kiến, không lễ nghĩa, 
Nhiếc mắng và mạ ly. 
Sa-môn, Ba-la-món, 
Cùng các khát sĩ khác, 
Không cho, làm phiên nhiễu, 
Ngăn chán sự bố thí, 
Cơm nước cho người xin. 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Phải sanh vào địa ngục. 
Ôi Nhân chủ, Người Vậy, 
Được gọi sanh ánh sáng, 
Và hướng đến bóng tối. 


12) Đại vương, người hào phú, 
Có tín, không xan tham, 
Bồ thí, thiện tư đuy, 

Có chí, tâm không loạn. 
Đứng dậy và chào đón, 
Sa-môn, Ba-la-môn, 

Cùng các khát sĩ khác, 

Tu học hạnh hòa bình, 
Không ngăn sự bồ thí, 
Cơm nước cho người xin. 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Được sanh lên Thiên giới, 
Ôi Nhân chủ, HGưỜi Vậy, 
Được gọi sanh ánh sảng, 
Và hướng đến ảnh sáng. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 lãI 





II. Tổ Mẫu (S.i,96) 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 
__ 2) Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang 
ngôi một bên: 
Đại vương đi từ đâu lại, giữa trưa như thế này? 


3) Bạch Thế Tôn, tổ mẫu của con mệnh chung, già nua, 
tuôi tác, đã đên tuôi trưởng thượng, đã đạt đên tuôi thọ, đã 
mệnh chung, được một trăm hai mươi tuôi. 


4) Bạch Thế Tôn, con rất ái luyến và quý mến tổ mẫu. 
Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một voi báu, hay đề tổ mẫu 
con khỏi chết, con sẽ cho voi báu để tổ mẫu con khỏi chết. 
Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một ngựa báu, hay để tô 
mẫu con khỏi chết, con sẽ cho ngựa báu để tổ mẫu con khỏi 
chết. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho một thôn làng tốt đẹp, 
hay đề tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho thôn làng tốt đẹp để 
tô mẫu con khỏi chết. Bạch Thế Tôn, nếu con có thê được 
cho một quốc độ, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho 
quốc độ đề tổ mẫu con khỏi chết. 


5) Tất cả chúng sanh, thưa Đại vương, đều phải chết, 
đều kêt thúc trong sự chêt, đêu không vượt qua sự chết. 


6) Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch 
Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã khéo nói: "Tất cả chúng 
sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt 
qua sự chết." 


7) Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là phải, 
thưa Đại vương. Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc 
trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Ví như, thưa Đại 
vương, tất cả đồ gồm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín 
hay đã nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể, đều kết thúc 


152 Chương HII: Tương Ủng Kosala 





trong sự bể, đều không vượt qua sự bể. Cũng vậy, thưa Đại 
vương, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự 
chết, đều không vượt qua sự chết. 


8) Mọi chúng sanh sẽ chế, 
Mạng sống, chết kết thúc, 
Tùy nghiệp, họ sẽ đi, 
Nhận lãnh quả thiện ác, 
Ác nghiệp, đọa địa ngục, 
Thiện nghiệp, lên Thiên giới. 
Do vậy hãy làm lành, 
Tích lũy cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 
Làm hậu cứ cho người. 

III. Thế Gian (S.i,98) 
1) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 

Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu pháp ở đời, khi khởi lên 
đưa lại bât lợi, đau khô, bât an trú? 

3) Thưa Đại vương, có ba pháp ở đời, khi khởi lên đưa 
lại bât lợi, đau khô, bât an trú. 

4) Thế nào là ba? Thưa Đại vương, tham là pháp ở đời, 
khi khởi lên đưa lại bât lợi, đau khô, bât an trú. Thưa Đại 
vương, sân là pháp ở đời, khi khởi lên đưa lại bât lợi, đau 
khô, bât an trú. Thưa Đại vương, sĩ là pháp ở đời, khi khởi 
lên đưa lại bât lợi, đau khô, bât an trú. 

5) Thưa Đại vương, ba pháp này ở đời, khi khởi lên 
đem lại bât lợi, đau khô, bât an trú. 

6) Tham, sản, sỉ ba pháp, 

Là ác tâm cho người, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 153 





Chúng di hại tự ngã, 
Chúng tác thành tự ngã, 
Như vỏ và lõi cây, 
Tự tác thành trải cáy. 
IV. Cung Thuật (S.1,98) 
1) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


Chỗ nảo, bạch Thế Tôn, bố thí cần phải đem cho? 
3) Thưa Đại vương, tại chỗ nào, tâm được hoan hỷ. 
4) Bạch Thế Tôn, chỗ nào cho được quả lớn? 


5) Thưa Đại vương, câu : "Chỗ nào bố thí cần phải 
đem cho" khác với câu: "Chỗ nào cho được quả lớn". Thưa 
Đại vương, cho người trì giới được quả báo lớn. Cho người 
không giữ giới không được như vậy. Về vấn đề này, thưa Đại 
vương, Ta sẽ hỏi Đại vương, Đại vương kham nhẫn như thế 
nào, hãy trả lời câu hỏi ấy như vậy. 

6) Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, 
Đại vương đang lâm chiến, và cuộc giao tranh đang tiếp diễn 
dữ dội. Rồi một thanh niên Sát-đế-ly đến, không có học tập, 
không có huấn luyện, không có thực tập, không có phục vụ, 
rụt rẻ, sợ hãi, run sợ. Đại vương có chấp nhận người ẫy 
không? Đại vương có ủng hộ người ấy không, và một người 
như vậy có lợi ích gì cho Đại vương không? 


7) Bạch Thế Tôn, con không ủng hộ người ấy và một 
người như vậy không có lợi ích gì cho con cả. 

8) Rồi một thanh niên Bả-la-môn, không có học tập... 
Rôi một thanh niên Vessa (thương gia) đên... Rôi một thanh 


154 Chương III: Tương Ung Kosala 





niên Sudda (Thủ-đà: cùng đinh) đến, không có học tập....... 
và một người như vậy không có lợi ích gì cho con cả. 


9) Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, 
Đại vương đang lâm chiến, và cuộc giao tranh đang tiếp diễn 
dữ dội. Rồi một thanh niên Sát-đề-ly đến, có học tập, có huấn 
luyện, có thực tập, có phục vụ, không rụt rè, không sợ hãi, 
không run sợ. Đại vương có chấp nhận người ấy không? Đại 
vương có ủng hộ người ây không, và một người như vậy có 
lợi ích gì cho Đại vương không? 


10) Bạch Thế Tôn, con ủng hộ người ấy. Và một người 
như vậy có lợi ích cho con. 


I1) Rồi một thanh niên Bả-la-môn đến, có học tập... 
Rồi một thanh niên Vessa đến... Rồi một thanh niên Sudda 
đến có học tập....... và một người như vậy có ích lợi gì cho 
Đại vương không? 


12) Bạch Thế Tôn, con ủng hộ người ấy và một người 
như vậy có lợi ích cho con. 


13) Cũng vậy, thưa Đại vương, dầu cho một người có 
xuất gia từ một gia đình nào, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, vị ấy đoạn trừ năm chi và hội đủ năm chi. Bồ thí cho 
một người như vậy có quả báo lớn. 


14) Thế nào là năm chi được đoạn trừ? Tham dục được 
đoạn trừ, sân được đoạn trừ, hôn trầm thụy miên được đoạn 
trừ, trạo hối được đoạn trừ, nghi được đoạn trừ. Năm chi này 
được đoạn trừ. 


15) Thế nào là năm chỉ được hội đủ? Vô học giới uân 
được hội đủ, vô học định uẫn được hội đủ, vô học tuệ uẫn 
được hội đủ, vô học giải thoát uân được hội đủ, vô học giải 
thoát tri kiến uẫn được hội đủ. Năm chỉ này được hội đủ. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 155 





16) Chính một người như vậy, năm chi được đoạn trừ, 
năm chi được hội đủ, bô thí cho người như vậy được quả báo 
lớn. 

17) Thế Tôn nói như vậy. Rồi bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


VỊ vua đang lâm chiến, 

Sẽ giữ lại thanh niên, 
Cung thuật được thiện xảo, 
Dõng mãnh đây khí lực. 
Nhà vua không tuyển chọn, 
Theo tiêu chuẩn thọ sanh. 
Cũng vậy, người có trì, 
Kính lễ bậc hạ sanh, 

Bậc này sống Thánh hạnh, 
Nhẫn nhục và hiển hòa. 
Hãy làm cốc thoải mái 
Dựng nhà cho đa văn, 
Rừng khô làm bề nước, 
Hiểm trở, mở đường ải. 
Với tâm tư thanh tịnh, 
Hãy cho kẻ trực tám, 

Cho đồ ăn, đồ UuỐNg, 

Cho vải mặc, trủ xá. 

Như mây giông gâm thẻt, 
Chớp sáng trăm đâu mây, 
Nước mưa ảo ào xuống, 
Tràn đây đất thấp cao. 
Cũng vậy, bậc thiện tín, 
Đa văn, trữ đồ ăn, 

Thỏa mãn kẻ khát sĩ. 

Kẻ trí tâm hoan hỷ, 

Phân phát vật ăn uống, 


156 Chương HII: Tương Ủng Kosala 


Nói "Cho, hãy đem cho”. 
Như vậy, la, gâm, thét, 
Mưa móc như thân mưa, 
Các công đức to lớn, 

Do bố thí mang lại, 

Đem mưa ân, mưa móc, 
Trên những người bồ thí. 


V. Ví Dụ Hòn Núi (S.1,100) 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 





2) Thê Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang 
ngôi một bên: 


Thưa Đại vương, Đại vương đi từ đâu lại? 


3) Bạch Thế Tôn, con rất là bận rộn với những sự việc 
các vua chúa bận rộn. Các vua chúa Sát- đề- ly đã làm lễ quán 
đảnh, say đắm kiêu hãnh với vương quyên, thọ hưởng tham 
lam vật dục, đạt được sự an toàn quôc độ, và sông chinh 
phục cả vùng đất đai rộng lớn. 


4) Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, 
nếu có người đến với Đại vương từ phương Đông, một người 
thân tín, đáng tin cậy. Người ấy đến Đại vương và thưa: "Tâu 
Đại vương, mong Đại vương được biết, con từ phương Đông 
lại và có thấy tại đây một ngọn núi cao như hư không, đang 
di chuyển và chà đạp, đè bẹp tất cả loại hữu tình. Tâu Đại 
vương, Đại vương hãy làm những gì cần phải làm". 


5) Rồi một người khác đến từ phương Tây... Rồi một 
người thứ ba đến từ phương Bắc... Rồi một người thứ tư đến 
từ phương Nam, thân tín đáng tin cậy. Người ấy đến Đại 
vương và thưa: "Tâu Đại vương, mong Đại vương được biết, 
con từ phương Nam lại và có thấy tại đây một ngọn núi cao 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 157 





như hư không, đang di chuyên và chà đạp, đè bẹp lên tất cả 
loại hữu tình. Tâu Đại vương, Đại vương hãy làm những gì 
cần phải làm". Như vậy, thưa Đại vương, một khủng bố lớn 
khởi lên cho Đại vương, sự diệt tận nhân loại thật khủng 
khiếp, được tái sanh làm người thật khó khăn, thời Đại 
vương có thể làm được những gì? 


6) Như vậy, bạch Thế Tôn, một khủng bồ lớn khởi lên, 
sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái sanh làm 
người thật khó khăn, thời con có thể làm được những gì, 
ngoại trừ sống đúng pháp, sống chơn chánh làm các hạnh 
lành, làm các công đức! 


7) Thưa Đại vương, Ta nói cho Đại vương biết, Ta cáo 
cho Đại vương hay. Thưa Đại vương, già và chết đang tiến 
đến chinh phục Đại vương. Khi Đại vương bị già chết chinh 
phục, Đại vương có thể làm được gì?. 


8) Bạch Thế Tôn, khi con bị già và chết chỉnh phục, 
thời con có thê làm được gì, ngoại trừ sông đúng pháp, sông 
chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức! 


9) Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa Sát- 
đế-ly đã làm lễ quán đánh, say đắm, kiêu hãnh với vương 
quyên, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an toàn 
quôc độ và sông chính phục cả vùng đất đai rộng lớn cùng 
các trận chiến với tượng binh. Bạch Thế Tôn, các trận chiến 
với tượng binh không đem lại một hướng đi (gati), một điểm 
tựa cho các vua chúa Ấy, mội khi bị già chết chinh phục. 


10) Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa 
Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, say đắm, kiêu hãnh với vương 
quyên, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an toàn 
quốc độ và sống chinh phục cả một vùng đất đai rộng lớn 
cùng các trận chiến với mã binh....... với xa binh...,... với bộ 


158 Chương HII: Tương Ủng Kosala 





binh. Bạch Thế Tôn, các trận chiến với bộ binh không đem 
lại một hướng đi, một điêm tựa cho các vị vua chúa ây một 
khi bị già chêt chính phục. 


11) Bạch Thế Tôn, trong vương quốc này có những Đại 
thần tinh luyện về thần chú. Các vị này có thể với thần chú, 
phá tan quân địch tới tấn công. Nhưng bạch Thế Tôn, các 
trận chiến chú thuật không đem lại một hướng đi, một điểm 
tựa cho các vị vua ấy một khi bị già chết chinh phục. 


12) Bạch Thế Tôn, trong vương cung này có nhiều số 
vàng được chứa cất trong những nhà hầm hay những lầu 
thượng, và với số vàng ấy chúng con có thể phá tan quân 
địch tấn công tài chánh. Nhưng bạch Thế Tôn, các trận chiến 
tài chánh không đem lại một hướng đi, một điểm tựa cho các 
vị vua chúa ấy một khi bị già chết chinh phục. 


13) Và bạch Thế Tôn, khi con bị già chết chinh phục, 
thời con có thê làm được gì, ngoại trừ sông đúng pháp, sông 
chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức! 


14) Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là phải, 
thưa Đại vương. Khi Đại vương bị giả chết chinh phục, Đại 
vương có thê làm được gì, ngoại trừ sống đúng pháp, sông 
chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức! 


15) Thế Tôn nói như vậy...,... và bậc Đạo Sư nói thêm: 


Như núi đả rộng lớn, 
Dựng đứng lên hư không, 
Tiến tới tràn xung quanh, 
Áp đè cả bốn phía. 

Cũng vậy, già và chết 

Di chuyển đến hữu tình, 
Giai cấp Sát-đế-ly, 
Bàả-la-môn, Phệ-xả, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 


159 





Thú-đa, Chiên-đà-la 

Kẻ đồ rác, đồ phân, 

Không một ai thoát khỏi, 
Tắt cả bị chỉnh phục. 

Ở đây không tượng bình, 
Không xa binh, bộ bình, 
Không trận chiến chú thuật, 
Không trận chiến tài sản 
Có thể giúp chiến thắng, 
Chống với già, với chết. 
Do vậy người hiện trí, 
Thấy rõ phân tự lợi, 

Người trí đặt tin tưởng, 
Vào Phát, Pháp và Tăng. 
Ai với thân, khẩu, ÿ, 

Hành trì đúng Chánh pháp, 
Đời này được tản thản, 
Đời sau, hưởng phước trời. 


Chương IV: Tương Ưng Ác Ma 


IL. Phẩm Thứ Nhất 


I. Khô Hạnh Và Nghiệp (S.i,103) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Uruvelà bên bờ sông Neranjarà, 
dưới gôc cây Ajapàla Nigrodha, khi Ngài vừa giác ngộ. 


2) Rồi Thế Tôn trong khi Thiền tịnh độc cư, tư tưởng 
sau đây được khởi lên: "Thật sự Ta được giải thoát khỏi khô 
hạnh ấy. Tốt lành thay, thật sự Ta được giải thoát khỏi khổ 
hạnh không liên hệ đến lợi ích ấy! Tốt lành thay, Ta kiên trì, 
chánh niệm, chứng đạt Bồ-đề!" 


3) Rồi Ác ma với tâm tư của mình biết được tâm tư của 
Thê Tôn, liên đi đên Thê Tôn, sau khi đên nói lên bài kệ này 
với Thê Tôn: 
Từ bỏ pháp khổ hạnh, 
Giúp thanh niên trong sạch, 
Không tịnh, nghĩ mình tịnh, 
Đi ngược thanh tịnh đạo. 
4) Rồi Thế Tôn, biết được: "Đây là Ác ma", liền nói lên 
bài kệ với Ác ma: 
Biết được pháp khổ hạnh, 
Được xem là bất tử, 
Pháp áy không lợi ích, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 lói 





Không đem lợi ích nào, 
Như chèo và bánh lái, 
Chiêc thuyên trên đát cạn. 
Giới, định và trí tuệ, 
Con đường hướng chánh giác. 
Ta tu tập hạnh ây, 
Đạt được tôi thăng tịnh, 
Này kẻ Tử ma kia, 
Ông bị bại trận rồi. 
5) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ 
đã biệt ta", buôn khô, thât vọng, liên biên mất tại chỗ ây. 
H. Con Voi (S.1,103) 
1) Như vây tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn ở tại Uruvelà, bên bờ sông 
Neranjarà, dưới cây Nigrodha Ajapàla, khi Ngài mới giác 


ngộ. Lúc bấy ĐIỜ, Thế Tôn đang ngôi ngoài trời, trong bóng 
đêm tối, và trời đang mưa từng hột một. 


2) Rồi Ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, 
lông tóc dựng ngược, liên biên hình thành con voi chúa to 
lớn và đi đên Thê Tôn. 

3) Và đầu con voi ví như hòn đá đen lớn (aritthako), 
ngà của nó ví như bạc trăng tinh, vòi của nó ví như đâu cái 
cày lớn. 

4) Thế Tôn biết được: "Đây là Ác ma", liền nói lên bài 
kệ với Ac ma: 

Ông luân hồi dài dài, 
Hình thức tịnh, bát tịnh. 
Thôi vừa rồi, Ảc ma, 
Ông đã bị bại trận. 


162 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





5) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn biết ta, Thiện Thệ 
biết ta", buôn khô, thât vọng, liên biên mât tại chỗ ây. 


IH. Tịnh (S.1,104) 
1) Trú tại Uruvelà. 


2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngôi ngoài trời, trong 
bóng đêm tôi, và trời đang mưa từng hột một. 


3) Rồi Ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, 
lông tóc dựng ngược, liên đi đên Thê Tôn. 


4) Sau khi đến, hiện lên những hình tướng cao thấp, 
tịnh, bất tịnh, không xa Thế Tôn bao nhiêu. 


5) Rồi Thế Tôn biết được: "Đây là Ác ma", liền nói lên 
bài kệ với Ác ma: 
Ông luân hồi dài dài, 
Hình thức tịnh, bát tịnh. 
Thôi vừa rồi, Ác ma, 
Ông đã bị bại trận. 
Những vị thân, khẩu, ÿ, 
Khéo hộ trì chê ngự, 
Này kẻ Ác ma kia, 
Những vị ây như vậy, 
Không bị Ông chỉ phói, 
Không phải đệ tử (ng. 
6) Rồi Ác ma biết được... liền biến mắt tại chỗ. 
IV. Bẫy Sập (S.i,105) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Barànasi (Ba-la-nai), Isipatana 
(chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyên. Rôi Thê Tôn gọi các Tỷ- 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 163 





kheo: "Này các Tỷ-kheo." "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các 
vị Tỷ-kheo ây vâng đáp Thê Tôn. 


2) Thế Tôn nói như sau: 


Này các Tỷ-kheo, chính nhờ chánh tác ý, chính nhờ 
chánh tinh cần. Ta chứng đạt Vô thượng giải thoát. Ta chứng 
ngộ Vô thượng giải thoát. Vậy này các Tỷ-kheo, các Ông 
cũng phải với chánh tác ý, chánh tinh cần, chứng đạt Vô 
thượng giải thoát, chứng ngộ Vô thượng giải thoát. 

Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ 
với Thế Tôn: 

Ngài còn bị trôi buộc, 
Trong bây sập của ma, 
Bởi những dây dục lạc, 

Cả Thiên giới, Nhán giới. 
Ngài đang bị cột chặt, 
Trong triển phược của ma. 
Này vị Sa-môn kia, 

Ngài chưa thoát khỏi ta. 


4) (Thế Tôn): 


Ta đã được giải thoái, 
Khỏi bây sập của ma, 
Thoát khỏi dây dục lạc, 
Cả Thiên giới, Nhán giới. 
Ta đã được giải thoái, 
Khỏi triển phược của ma, 
Này kẻ Tử ma kia, 
Ông đã bị bại trận. 

5) Rồi Ác ma... biến mắt tại chỗ. 


V. Bẫy Sập (S.i,105) 


164 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





1) Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi (Ba-la-nai) tại 
Isipatana, vườn Lộc Uyên. Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
" Này các Tý-kheo." " Thưa vâng Thế Tôn." Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. 


2) Thế Tôn nói như sau: 


Này các Tỷ-kheo, Ta đã được giải thoát khỏi tất cả bẫy 
sập ở Thiên giới và Nhân giới. Này các Tỷ-kheo, các Ông 
cũng được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và 
Nhân giới. Này các Tỷ-kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho 
quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và 
loài Người. Chớ có đi hai người một chỗ. Này các Tỷ-kheo, 
hãy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn. Hãy tuyên thuyết Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
tịnh. Có các chúng sanh sanh ra ít nhiễm bụi đời, nếu không 
được nghe pháp sẽ đi đến hoại diệt. Họ sẽ trở thành những vị 
thâm hiểu Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ đi đến 
Uruvelà, thị trấn Senà để thuyết pháp. 

3) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ 
với Thế Tôn: 

Ngài còn bị trôi buộc, 
Trong bây sập của ma, 
Bởi những đáy dục lạc, 

Cả Thiên giới, Nhán giới. 
Ngài đang bị cột chặt, 
Trong triển phược của ma, 
Này vị Sa-môn kia, 

Ngài chưa thoát khỏi ta. 


4) (Thế Tôn) 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 165 





Ta đã được giải thoái, 
Khỏi bây sập của ma, 
Thoát khỏi dây dục lạc, 
Cả Thiên giới, Nhán giới. 
Ta đã được giải thoái, 
Khỏi triển phược của ma, 
Này kẻ Tử ma kia, 
Ông đã bị bại trận. 

VI. Con Rắn (S.i,106) 


1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, Veluvana, tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, trong 
bóng đêm tôi, và trời đang mưa từng hột một. 


3) Rôi Ác ma muôn khiên Thê Tôn sợ hãi, hoảng sợ, 
lông tóc dựng ngược, bèn biên thành con đại xà vương và đi 
đên Thê Tôn. 


4) Thân của nó to lớn ví như một chiếc thuyền đẽo ra từ 
một thân cây. Cái mang của nó ví như cái khay đan của 
người nấu rượu. Mắt của nó ví như cái đĩa bằng đồng của 
nước Kosala; lưỡi của nó le ra từ miệng ví như mũi tên chớp 
sáng lòe khi trời mưa gió sắm sét; tiếng hơi thở vô, hơi thở ra 
của nó ví như bệ thổi của người thợ rèn. 

5) Rồi Thế Tôn biết: "Đây là Ác ma", liền nói lên bài 
kệ này với Ác ma: 

Quý thay bậc Mâu-ni, 
Sống trong nhà không tịch, 
Biết chế ngự tự ngã, 

Tại đấy vị ấy trú. 

Sống từ bỏ tất cả, 


166 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





Với hạnh tu tương xứng, 
Nhiêu loại thú bộ hành, 
Nhiễu sự vật khủng khiếp, 
Nhiều ruôi muỗi đóc xả, 
Không máy may rung động 
Sợi lông bác Máu-niỉ 

Sống trong nhà không tịch. 
Dâu trời nứt, đất động, 
Dâu muôn loài khủng bố, 
Dâu bị giáo, đao, tên, 
Quảng ném vào ngực Ngài, 
Chư Phát không tạo nên, 
Những căn cứ sanh ÿ. 


6) Rồi Ác ma biết được: " Thế Tôn đã biết ta, Thiện 
Thệ đã biết ta", liên biên mật tại chỗ. 


VỊI. Thụy Miên (S.1,107) 


1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, Veluvana, tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Rồi Thế Tôn sau khi đã đi kinh hành ngoài trời một 
phần lớn của đêm. Khi đêm đã gần mãn, Ngài rửa chân, bước 
vào tịnh xá, và nằm xuống phía hông bên phải theo thế nằm 
của con sư tử, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác và 
nghĩ đến lúc thức dậy. 

3) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ 
với Thế Tôn: 

Sao Ngài côn năm ngủ, 

Sao Ngài vẫn nằm ngủ, 

Sao Ngài ngủ như vậy, 

Như kẻ chết nằm co? 

Nghĩ rằng nhà trồng không, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 167 





Nên Ngài ngủ như vậy, 

Sao Ngài ngủ như vậy, 

Khi mặt trời đã mọc? 
4) (Thế Tôn): 


Khi không còn tham ái, 
Với lưới triển, nọc đóc, 
Người vậy được giải thoái, 
Không bị dẫn nơi nào. 
Ác ma! Bậc Giác Ngộ 
Mọi sanh y diệt tận, 
Vị ấy nếu có ngủ, 
Các Ông làm được gì? 

VINH. Hoan Hỷ (SŠ.1,107) 

1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
AnàthapIndika. 
2) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài 
kệ này trước mặt Thê Tôn: 
Cha sung sướng VÌ con, 
Người chăn sướng vì bỏ, 
Người sướng vì sanh ÿy, 
Không sanh y, không sướng. 
(Thế Tôn): 


Cha sẩu vì con cái, 
Người chăn sẩu vì bò, 
Người sẵu vì sanh y, 
Không sanh y, không sâu. 


168 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





Rồi Ác ma biết rằng: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã 
biêt ta", liên biên mât tại chỗ. 


IX. Tuổi Thọ (S.i,108) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi 
dưỡng các con sóc. 


2) Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo” 
"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. 


3) Thế Tôn nói như sau: 


Này các Tỷ-kheo, ngăn ngủi thay là tuổi thọ loài Người 
ở đời này, rồi phải đi trong tương lai! Hãy làm điều lành. 
Hãy sông Phạm hạnh. Không có gì sanh ra lại không bị tử 
vong. Này các Tỷ-kheo, người sông lâu chỉ có một trăm năm, 
hoặc ít hơn, hoặc nhiêu hơn. 
4) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài 
kệ với Thê Tôn: 
Loài Người thọ mạng dài, 
Người lành chớ âu lo, 
Bú sữa no, hãy sông 
Tử vong đáu có đên. 
5) (Thế Tôn): 
Loài Người thọ mạng ngắn, 
Người lành phải áu lo, 
Như cháy đâu, hãy sống, 
Tử vong rôi phải đên. 
6) Rồi Ác ma, biết được "Thế Tôn đã biết ta...", liền 
biên mật tại chô. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 169 





X. Tuổi Thọ (S.i,108) 
1) Tại RàJagaha (Vương Xá). 
Tại đây, Thế Tôn nói như sau: 
Này các Tỷ-kheo, ngắn ngủi thay là tuổi thọ loài Người 
ở đời này, rồi phải ra đi trong tương lai! Hãy làm điêu lành. 
Hãy sông Phạm hạnh. Không có gì sanh ra lại không bị tử 
vong. Này các Tỷ-kheo, người sông lâu chỉ có một trăm năm, 
hoặc ít hơn, hoặc nhiêu hơn. 
2) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài 
kệ này với Thê Tôn: 
Ngày đêm không trôi qua, 
Thọ mạng không chảm dứi, 
Thọ mạng người xoay ván, 
Như vành theo trục xe. 
3) (Thế Tôn): 
Ngày đêm có trôi qua, 
Thọ mạng có chám dứt, 
Mạng người phải khô cạn, 
Như suối nhỏ đâu non. 


4) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ 
đã biết ta", buồn khổ, thất vọng, liền biến mắt tại chỗ ấy. 


II Phẩm Thứ Hai 


L. Hòn Đá (S.1,109) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), trên 
núi GIJjhakuta (Linh Thứu). 


170 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





2) Lúc bấy giờ Thế Tôn ngồi giữa trời, trong bóng đêm 
tô1, và trời mưa từng hột một. 

3) Rồi Ác ma muốn làm Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông 
tóc dựng ngược, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến, xô những 
tảng đá lớn rơi xuống không xa Thế Tôn bao nhiêu. 

4) Rồi Thế Tôn biết được: "Đây là Ác ma", liền nói bài 
kệ với Ac ma: 

Dâu Ông làm chấn động, 
Toàn bộ nui Linh Thứu, 
Cũng không làm rung động, 
Bậc Giác Ngộ, Giải Thoái. 

5) Rồi Ác ma được biết: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ 
đã biệt ta", buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chô. 


H. Con Sư Tử (S.1,106) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn 
ông Anàthapindika. Lúc bây giờ, Thê Tôn xung quanh có đại 
chúng bao vây, đang thuyêt pháp. 


2) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama này xung 
quanh có đại chúng bao vây, đang thuyêt pháp. Vậy ta hãy 
đên Sa-môn Gotama và làm mờ mắt đại chúng ây." 

3) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài 
kệ này với Thê Tôn: 

Sao Ngài lại rồng lên, 
Rông như loài sự tử, 

Vô uy không sợ hãi, 

Trước hội chúng đông đảo? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 171 





Nay Ngài có địch thủ, 
Chớ nghĩ Ngài thăng trận! 


4) (Thế Tôn): 
Bậc Đại Hùng rồng lên, 
Võ uy trước đại chúng, 
Như Lai chứng mười lực, 
Vượt tham ái ở đời. 
5) Rồi Ác ma biết được : "Thế Tôn đã biết ta, Thiện 
Thệ đã biệt ta", buôn khô, thât vọng liên biên mất tại chỗ ây. 


HI. Phiến Đá (S.¡,1 10) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
Maddakucchi, vườn Nai (Migadaya). 


2) Lúc bấy giờ, chân Thế Tôn bị phiến đá gây thương 
tích. Thế Tôn cảm xúc khốc liệt, toàn thân đau đớn, nhói đau, 
đau nhức mãnh liệt, không thích thú, không vừa ý. Và Thế 
Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu không để tâm tư buồn 
nản. 

3) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài 
kệ này với Thế Tôn: 

Sao Ngài uỀ oải nằm, 

Hay tìm thơ, tìm vận, 

Phải chăng việc sai biệt, 
Không chờ đợi Ngài làm, 
Phải một mình cô độc, 

Trên ghế giường nằm, ngồi, 
Với gương mặt ngái ngủ, 
Sao Ngài ngủ như vậy? 


172 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





(Thế Tôn): 


Ta không uỀ oải nằm, 
Không tìm thơ, tìm vận, 
Mục đích 1a đã đạt, 

Đâu có sâu muộn gì! 

Ta nằm ngôi một mình, 
Trên ghế giường vắng lặng, 
Yên tĩnh Ta nằm nghỉ, 

Tám từ, thương chúng sanh. 
Những kẻ, ngực bị đâm, 
Hồn hến tim dồn dáp, 

Vẫn tìm được giắc ngủ, 
Dâu bị thương tích nặng. 
Sao Ta lại không ngủ, 

Khi không bị thương tích, 
Khi thức không âu lo, 

Khi ngủ chẳng sợ hãi, 
Ngày đêm không khởi lên, 
Phiên não bận lòng Ta? 

Ta không thấy tai hại, 

Một chỗ nào trên đời, 

Do vậy, Ta nằm nghỉ, 

Tám từ, thương chúng sanh. 


5) Rồi Ác ma biết được: " Thế Tôn đã biết ta, Thiện 
Thệ đã biệt ta", buôn khô, thât vọng liên biên mất tại chỗ ây. 
IV. Tương Ưng Thích Nghỉ (S.i,111) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Kosala, tại một làng Bà-la- 
môn tên là Ekasảlà. Lúc bây giờ, Thê Tôn xung quanh có đại 
chúng cư sĩ đoanh vây, đang thuyêt pháp. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 173 





2) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama này, xung 
quanh có đại chúng cư sĩ đoanh vây, đang thuyêt pháp. Vậy 
ta hãy đi đên Sa-môn Gotama và làm mờ mắt đại chúng 


Â t† 


này 
3) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài 
kệ với Thê Tôn: 
Thật không chút thích hợp, 
Đề Ngài giảng dạy người, 
Giữa người thuận, kẻ nghịch, 
Chớ hành nghê đứng giữa. 
4) (Thế Tôn): 


Với lòng từ, thương tưởng, 
Bác Giác Ngộ dạy người, 
Giữa người thuận, kẻ nghịch, 
Như Lai chơn giải thoát. 
—) Rồi Ác ma biết được : "Thế Tôn đã biết ta..." liền 
biên mất tại chỗ ây. 
V. Ý (S.i,111) 
1) Như vây tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
AnàthapIndika. 
2) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài 
kệ với Thê Tôn: 
Mọi hành tung của ÿ 
Là bây sáp trên không, 
Chính với báy sập ây, 
Ta trôi buộc láy Ngài, 


174 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





Này vị Sa-môn kia, 
Ngài chưa thoát khỏi ta. 


3) (Thế Tôn): 


Sắc, thanh, vị, Hương, xúc, 
Làm tâm ý ưa thích, 
Ta không ưa muốn chúng, 
Ta vượt thoát ngoài chúng, 
Này kẻ Tử ma kia, 
Ông đã bị bại trận. 
4) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta...", liền 
biến mắt tại chỗ ấy. 


VI. Bình Bát (S.i,112) 


1) Trú ở Sàvatthi. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo về năm thủ uấn, khích lệ, làm cho 
phân khởi, làm cho hoan hỷ. Và các Tý-kheo ấy hết sức chú 
tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, lóng tai nghe pháp. 


2) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama này đang 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo về năm thủ uần, khích lệ, làm 
cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, và các Tỷ-kheo ấy hết sức 
chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, lắng tai nghe 
pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gotama và làm mờ mắt các 
Tỷ-kheo ây". 


__3) Lúc bây giờ có nhiêu bình bát được đặt ra ngoài trời 
đê phơi cho khô. 
4) Rồi Ác ma biến hình thành con bò đực và đi đến các bình 
bát ấy. 
5) Rồi một Tý-kheo nói với một Tỷ-kheo khác: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 175 





Này Tý-kheo, Tỷ-kheo, con bò đực này sẽ làm bể các 
bình bát. 


6) Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy: 


Này Tỷý-kheo, nó không phải con bò đực. Nó chính là 
Ác ma muốn đến làm mờ mắt các ông. 
7) Và Thế Tôn biết được: "Đây là Ác ma", liền nói lên 
bài kệ cho Ác ma: 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
Cái ấy không phải tôi, 
Cái ấy không của tồi, 
Như vậy đáy ly tham, 
Ly tham vậy, tâm an, 
Mọi kiết sử siêu thoát, 
Dâu tìm mọi xứ sở, 
Ma quân không gặp được. 


8) Ác ma biết được: " Thế Tôn đã biết ta...", liền biến mắt tại 
chỗ ấy. 


VII. Xứ (S.i,112) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesảli (Tỳ-xá-ly), Đại Lâm, 
chỗ Trùng Các giảng đường. 


2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo vê sáu xúc xứ, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho 
hoan hý. Và các vị Tỷ-kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú 
ý, tập trung mọi tư tưởng, lóng tai nghe pháp. 


3) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama này đang 
thuyết pháp cho các Tỷ- kheo về sáu xúc xứ, khích lệ, làm 
cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và các Tý-kheo ấy hết sức 
chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, lắng tai nghe 


176 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gotama và làm mờ mắt các 
Ty-kheo ây". 

4) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, Ác ma hét 
lên một tiêng to lớn, khủng khiếp, dê sợ, như đât bị nứt vỡ. 

5) Rồi một Tý-kheo nói với một Tỷ-kheo khác: 

Này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, hình như quả đất này bị nứt 


6) Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo ấy : 
Này Tỷ-kheo, không phải đất nứt vỡ. Đó là Ác ma đi 
đến để làm mờ mắt các Ông. 


7) Rồi Thế Tôn biết được: "Đây là Ác ma", liền nói bài 
kệ cho Ac ma: 


Sắc, thanh, vị và hương, 
Cùng toàn bộ xúc, pháp, 
Là thê vật rùng rọn, 
Làm mê loạn ở đời. 
Đệ tử bậc Chánh Giác, 
Chánh niệm, vượt khỏi chúng, 
Vượt thê lực Ác ma, 
Như mặt trời sảng chói. 
8) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta...", liền 
biên mất tại chỗ ây. 
VIHI. Đoàn Thực (S.1,113) 
1) Một thời Thế Tôn trú ở Magadha, tại làng Bà-la-môn 
tên là Pancasàlà. 


2) Lúc bấy giờ, tại làng Bà-la-môn tên là Pancasàlà, lễ 
trao đôi tặng vật giữa nam nữ thanh niên đang được xảy ra. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 177 





3) Rồi Thế Tôn đắp y, vào buổi sáng, cầm y bát đi vào 
làng Bà-la- môn Pancasàlà đê khât thực. 


4) Lúc bấy giờ, các Bà-la-môn gia chủ ở Pancasàlà bị 
Ác ma xâm nhập và quyêt định: "Chớ đê Sa-môn Gotama 
nhận được đô ăn khât thực". 


5) Rồi Thế Tôn đi vào làng Bà-la-môn tên Pancasàlà để 
khât thực với bình bát rửa sạch như thê nào, cũng đã trở về 
cùng với bình bát được rửa sạch như vậy. 


6) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế 
Tôn: 

Này Sa-môn, Ngài có nhận được đồ ăn khất thực 
không? 


7) Này Ác ma, có phải Ông làm cho Ta không nhận 
được đô ăn khât thực? 


8) Vâng bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đi vào làng Bà-la- 
môn Pancasàlà một lần thứ hai nữa. Và tôi sẽ làm để Thế 
Tôn nhận được đồ ăn khất thực 
(Thế Tôn): 

Ác ma làm điểu ác, 

Để tấn công Như Lai, 

Này Ác ma, vì sao, 

Ông có thể nghĩ rằng, 
Điểu ác Ông hại Ta, 

Sẽ không có kết quả. 
Chúng ta sống sung sướng, 
Những người không có gì, 
Như chư Thiên Quang Âm, 
Như chư Thiên Quang Âm, 


178 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





Có hào quang sảng chói, 
Láy hỷ làm đồ ăn. 
9) Rồi Ác ma biết được: " Thế Tôn đã biết ta...", liền 
biên mật tại chô ây. 


IX. Người Nông Phu (S.i,114) 


1) Nhân duyên ở Sàvatthi. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo về vấn đề liên hệ đến Niết-bàn, 
khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hý. Và các Tỷ- 
kheo ẫy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, 
lóng tai nghe pháp. 


2) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama này đang 
thuyết pháp cho các vị Tỷ-kheo về các vấn đề liên hệ đến 
Niết-bàn... Vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gotama để làm mờ mắt 
các Tỷ-kheo ấy." 


3) Rồi Ác ma biến hình thành một người nông phu, 
mang trên vai một cái cày lớn, tay câm một cây gậy đâm bò, 
đâu bù tóc rôi, mặc đô vải gai, chân lâm bùn nhơ, đi đên, sau 
khi đên, nói với Thê Tôn: 

4) Này Sa-môn, Ngài có thấy con bò đực không? 

5) Nhưng này Ác ma, con bò đực đối với Ông là gì? 


6) Này Sa-môn, mắt là của ta, sắc là của ta, thức xứ do 
mắt xúc chạm là của ta. Này Sa-môn, Ngài có thê đi đâu để 
thoát khỏi ta? 

Này Sa-môn, tai là của ta, tiếng là của ta... 
Này Sa-môn, mũi là của ta, hương là của ta... 
Này Sa-môn, lưỡi là của ta, vị là của 1a... 
Này Sa-môn, thân là của ta, xúc là của 1a... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 179 





Này Sa-môn, ý là của ta, pháp là của ta, thức xứ do ý xúc 
chạm là của ta. Này Sa-môn, Ngài có thê đi đầu đề thoát khỏi ta 
không? 


7) Này Ác ma, mắt là của Ông, sắc là của Ông, thức xứ 
do mắt xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, chỗ nào không 
có mắt, không có sắc, không có thức xứ xúc chạm, thời chỗ 
ấy không có hành xứ của Ông, này Ác ma. 


8) Này Ác ma, tai là của Ông, tiếng là của Ông, thức xứ 
do tai xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, chỗ nào không 
có tai, không có tiếng, không có thức xứ do tai xúc chạm, 
thời chỗ ấy không có hành xứ của Ông, này Ác ma. 

9) Này Ác ma, mũi là của Ông, hương là của Ông, thức 
xứ do mũi xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, chỗ nào 
không có mũi, không có hương, không có thức xứ do mũi 
xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của Ông, này Ác 
ma. 


10) Này Ác ma, lưỡi là của Ông, vị là của Ông, thức xứ 
do lưỡi cảm xúc là của ông. Này Ác ma, chỗ nào không có 
lưỡi, không có vị, không có thức xứ do lưỡi xúc chạm, thời 
chỗ ấy không có hành xứ của Ông, này Ác ma. Này Ác ma, 
thân là của Ông, xúc là của Ông, thức xứ do thân xúc chạm 
là của Ông. Và này Ác ma, chỗ nào không có thân, không có 
xúc, không có thức xứ do thân xúc chạm, thời chỗ ấy không 
có hành xứ của Ông, này Ác ma. 

11) Này Ác ma, ý là của Ông, pháp là của Ông, thức xứ 
do ý xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, chỗ nào không có 
ý, không có pháp, không có thức xứ do ý xúc chạm, thời này 
Ác ma, chỗ ấy không có hành xứ của Ông, này Ác ma. 


12) Sự vật được Ngài nói: 
“Cái này là của tôi”. 


180 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





Và những người đã nói: 
“Cái này là của tôi”. 

Nếu ở đây có ÿ, 

Đối với sự vật ấy, 

Như vậy, này Sa-môn, 
Ngài không thoát khỏi ta. 


13) (Thế Tôn): 


Sự vật được Ông nói: 

“Cải này không của tôi”. 
Và những người đã nói: 

” Chúng không phải là tôi ”. 
Này Ác ma, như vậy, 

Ông có biết được chăng, 
Cho đến Ông không thấy, 
Con đường của Ta đi? 


14) Rồi Ác ma... liền biến mất tại chỗ ấy. 
X. Thống Trị (S.i,!16) 

1) Một thời Thế Tôn ở Kosala, dưới chân núi Tuyết 
Sơn, tại một am thât nhỏ trong rừng. 

2) Trong khi Thế Tôn Thiên tịnh độc cư, tư tưởng sau 
đây được khởi lên: "Có thể chăng cai trị mà không giết hại, 
không để người giết hại; không chính phục, không khiến 
người chinh phục; không sầu muộn, không khiến người sầu 
muộn một cách đúng pháp?". 

_3) Rồi Ác ma, biết được tâm tư Thế Tôn như vậy, liền 
đi đên Thê Tôn; sau khi đên, nói với Thê Tôn: 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cai trị. Thiện Thệ hãy cai 
trị không giêt hại, không khiên người giêt hại; không chinh 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 181 





phục, không khiến người chính phục; không sầu muộn, 
không khiến người sầu muộn một cách đúng pháp. 


4) Này Ác ma, Ông thấy gì mà Ông nói với Ta như 
vậy: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cai trị. Thiện Thệ hãy cai 
trị không giết hại, không khiến người giết hại....... một cách 
đúng pháp”? 


5) Bạch Thé Tôn, bốn như ý túc đã được Thế Tôn tu 
tập, làm cho sung mãn, làm cho như thành cỗ xe, làm cho 
như thành căn cứ địa, kiên trì, chất chứa, khéo áp dụng. Và 
bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn muốn núi Tuyết Sơn, vua các 
loài núi trở thành vàng, Thế Tôn có thể quyết định như vậy, 
và ngọn núi có thê trở thành vàng. 

6) (Thế Tôn): 


Dâu cho cả ngọn núi, 
Trở thành toàn vàng ròng, 
Cho đến hóa gấp đôi, 
Cũng không thỏa mãn được, 
Tham vọng của một người. 
Biết vậy đề hành trì, 
Ai thấy rõ đau khổ, 
Và nguyên nhân đau khổ, 
Làm sao người như vậy, 
Có khuynh hướng ái dục? 
Sau khi biết sanh y 
Là ràng buộc ở đời, 
Người biết vậy nên học, 
Giải trừ mọi buộc ràng. 
7) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ 
đã biết ta", sầu khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy. 


182 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 


HII. Phẩm Thứ Ba (Thêm năm kinh) 





I. Đa Số (S.¡.117) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở giữa các vị Sakkà, tại SilàvatiI 

2) Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo sống không xa Thế Tôn, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tính cân. 

3) Rồi Ác ma biến hình thành một Bà-la-môn, với búi 
tóc lớn, mặc áo bằng. da con linh dương, giả yếu, lưng còm 


như xà nhà, hơi thở hồn hến, tay cầm gậy bằng gỗ udumbara, 
đi đến các Tỷ-kheo ấy; sau khi đến, nói với các Tỷ-kheo: 


Chư Đại đức xuất gia quá trẻ, niên thiếu, tóc còn đen 
nhánh, trong tuôi thanh xuân, trong thời trẻ thơ của tuôi đời, 
không thọ hưởng các dục. Chư Đại đức hãy thọ hưởng các ái 
dục của con người, chớ có bỏ hiện tại và chạy theo những gì 
bị thời gian chi phối. 

4) Này Bà-la-môn, chúng tôi không bỏ hiện tại và chạy 
theo những gì bị thời gian chi phối. Và này Bà-la-môn, 
chúng tôi bỏ những øì bị thời gian chi phối và chạy theo hiện 
tại. Này Bà-la-môn, Thế Tôn đã nói các dục bị thời gian chỉ 
phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não, tai họa ở đây cảng 
nhiều hơn. Còn pháp này thuộc về hiện tại, không bị thời 
gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, và 
chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. 

5) Khi nghe nói vậy, Ác ma cúi đầu, le lưỡi, trên trán 
hiện ra ba đường nhăn, chống gậy bỏ đi. 

6) Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
các Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 183 





7) Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sống không xa Thế 
Tôn, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Rồi bạch Thế 
Tôn, một người Bà-la-môn, với búi tóc lớn, mặc áo bằng da 
con linh dương, già yếu, lưng còm như xà nhà, hơi thở hỗn 
hến, tay câm gậy băng gỗ udumbara, đi đến chúng con; sau 
khi đến, nói với chúng con như sau: 


"Chư Đại đức xuất gia quá trẻ, niên thiếu, tóc còn đen 
nhánh, trong buổi thanh xuân, trong thời trẻ thơ của tuổi đời, 
không thọ hưởng các dục. Chư Đại đức, hãy thọ hưởng các ái 
dục của con người, chớ có bỏ hiện tại để chạy theo những gì 
bị thời gian chỉ phối". 


8) Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, chúng con 
nói với Bà la môn ây: 

"Này Bà-la-môn, chúng tôi không bỏ hiện tại và chạy 
theo những gì bị thời gian chi phôi. Và này Bà-la-môn, 
chúng tôi bỏ những gì bị thời gian chi phôi đê chạy theo hiện 
tại. Này Bà-la-môn, Thê Tôn đã nói các dục bị thời gian chỉ 
phôi, nhiêu khô đau, nhiêu phiên não, tai họa ở đây càng 
nhiêu hơn. Còn pháp này thuộc vê hiện tại, không bị thời 
gian chi phôi, đên đê mà thây, có khả năng hướng thượng và 
chỉ người trí mới tự mình giác hiệu”. 

9) Khi được nghe nói vậy, người Bà-la-môn ấy cúi đầu, 
le lưỡi, trên trán hiện ra ba đường nhăn, chông gậy trôi ra đi. 

10) Này các Tỷ-kheo, người ây không phải là Bả-la- 
môn, chính là Àc ma đi đên đê làm mờ mắt các Ông. 

11) Rồi Thế Tôn biết được ý nghĩa này, ngay khi ấy nói 
lên bài kệ: 

Ai thấy rõ khổ đau, 
Và nguyên nhán đau khó, 


184 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





Làm sao người như vậy, 
Có khuynh hướng các dục? 
Sau khi biết sanh y 
Là ràng buộc ở đời, 
Người biêt vậy nên học, 
Giải trừ mọi buộc ràng. 
H. Samiddhi (S.1,I 19) 
1) Một thời Thế Tôn ở giữa các vị Sakkà, tại S1làvati. 
2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiddhi sống không xa Thế 
Tôn, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


3) Rồi Tôn giả Samiddhi, trong khi Thiền tịnh độc cư, 
tư tưởng sau đây được khởi lên: "Thật lợi ích cho ta, thật 
khéo lợi ích cho ta, khi bậc Đạo Sư của ta là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Chánh Giác! Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi 
ích cho ta, khi ta được xuất gia trong Pháp và Luật khéo 
giảng! Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi những 
VỊ đồng Phạm hạnh với ta là những bậc trì giới và hành trì 
thiện pháp!" 


4) Rồi Ác ma với tâm tư của mình biết được tâm tư của 
Tôn giả Samiddhi, liền đi đến Tôn giả Samiddhi. Sau khi đến, 
không xa Tôn giả Samiddhi, Ác ma hét lên tiếng hét to lớn, 
rùng rợn, khiến người ta nghĩ như là quả đất vỡ tung. 

5) Rồi Tôn giả Samiddhi đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Samiddhi bạch Thế Tôn: 

6) Bạch Thế Tôn, con sống không xa Thế Tôn, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Bạch Thế Tôn, trong khi con 
Thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: "Thật lợi 
ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi bậc Đạo Sư của ta là 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 185 





bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác! Thật lợi ích cho ta, 
thật khéo lợi ích cho ta, khi ta được xuất gia trong Pháp và 
Luật khéo giảng! Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, 
khi các vị đồng Phạm hạnh với ta là những bậc trì giới và 
hành trì thiện pháp!" Khi ấy, bạch Thế Tôn, không xa con, 
một tiếng hét to lớn rùng rợn khởi lên, khiến người ta nghĩ 
như là quả đất vỡ tung. 


7) Này Samiddhi, không phải quả đất vỡ tung đâu. Đó 
là Ác ma đã đến đề làm mờ mắt Ông. Này Samiddhi, Ông 
hãy đến tại chỗ ấy và sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cân. 


8) Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Samiddhi vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. 


9) Lần thứ hai, Tôn giả Samiddhi tại chỗ ấy sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Lần thứ hai, trong khi Tôn giả 
Samiddhi Thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: 
"Thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi bậc 
Đạo Sư của ta là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác! 
Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta khi...,... và hành 
trì thiện pháp!". Lần thứ hai, Ác ma biết được tư tưởng của 
Tôn giả Samiddhi....... khiến người ta nghĩ như là quả đất vỡ 
tung. 


10) Rồi Tôn giả Samiddhi, sau khi biết: "Đây là Ác ma" 
liền nói lên bài kệ với Ác ma: 


Ta với lòng tín ngưỡng, 
Bỏ gia đình, xuất gia, 
Niệm tuệ ta tăng trưởng, 
Tâm tư ta Thiên định. 


186 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





Dầu Ông tạo sắc gì, 
Không làm ta sợ hãi. 

11) Rồi Ác ma biết được: "Tỷ-kheo Samiddhi biết ta", 
buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chô. 
HH. Godhika (S.1,120) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, Veluvana, tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Godhika trú ở sườn núi Isigili, 
tại KàlasHà. 

3) Rồi Tôn giả Godhika sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cân, chứng được nhứt thời tâm giải thoát. Rôi Tôn 
giả Godhika lại thôi thât nhât thời tâm giải thoát ây. 

4) Lần thứ hai, Tôn giả Godhika sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cân và chứng được nhât thời tâm giải thoát. 
Và lân thứ hai, Tôn giả Godhika lại thôi thât nhât thời tâm 
giải thoát ây. 

5) Lần thứ ba, Tôn giả Godhika sống... tâm giải thoát ấy. 

6) Lần thứ tư, Tôn giả Godhika sống... tâm giải thoát ấy. 

7) Lần thứ năm, Tôn giả Godhika sống... tâm giải thoát ấy. 

8) Lần thứ sáu, Tôn giả Godhika sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, chứng được nhất thời tâm giải thoát. Lần 
thứ sáu, Tôn giả Godhika cũng thối thất nhất thời tâm giải 
thoát ây. 

9) Lần thứ bảy, Tôn giả Godhika sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tỉnh cân, chứng được nhứt thời tâm giải thoát. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 187 





10) Rồi Tôn giả Godhika suy nghĩ: "Cho đến lần thứ 
sáu, ta bị thôi thât nhât thời tâm giải thoát. Vậy nay ta hãy 
đem lại con dao". 


11) Rồi Ác ma biết được tâm tư của Tôn giả Godhika, 

liền đi đến Thế Tôn; sau khi đến nói lên bài kệ với Thế Tôn: 
Ôi, bậc Đại Anh hùng! 
Ôi, bậc Đại Trí tuệ! 
Ngài chói sáng hào quang, 
Thân lực và danh xưng. 
Ngài vượt qua tất cả, 
Mọi sán hận hãi hùng. 
Con chân thành đảnh lễ, 
Dưới chân bậc Pháp nhấn. 
Ôi, bậc Đại Anh hùng! 
Bậc Chinh phục tử thân! 
Đệ tử Ngài muốn chế, 
Đang suy nghĩ đến chết. 
Ôi, bậc Chói Hào quang! 
Hãy ngăn chặn vị ấy. 
Làm sao, bạch Tì hế Tôn, 
VỊ đệ tử của Ngài, 
Hoan hỷ trong giáo lý, 
Lại không chứng hữu học, 
Côn muôn đoạt mạng sống? 
Ôi, danh vọng thể gian! 


12) Lúc bấy giờ, Tôn giả Godhika đã đem lại và sử 
dụng con dao. 

13) Rồi Thế Tôn được biết: "Đây là Ác ma", liền nói 
lên bài kệ với Àc ma: 


188 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





Như vậy là sở hành, 
Của bậc Đại Anh hùng, 
Không còn nuôi tước Vọng 
Tạo thêm dòng sinh mạng, 
Đoạn tán ải, ái căn, 
GŒodhika nhập diệt. 

14) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


Này các Tý-kheo, chúng ta hãy đi đến sườn núi Isigili, 
Kàlasià, tại chỗ thiện nam tử Godhika đã đem lại và sử dụng 
con dao. 

15) Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

16) Rồi Thế Tôn cùng với một SỐ động Tỷ-kheo đi đến 
sườn núi Isigili, Kàlasilà, và Thê Tôn thây từ đăng xa, Tôn 
giả Godhika đang năm trên giường, với hai vai mở rộng (bị 
thương hay co quặp lại). 

_17) Lúc bấy giờ một làn khói đen tôi đi về phía Đông, 
đi vê phía Tây, đi về phía Băc, đi vê phía Nam, đi vê phía 
Trên, đi về phía Dưới. 

18) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy làn khói đen tối ẫy 


đi về phía Đông, đi vê phía Tây, đi về phía Bắc, đi về phía 
Nam, đi về phía Trên, đi vê phía Dưới không? 


Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy như vậy. 


19) Này các Tỷ-kheo, đó là Ác ma đang đi theo dõi 
thức của thiện nam tử Godhika: "Thức của thiện nam tử 
Godhika được an trú ở đâu?". Và này các Tỷ-kheo, thiện nam 
tử Godhika đã nhập diệt, với thức không an trú ở đâu cả. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 189 





20) Rồi Ác ma tay cầm đờn thất huyền cầm màu vàng, 
đi đên Thê Tôn, sau khi đên nói lên bài kệ: 


Trên, dưới và bê ngang, 

Bốn phương, các phương giữa, 
Ta tìm, nhưng không gặp, 
Godhika đi đầu. 


21) (Thế Tôn): 


05) 


VỊ Anh hùng kiên chỉ, 
Thường Thiên lạc, Thiên tư, 
Ngày đêm đây nhiệt tình, 
Nhưng sự sống, không tham, 
Chiến thắng quân thân chết, 
Tải sanh không đi đến, 
Chỉnh phục ải, đi căn, 
GŒodhika nhập diệt. 

Còn kẻ bị sâu muộn, 

Từ nách rơi huyễn cẩm, 
Dạ-xoa bị thất vọng, 

Liên biến mất tại chỗ. 


IV. Bảy Năm (S.1,122) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Uruvelà trên bờ sông Neranjarà, 
dưới cây AJapàla Nigrodha. 

2) Lúc bấy giờ, Ác ma đi theo Thế Tôn trong suốt bảy 
năm, với hy vọng tìm cho được lỗi lâm, nhưng tìm không 


được. 


3) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên bài 
kệ với Thê Tôn: 


190 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





Với tâm tư sẩu muộn, 
Ngài Thiển tư trong rừng, 
Vì tài sản hao mòn, 

Hay vì thèm tài sản? 

Có thể tại xóm làng, 
Ngài đã gáy tội phạm. 
Sao Ngài không làm thân 
Với bà con xóm giêng? 
Sao Ngài không có thể 
Làm bạn với một ai? 


4) (Thế Tôn): 


Mọi sẩu căn nhồ sạch, 
Không tội phạm, Ta Thiên, 
Không sâu muộn, Ta Thiển. 
Mọi hữu ái, đoạn tán, 

Vô lậu, Ta Thiên định, 

Này Bà con phóng dát! 


5) (Ác ma): 


Sự vật được Ngài nói: 

“Cải này là của tôi”. 

Và những người đã nói: 

“Cải này chính là tôi”. 

Nếu ở đây móng ÿ, 

Đối với sự vật ấy, 

Như vậy, này Sa-môn, 

Ngài không thoát khỏi ta. 
6) (Thế Tôn): 

Sự vật được ông nói: 

"Cải này không của tôi ” 

Và những người đã nói: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 191 





“Họ không phải là tôi”. 
Hãy hiểu biết như vậy, 
Này kẻ Ác ma kial 

Cho đến Ông không thấy, 
Con đường của Ta đi. 


7) (Ác ma): 

Nếu Ngài chứng ngộ được, 
Đường an toàn bất tử, 
Ngài hãy đi một mình. 

Sao lại dạy người khác? 

8) (Thế Tôn): 

Người đi đến bờ kia, 
Họ hỏi nước bất tử, 
Được hỏi, 1a trả lời, 
Cảnh giới vô dư ÿ. 

9) Bạch Thế Tôn, ví như một hồ nước không xa làng 
hay thị trần. Tại đấy có một con cua. Rồi bạch Thế Tôn, 
nhiều người con trai hay người con gái, từ làng â ấy đi ra, đi 
đến hồ nước ấy. Sau khi đến, họ kéo con cua ấy lên khỏi 
nước và đặt nó trên đất liền. Bạch Thế Tôn, khi nào con cua 
ấy thò ra cái càng nào, những người con trai hay những 
người con gái ấy, lẫy gậy hay lây miếng sảnh chặt đứt, bẻ 
gãy hay đập nát cái càng ây. Như vậy, bạch Thế Tôn, con cua 
ầy, với mọi cảng bị chặt đứt, bẻ gãy, đập nát, không thê bò 
xuống hồ nước ấy nữa. Ví như lúc trước có những lộn xôn, 
mâu thuẫn, xuyên tạc gì đã được Thế Tôn chặt đứt, bẻ gẫy, 
đập nát. Và nay, bạch Thế Tôn, với hy vọng tìm cho được lỗi 
lầm, con không thể đến gần Thế Tôn được. 


10) Rồi Ác ma, trước mặt Thế Tôn, trong nỗi niềm thất 
vọng, nói lên bài kệ này: 


192 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





Như qua liệng hự không, 
Thấy đá như miếng mỡ, 
Tưởng răng sẽ từn được, 
Miếng gì mễm và ngon. 
Không tìm được gì ngon, 
Liên từ đó bay đi, 

Như quạ mồ hòn đá, 
Thất vọng ta bỏ đi, 

Giã từ Gotama. 

11) Rồi Ác ma, sau khi nói lên những bài kệ ấy trước 
mặt Thế Tôn, từ chỗ ấy bỏ đi, rồi ngồi kiết-già trên đất, 
không xa Thế Tôn, im lặng, hỗ ngươi, thụt vai, cúi đầu, sững 
sờ, câm miệng, lẫy chiếc gậy cào trên đất. 


V. Những Người Con Gái (S.1,124) 


1) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục, đi đến 
Ác ma, sau khi đến, nói lên bài kệ này với Ác ma: 
Cha thân yêu, sao cha 
Lại thất vọng như vậy? 
Vì ai, vì người nảo, 
Khiến cha phải sẵẫu muộn? 
Chúng con với ải dục, 
Sử dụng như bây môi, 
Sẽ buộc chặt họ lại, 
Như buộc chặt voi rừng, 
Và dẫn họ đến cha, 
Khiến họ quy phục cha. 
2) (Ác ma): 
Bác La-hản, Thiện Thệ, 
Bác Chánh Giác ở đời, 
Không dễ dùng ái dục, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 193 





Khéo nhiếp phục vị ấy. 
VỊ ây đã vượt qua, 
Lĩãnh vực của Ác ma, 
Do vậy, ta sâu não, 
Buôn phiên đến cực độ. 

3) Rồi các nữ ma Khát ái, Bắt lạc, và Tham dục đi đến 
Thê Tôn; sau khi đên, nói với Thê Tôn: 

Thưa Sa-môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. 

Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát 
vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 

4) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi qua 
phía một bên và suy nghĩ như sau: "Sở thích của con người 
cao thâp khác nhau. Vậy chúng ta biên hình thành một trăm 
thiêu nữ". 

5) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục, sau khi 
biên hình thành một trăm thiêu nữ, liên đi đên Thê Tôn; sau 
khi đên, nói với Thê Tôn: 

Thưa Sa-môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. 

Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát 
vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 

6) Rồi các nữ ma Khát ái, Bắt lạc và Tham dục đi qua 
phía một bên và suy nghĩ như sau: "Sở thích của con người 
cao thâp khác nhau. Vậy chúng ta hãy biên hình thành một 
trăm thiêu phụ chưa sanh con”. 


7) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục sau khi 
biên thành một trăm thiêu phụ chưa sanh con, liên đi đên Thê 
Tôn; sau khi đền, nói với Thê Tôn: 


Thưa Sa-môn, chúng con xin hâu hạ dưới chân Ngài. 


194 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát 
vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 

8) Rồi các nữ ma Khát ái....... sau khi biến hình thành 
một thiêu phụ đã sanh một con, đi đên Thê Tôn...,... vì Ngài 
đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


9) Rồi các nữ ma Khát ái....... sau khi biến hình thành 
một thiêu phụ đã sanh hai con, đi đên Thê Tôn...,... vì Ngài 
đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


10) Rồi các nữ ma Khát ái........ sau khi biến hình thành 
một thiêu phụ trung niên, đi đên Thê Tôn...,... vì Ngài đã giải 
thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


11) Rồi các nữ ma Khát ái....... sau khi biến hình thành 
một phụ nữ lớn tuôi, đi đên Thê Tôn...,.. Vì Ngài đã giải 
thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


12) Rôi các nữ ma Khát ái, Bât lạc và Tham dục đi qua 
một bên và nói như sau: 


Cha chúng ta nói thật đúng sự thật: 


Bác La-hản, Thiện Thệ, 
Bậc Chánh Giác ở đời, 
Không dễ dùng ái dục, 

Khéo nhiếp phục vị ấy. 
Vị ấy đã vượt qua, 

Quyên lực của Ác ma, 

Do vậy ta sâu não, 

Buôn phiên đến cực độ. 

13) Nếu chúng ta tấn công với phương tiện này, một 


Sa-môn hay Bà-la-môn nào chưa ly ái dục, người ây sẽ bê 
tim, hay miệng hộc máu nóng, hay bị loạn tâm, hay bị cuồng 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 195 





ý. Ví như một cây lau xanh bị gặt hái sẽ héo hắt, khô căn, 
tiều tụy. Cũng vậy, người ấy sẽ héo hắt, khô căn, tiều tụy. 
14) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi đến 
Thế Tôn; sau khi đi đến, liền đứng một bên. 
15) Đứng một bên, nữ ma Khát ái nói lên bài kệ với Thế 
Tôn: 
Với tâm tư sẵu muộn, 
Ngài Thiển tư trong rừng, 
Vì tài sản hao mòn, 
Hay vì thèm tài sản? 
Có thể tại xóm làng, 
Ngài đã gáy tội phạm, 
Sao Ngài không làm thân 
Với bà con xóm giêng? 
Sao Ngài không có thể 
Làm bạn với một ai? 
16) (Thế Tôn): 
Với mục đích đạt thành, 
Với thân tâm an tịnh, 
Ta chiến thắng quân bình. 
Hình sắc lạc, khả ái. 
Ta độc tọa Thiển tư, 
Chứng ngộ chơn an lạc, 
Do vậy, giữa chúng sanh, 
Ta không bạn một di. 
Làm bạn với một ai, 
Đối với Ta không cần. 


17) Rồi nữ ma Bắt lạc nói lên bài kệ với Thế Tôn: 


196 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





Làm sao vị Tỷ-kheo, 

Sống giữa nhiều chướng ngại, 
Đã vượt năm bộc lưu, 

Lại gắng vượt thứ sáu? 

Làm sao Thiên tư được, 

Giữa rất nhiễu dục tưởng, 
Được giữ ngoài vị ấy, 

Không bắt vị ấy được? 


18) (Thế Tôn): 


Với thân được khinh an, 
Với tâm khéo giải thoái, 
Không còn các sở hành, 
Chánh niệm, không tham trước, 
Biết rõ được Chánh pháp, 
Không tâm, t Thiên định. 
Không phẫn nộ, vọng niệm, 
Không thụy miên, giải đãi, 
Như vậy vị Tỷ-kheo, 
Sống giữa nhiều chướng ngại, 
Đã vượt năm bộc lưu, 
Lại gắng vượt thứ sảu, 
Như vậy tu Thiên tu, 
Giữa rất nhiễu dục tưởng, 
Được giữ ngoài vị ấy, 
Không bắt vị ấy được. 
19) Rồi nữ ma Tham dục, nói lên bài kệ này trước mặt Thế 

Tôn: 
Đoạn tán được khát ái, 
Sống giữa các chúng đoàn, 
Phân lớn các chúng sanh, 
Chắc chắn sẽ sống vậy. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 





VỊ không tham trước này, 


Sống từ bỏ đám đông, 
Đoạn tận dân quán sanh, 


Thoát khỏi Ma vương quốc. 


20) (Thế Tôn): 


21) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi đến Ác 


ma. 


22) Và Ác ma thấy các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham 
dục từ xa đi lại. Thây vậy, Ác ma liên nói lên bài kệ: 


23) 


Thát vậy, chư Đại Hùng, 

Thát vậy, chư Như Lai, 

Với chơn vì điệu pháp, 
Hướng dẫn mọi quân sanh, 
Được Chánh pháp hướng dẫn, 
Dầu có ganh tức gì, 

Không thể không biết vậy. 


Các Ngươi thật kẻ ngu, 

Lấy cành sen phá đá, 

Lấy móng tay đào núi, 

Lấy răng nhai sắt thép. 

Các Ngươi thật giống người, 
Lấy đầu húc đá tảng, 

Có gắng tìm chân đứng, 
Trong vực thắm thâm sâu. 
Các Ngươi thật giống người, 
Lấy ngực đâm lao nhọn. 
Thất vọng, các Ông đến, 

Giã từ ŒGofama. 


Trong áo xiêm lòe loẹt, 
Con gái ma, chúng đến, 


198 Chương IV: Tương Ung Ác Ma 





Khát ái và Bất lạc, 

Cùng với nàng Tham dục. 
Bác Đạo Sư quét sạch, 
Các con gái Ác ma, 

Như Thần gió quét sạch, 
Các cáy lả rơi rụng. 


Chương V: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni 


I. Alavikhà (S.i.128) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
Anàthapindika. 


2) Tỷ-kheo-ni Alavikà, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, 
đi vào Sàvatthi để khất thực. Khất thực ở Sàvatthi xong, sau 
buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, Tỷ-kheo-ni đi đến 
rừng Andha đề tìm sự yên tĩnh viễn ly. 


3) Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-ni Alavikà run sợ, hoảng 
sợ, lông tóc dựng ngược, muôn nàng từ bỏ yên tĩnh viên ly, 
nên đi đên Tỷ-kheo-nmi Alavikà và nói lên bài kệ: 

Đời không có xuất ly, 
Sống viễn ly làm gì? 
Hãy trọn hưởng dục lạc, 
Chớ hồi hận về sau. 

4) Ty-kheo-ni Alavikà suy nghĩ: "Ai đã nói lên bài kệ 
này? Người hay không phải người?" 

5) Tỷ-kheo-ni Alavikà suy nghĩ: "Chính Ác ma muốn 
làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muôn làm ta 
từ bỏ yên tĩnh viên ly nên đã nói lên bài kệ đó”. 

6) Tỷ-kheo-ni Alavikà biết được: "Đây là Ác ma", liền 
nói lên bài kệ: 


200 Chương V: Tương Ung Tỷ Kheo Ni 





Ở đời có xuất hy, 

Nhờ trí tuệ, ta chứng. 
Này Bà con phóng dát, 
Biết sao được pháp ấy? 
Ái dục như kiếm thương, 
Đài chém đấu các uẩn. 
Điều Ông gọi dục lạc, 
Ta gọi là bất lạc. 


7) Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Alavikà đã biết ta", 
nên buồn khổ, thất vọng, liền biến mắt tại chỗ ấy. 


H. Somà (S.1.129) 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 


Rồi Tỷ-kheo-ni Somà vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, 
đi vào Sàvatthi đê khât thực. 


2) Khất thực ở Sàvatthi xong, sau bữa ăn, trên con 
đường khất thực trở về, Tỷ-kheo-ni đi đến rừng Andha đề 
nghỉ ban ngày. Sau khi đi sâu vào rừng, nàng ngôi dưới một 
gốc cây để nghỉ ban ngày. 


3) Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-ni Somà run sợ, hoảng sợ, 
lông tóc dựng ngược, muốn nàng từ bỏ Thiền định, liền đi 
đến Tỷ-kheo-ni Somà; sau khi đến, nói lên bài kệ với Tỷ- 
kheo-nI Somà: 

Địa vị khó chứng đạt, 

Chỉ Thánh nhân chứng đạt, 
Trí nữ nhân hai ngón, 

Sao hy vọng chứng đạt? 

4) Tỷ-kheo-ni Somà suy nghĩ: "AI đã nói bài kệ này? 
Người hay không phải người?" 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 201 





5) Tỷ-kheo-ni Somà suy nghĩ: "Đây là Ác ma muốn 
làm cho ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muôn ta 
từ bỏ Thiên định, nên đã nói lên bài kệ đó”. 

6) Tỷ-kheo-ni Somà biết được : "Đây là Ác ma", liền 
nói lên bài kệ với Àc ma: 

Nữ tảnh chướng ngại gì, 
Khi tâm khéo Thiên định, 
Khi trí tuệ triên Khai, 
Chánh quản pháp vì diệu? 
Ai tự mình tìm hỏi : 

1q, nữ nhân, nam nhân, 
Hay ta là ai khác?” 

Xứng nói chuyện Ác ma, 
Aec ma thật cân xứng. 

7) Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Somà đã biết ta", nên 
buôn khô, thât vọng, liên biên mât tại chô ây. 
IH. Gotami (S.1.129) 

1) Nhân duyên ở SàvatthI. 

Tỷ-kheo-ni Kisà Gotami, vào buổi sáng đắp y, cầm y 
bát đi vào Sàvatthi đê khât thực. 

2) Khất thực ở Sàvatthi xong, sau bữa ăn, trên con 
đường đi khât thực trở vê, Ty-kheo-ni Kisà Gotamì đi đên 
rừng Andha đê nghỉ ban ngày; sau khi đi sâu vào rừng 
Andha, đên ngôi dưới một gôc cây đê nghỉ ban ngày. 

3) Ác ma muốn làm cho Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamì run 
sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muôn khiên nàng từ bỏ 
Thiên định, liên đi đên Tỷ-kheo-ni Kisà Gotami; sau khi đi 
đên, liên nói lên bài kệ với Tỷ-kheo-ni Kisả Gotami: 


202 Chương V: Tương Ung Tỷ Kheo Ni 





Sao nàng như mất con, 
Một mình, mặt ta lệ. 
Hay một mình vào rừng, 
Để tìm đàn ông nào? 


4) Tỷ-kheo-nI Kisà Gotamlì suy nghĩ: "A1 đã nói lên bài 
kệ này? Người hay không phải người?” 

5) Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamì suy nghĩ: "Đây là Ác ma 
muốn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn 
khiến ta từ bỏ Thiền định nên đã nói lên bài kệ đó". 


6) Tỷ-kheo-ni Kisà Gotami biết được: "Đây là Ác ma", 
liên nói lên bài kệ với AÀc ma: 
Con hại, đã qua rồi, 
Đàn ông đã chám dứt, 
Ta không sáu, không khóc, 
Ta sợ gì các Ông? 
Khấp nơi hỷ, ái đoạn, 
Khối mê ám nát tan, 
Chiên thăng quán thân chốt, 
Võ lậu, ta an tru. 
7) Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamì đã biết 
ta" nên buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chỗ ây. 
IV. Vijayaà 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 
Tỷ-kheo-ni Vijayà vào buổi sáng đắp y... và ngồi xuống 
dưới một gôc cây đê nghỉ ban ngày. 


2) Ác Ma muốn làm cho Tỳ-kheo-ni Vijayà sợ hãi ... 
muôn khiên nàng từ bỏ Thiên định, liên đi đên Tỳ-kheo-ni 
ViJayà; sau khi đên, nói lên bài kệ với Tỳ-kheo-ni VijJayà: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 203 





Nàng vừa trẻ, vừa đẹp, 
Ta vừa trẻ, vừa xuán, 
Với cung đàn năm điệu, 
Nàng cùng ta vui hưởng. 
3) Tỷ-kheo-m Vijayà suy nghĩ : " AI đã nói lên bài kệ 
này? Người hay không phải người?" 
4) Tý-kheo-ni Vijayà suy nghĩ : " Đây là Ác ma... nói 
lên bài kệ đó." 
5) Tỷ-kheo-ni Vijayà suy nghĩ : "Đây là Ác ma", liền 
nói lên bài kệ với Ác ma: 
Sắc, tiếng, vị, hương, xúc, 
Làm cho ý đam mê, 
Ta nhường lại Ác ma, 
Ta đâu có cần chúng. 
Với thân bất tịnh này, 
Dễ hư hoại mong manh, 
Ta bực phiên, tủi hồ, 
Dục ái được đoạn tận. 
Họ sanh hưởng sắc giới, 
Chúng vọng vô sắc giới, 
Thiên chứng an tịnh ấy, 
Mọi nơi, mê ám diệt. 
6) Ác ma biết được: "Tý-kheo-ni Aijayà đã biết ta", 
buôn khỏ, thất VỌNE, liền biến mắt tại chỗ Ẫy. 


V. Uppalavanmnà (S1. l 3 l) 
1) Nhân duyên Sàvatth1. 


Rồi Tỷ-kheo-ni Uppalavannà vào buổi sáng đắp y... và 
đứng dưới gốc cây tala có trô hoa. 


204 Chương V: Tương Ung Tỷ Kheo Ni 





2) Ác ma muốn làm cho Tỷ-kheo-ni Uppalavannà run 
sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muôn khiên nàng từ bỏ 
Thiên định, liên đi đên Tỷ-kheo-ni Uppalavannà. 


3) Sau khi đến, Ác ma nói lên bài kệ này với Tỷ-kheo- 
ni Uppalavannà: 


Này nàng Tỷ-kheo-rmi, 
Dưới gốc cây tala, 

Đang nở nụ trăm hoa, 
Nàng đến đứng một mình, 
Nhan sắc Nàng tuyệt đẹp, 
Không ai dám sánh bằng! 
Tại đây Nàng đã đến, 
Trong tư thể như vậy, 
Nàng ngu dại kia ơi, 
Không sợ cảm đỗ sao? 


4) Ty-kheo-ni Uppalavannà suy nghĩ: "A1 đã nói lên bải 
kệ này? Người hay là không phải người?" 


5) Tỷ-kheo-ni Uppalavannà suy nghĩ: "Đây là Ác ma... 
đã nói lên bài kệ đó." 
6) Tỷ-kheo-ni Uppalavannà biết được : "Đây là Ác 
ma", liền trả lời với bài kệ: 
Trăm ngàn người cám đồ, 
Có đến đây như Ông, 
Máy lông ta không động, 
Ta không gì sợ hãi. 
Ác ma, ta không sọ, 
Ta đứng đây một mình, 
Ta có thể biễn mắt, 
Hay vào bụng các Ông. 
Ta đứng giữa hàng mĩ, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 205 





Ông không thấy ta được. 
Với tâm khéo khiếp phục, 
Thân túc khéo tu trì, 
Ta thoát mọi trói buộc, 
Ta đâu có sợ Ông? 
Này Hiển giả Ác mai 
ñ) Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Uppalavannà đã biết 
'. buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy. 


VỊ. Càlà (S.1.132) 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


Tỷ-kheo-ni Càlà vào buổi sáng đắp y... ngồi đưới một 
gôc cây đê nghỉ ban ngày. 


2) Ác ma đi đến Ty-kheo-ni Cảlà; sau khi đến, nói với 
Tỷ-kheo-mi Càlà: 
Này Tỷ-kheo-ni, Nàng không vui thích gì? 
Này Hiền giả, ta không vui thích sanh. 
Sao Nàng không vui thích sanh? 
Khi đã sanh, phải thọ hưởng các dục. 


Này Tỷ-kheo-ni, ai dạy cho nàng: "Chớ có vui thích 
sanh”? 


3) (Càlà): 


Sanh ra rồi phải chết, 

Đã sanh thấy khổ đau, 

Kiết sử trói gia hại, 

Do vậy không thích sanh. 
Đức Phật thuyết giảng pháp, 
Khiến vượt khỏi tái sanh, 
Đoạn trừ mọi khổ não, 

Giúp ta trú chán thậi. 


206 Chương V: Tương Ung Tỷ Kheo Ni 





Chúng sanh hướng sắc giới, 
Họ vọng vô sắc giới, 

Nếu không biết đoạn diệt, 
Họ ải đến tái sanh. 


4) Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Càlà đã biết ta", buồn 
khô, thât vọng, liên biên mât tại chỗ ây. 


VII. Upacàlà 
1) Ở tại Sàvatthi. 


2) Rồi Tỷ-kheo-ni Upacàlà, vào buổi sáng, đắp y... và 
ngôi xuống một gốc cây đề nghỉ ban ngày... nói với Tỷ-kheo- 
ni Upacàlà: 

Này Tỷ-kheo-ni, Nàng muốn tải sanh tại chỗ nào?. 


3) Ta không muốn tái sanh tại một chỗ nào cả, này 
Hiền giả. 
4) Chư Thiên Ba mươi ba, 
Dạ-ma, Đâu-suất thiên, 
Chư vị Hóa lạc thiên, 
Tha hóa Tự tại thiên, 
Nàng hãy hướng tâm này, 
Đến cảnh giới chư Thiên, 
Rôi Nàng được tái sanh, 
Hưởng an lạc cảnh ấy. 


5) Chư Thiên Ba mươi ba, 
Dạ-ma, Đâu-suất thiên, 
Chư vị Hóa Lạc thiên, 
Tha hóa, Tự tại thiên, 
Vì ái dục trói buộc, 
Lại bị ma chỉnh phục. 
Toàn thể giới cháy đỏ, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 207 





Toàn thể giới hỏa thiêu, 
Toàn thê giới bùng cháy, 
Toàn thê giới rung động. 
Không rung, không dao động, 
Không hệ lụy, phàm phu, 
Chó nào ma không đền, 
Chó áy ta vui thích. 
6) Rồi Ác ma biết được... biến mắt tại chỗ ấy. 
VIH. Sisupacàlà 
1) Tại Sàvatthi. 
Tỷ-kheo-ni Sisupacàlà vào buổi sáng đắp y... rồi ngồi 
xuông một gôc cây đê nghỉ ban ngày. 
2) Rồi Ác ma đi đến Tỷ-kheo-ni Sisupacàlà; sau khi 
đên, nói với Tỷ-kheo-ni Sisupacàlà: 
Này Ty-kheo-mi, Nàng thích thú tà giáo của ai không? 
3) Này Hiền giả, ta không thích thú tà giáo của ai cả. 
4) Vì ai Nàng trọc đâu, 
Hiện tướng nữ Sa-môn? 
Nàng không thích tà giáo, 
Vậy nàng tu cho ai, 
Này kẻ Nguụ muội kia? 
5) (Sisupacàlà): 
Những kẻ tin tà kiến, 
Thuộc ngoại đạo tà giáo. 
1a không thích pháp họ, 
Ta không giỏi pháp họ! 
Có dòng họ Thích-ca. 
Đán sanh Phật vô tỷ, 


208 Chương V: Tương Ung Tỷ Kheo Ni 





Ngài chỉnh phục tất cả, 
Ngài đại phá chúng ma, 
Tại mọi chỗ, mọi nơi, 
Không ai chiến thắng Ngài. 
Ngài giải thoát hoàn toàn, 
Không bị gì triển phược. 
Bậc Pháp nhãn thấy khắp; 
Tắt cả nghiệp đoạn diệt, 
Giải thoái, diệt sanh y. 
Thế Tôn, Đạo Sư ta, 

Ta thích giáo pháp Ngài. 


6) Rồi Ác ma biết được... liền biến mắt tại chỗ ấy. 
IX. Selà (S.1.134) 
1) Ở tại Sàvatthi. 


— Tỷ-kheo-ni Selà vào buôi sáng đắp y... ngồi dưới một 
gôc cây đê nghỉ ban ngày. 


2) Rồi Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-ni Selà run sợ... nói 
lên bài kệ với Tỷ-kheo-nI Selà: 
Bởi vì bong bóng này, 
Được tạo tác làm ra, 
Ai là người sáng tạo, 
Bong bóng nhự huyện này? 
Từ đáu bong bóng sanh? 
Đi đáu bong bóng diệt? 
3) Rồi Tý-kheo-ni Selà suy nghĩ: "Ai đã nói lên bài kệ 
này? Người hay không phải người?” 
4) Rồi Tỷ-kheo-ni Selà suy nghĩ: " Đây là Ác ma, muốn 
làm ta run SỢ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muôn khiên ta 
từ bỏ Thiên định, nên đã nói lên bài kệ ây". 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 209 





5) Rồi Tỷ-kheo-ni Selà được biết: "Đây là Ác ma", nên 
trả lời Ác ma với bài kệ: 

Bong bóng như huyễn này, 
Không phải tự ngã làm, 
Sự vật bạc phước này, 
Không phải người khác làm. 
Do nhân duyên quy tụ, 

Sự vật được hình thành, 
Do nhân duyên tản ly, 

Sự vát bị tiêu diệt. 

Hột giống gieo vào ruộng, 
Được nầy mắm, sinh lóc, 
Khi nhiễm thắm cả hai, 

Vị đất và khí ướt. 

Cũng vậy uẩn và giới, 
Cùng với sáu xứ nảy, 

Do nhân duyên quy tụ, 
Chúng sẽ được hình thành, 
Do nhân duyên tản ly, 
Chúng bị hoại, tiêu diệt. 

6) Rồi Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Selà đã biết ta", 
nên buôn khô, thất VỌnE, liền biến mắt tại chỗ Ấy. 
X. Vajirà 

1) Ở tại Sàvatthi. 

Tỷ-kheo-ni Vajirà vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
vào Sàvatthi để khất thực. Khất thực xong, sau bữa ăn, trên 
con đường khát thực trở về, Tỷ-kheo-ni Vajirà đi đến rừng 
Andha để nghỉ ban ngày, đi sâu vào rừng Andha và ngồi 
dưới một gốc cây đề nghỉ ban ngày. 


210 Chương V: Tương Ung Tỷ Kheo Ni 





2) Rồi Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-m Vajirà run sợ, 
hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muôn khiến nàng từ bỏ 
Thiền định, liền đi đến, nói lên bài kệ với Tỷ-kheo-ni Vajirà: 


3) Do ai, hữu tình này, 
Được sanh, được tạo tác? 
Người tạo hữu tình này, 
Hiện nay ở tại đâu? 
Từ đâu hữu tình sanh? 
Đi đâu hữu tình diệt? 

4) Rồi Tỷ-kheo-ni Vajirà suy nghĩ: "Ai đã nói lên bài 
kệ này? Người hay không phải người?” 

5) Rồi Tỷ-kheo-ni Vajirà lại suy nghĩ: "Chính là Ác ma 
muốn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn 
khiến ta từ bỏ Thiền định, nên đã nói lên bài kệ này". 

6) Rồi Tỷ-kheo-ni Vajirà biết được: "Đây là Ác ma", 
liền trả lời Ác ma với bài kệ: 

Sao Ông lại nói hoài, 

Đến hai chữ chúng sanh? 
Phải chăng, này Ác ma, 
Ông rơi vào tà kiến? 

Đáy quy tụ các hành, 
Chúng sanh được hình thành, 
Như bộ phận quy tụ, 

Tên xe được nói lên. 

Cũng vậy, uẩn quy tụ, 
Thông tục gọi chúng sanh. 
Chỉ có khổ được sanh, 
Khổ tôn tại, khổ diệt, 
Ngoài khổ, không gì sanh, 
Ngoài khổ không gì diệt. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 211 





7) Rồi Ác ma biết được: "Tý-kheo-ni Vajirà đã biết ta", 
nên buôn khô, thât vọng, liên biên mât tại chô ây. 


Chương VỊ: Tương Ưng Phạm Thiên 


IL. Phẩm Thứ Nhất 


I. Thỉnh Cầu (S.i. 136) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Uruvelà trên bờ sông Neranjarà, 
dưới gôc cây AJapàla Nigrodha, khi Ngài mới thành đạo. 


2) Rồi Thế Tôn, trong khi Thiền tịnh độc cư, tư tưởng 
sau đây được khởi lên: 


3) "Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ 
người có trí mới cảm nhận! Còn quần chúng này ưa ái dục, 
khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó thấy. định lý này, tức là 
y duyên tánh duyên khởi pháp. Thật khó thấy định lý này, tức 
là tất cả hành là tịch tịnh, tất cả sanh y được từ bỏ, ái tận, ly 
tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp mà các 
người khác không hiểu Ta, như vậy thật mệt mỏi cho Ta, như 
vậy thật bực phiền cho Ta." 

4) Rồi những bài kệ vi diệu này, từ trước chưa từng 
được nghe, được Thế Tôn nói lên: 

Pháp Ta chứng khó khăn, 
Sao nay Ta nói lên? 
Tham, sản chỉ phối đi, 
Khó chứng ngộ pháp này. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 213 





Pháp này đi ngược dòng, 
Vĩ diệu và thâm sâu, 
Khó thấy, rất vi tế. 
Những ai ưa ái dục, 

BỊ võ mình bao phủ, 

Rất khó thấy pháp này. 


5) Thê Tôn với suy tư như vậy, tâm hướng về thụ động, 
không muôn thuyêt pháp. 


6) Rồi Phạm thiên ahampati biết được tâm tư Thế Tôn 
nhờ tâm tư của mình, liền suy nghĩ: "Thật sự thế giới bị tiêu 
diệt, thật sự thế giới bị diệt vong, nêu tâm Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác hướng về thụ động, không muốn 
thuyết pháp". 


7) Rồi Phạm thiên Sahampati, như nhà lực sĩ duỗi cánh 
tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi thắng: cũng 
vậy, vị ây biến mất ở Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt 
Thế Tôn. 


8) Rồi Phạm thiên Sahampati đắp thượng y trên một 
bên vai, quỳ đâu gôi bên phải trên mặt đât, chắp tay hướng 
về Thê Tôn và bạch Thê Tôn: 


Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp! Bạch Thiện Thệ, hãy 
thuyết pháp! Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị 
nguy hại, nêu không được nghe Chánh pháp. Nếu được nghe 
những vị này có thê thâm hiệu Chánh pháp. 


9) Phạm thiên Sahampati nói lên như vậy. Nói xong 
như vậy, vị ây lại nói thêm như sau: 
Tại xứ Magadha, 
Thuở trước có hiện ra, 
Tà pháp không thanh tịnh, 


214 Chương VI: Tương Ung Phạm Thiên 





Do uể tâm suy diễn. 
Mở cửa bắt tử này, 
Để họ được nghe pháp, 
Do bậc Thánh vô uế, 
Đã chơn chánh giác ngộ. 
Như đứng trên tảng đả, 
Tại đỉnh một núi cao, 
Đưa mắt nhìn xung quanh, 
Quân chúng dưới chân mình. 
Cũng vậy, Ngài Thiện Thệ, 
Leo lên lẫu Chánh pháp, 
Biển nhân, không sâu muộn, 
Nhìn xuống đảm quân sanh 
Bị ưu fư sâu khổ, 
Bị sanh già áp bức. 
Anh hùng, hãy đứng lên, 
Bậc Chiến thắng chiến trường, 
VỊ Trưởng đoàn lữ khách, 
Đẳng Thoát ly nợ nân, 
Thế Tôn hãy thuyết pháp, 
Bộ hành khắp thể gian, 
Có người nhờ được nghe, 
Sẽ thâm hiểu diệu nghĩa. 
10) Rồi Thế Tôn biết được lời thỉnh cầu của Phạm 
thiên, vì lòng thương xót đối với chúng sanh, nhìn đời với 
Phật nhãn. 


11) Thế Tôn trong khi nhìn đời với Phật nhãn, thấy có 
hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời; có 
hạng lợi căn, độn căn; có hạng tánh thuận, tánh nghịch; có 
hạng dễ dạy, khó dạy; một SỐ thấy Sự nguy hiểm phải tái 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 215 





sanh thế giới khác và sự nguy hiểm của những hành động lỗi 
lầm. 


12) Ví như trong hồ sen xanh, sen hồng hay sen trắng, 
có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới 
nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, 
được nuôi dưỡng dưới nước. Có một số hoa sen xanh, sen 
hồng hay sen trăng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, 
sống vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen 
hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, 
vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước làm đẫm ướt. Cũng 
vậy, Thế Tôn trong khi với Phật nhãn nhìn quanh thế giới, 
thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi 
đời; có hạng lợi căn, độn căn; có hạng tánh thuận, tánh 
nghịch; có hạng dễ dạy, khó dạy; một SỐ thấy sự nguy hiểm 
phải tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm của các hành 
động lỗi lầm. 

13) Thấy vậy, Ngài trả lời cho Phạm thiên Sahampati 
với những bài kệ: 

Hãy rộng mở cho họ, 

Cửa trường sanh bất tử, 
Hồi những ai có tai, 

Hãy giải thoát tà tín, 

Ý thức sự nguy hại, 

Ta sẽ có thuyết giảng 

Pháp tốt đẹp vi diệu, 

Giữa nhân loại, chúng sanh, 
Ôi Phạm thiên Sahampatil 


14) Rôi Phạm thiên Sahampati biết được: "Ta đã tạo ra 
cơ hội cho Thế Tôn thuyết pháp”, nên đánh lễ Thế Tôn, thân 
bên hữu hướng về Ngài và biến mất tại chỗ ấy. 


216 Chương VI: Tương Ung Phạm Thiên 





H. Cung Kính. 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Uruvelà trên bờ sông Neranjarà, 
dưới gôc cây AJapàla Nigrodha, khi Ngài mới thành đạo. 


2) Và Thế Tôn trong khi Thiền tịnh độc cư, tư tưởng 
sau đây được khởi lên: "Thật là khó khăn, sống không có 
cung kính, không có vâng lời. Vậy Ta hãy cung kính, tôn 
trọng và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà-la-môn". 


3) Rồi Thế Tôn, suy nghĩ: "Với mục đích làm cho đầy 
đủ giới uân chưa được đầy đủ, Ta hãy cung kính, tôn trọng 
và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bả-la-môn khác. Nhưng 
Ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư Thiên, Ác ma 
và Phạm thiên, giữa các Sa-môn, giữa quần chúng loài Trời 
hay loài Người, không có một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khác, với giới uân cụ túc, tốt đẹp hơn Ta mà Ta có thể cung 
kính, tôn trọng và sống y chỉ". 


_ 4) "Với mục đích làm cho đầy đủ định uẫn chưa được 
đây đủ, Ta hãy cung kính, tôn trọng và sông y chỉ vào một 
Sa-môn hay Bà-la-môn khác... " 


—_ 5) "Với mục đích làm cho đầy đủ tuệ uấn chưa được 
đầy đủ..." 


6) " Với mục đích làm cho đây đủ giải thoát uẫn chưa 
được đây đủ..." 


7) "Với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát tri kiến uân 
chưa được đây đủ, Ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ 
vào một Sa-môn hay Bả-la-môn khác. Nhưng Ta không thấy 
một chỗ nào trong thế giới chư Thiên, Ác ma và Phạm thiên, 
giữa quần chúng Sa-môn và Bà-la-môn, giữa loài Trời hay 
loài Người, không có một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 217 





khác, với giải thoát tri kiến uẫn tốt đẹp hơn Ta mà Ta có thê 
cung kính, tôn trọng và sông y chỉ". 


8) "Với pháp này, Ta đã chánh đăng giác, Ta hãy cung 
kính, tôn trọng và sông y chỉ pháp này". 


9) Rồi Phạm thiên Sahampati với tâm tư của mình biết 
được tâm tư của Thế Tôn, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay 
đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, VỊ ây 
biến mắt ở Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. 


10) Rồi Phạm thiên Sahamapati đắp thượng y vào một 
bên vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


II) Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ! Bạch Thế Tôn, trong thời quá khứ, các vị 
A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác, chư Thế Tôn ấy cung 
kính, tôn trọng và sống y chỉ vào (Chánh) pháp. Bạch Thế 
Tôn, trong thời vị lai, các vị ây sẽ thành A-la-hán, Chánh 
Đăng Chánh Giác, chư Thế Tôn ấy sẽ cung kính, tôn trọng 
và sẽ sống y chỉ vào (Chánh) pháp. Bạch Thế Tôn, mong 
rằng trong thời hiện tại, Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Chánh Giác cũng cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào 
(Chánh) pháp. 


12) Phạm thiên SahampatI nói như vậy, sau khi nói như 
vậy, lại nói thêm như sau: 


Chư Phát thời quả khử, 

Chư Phật thời vị lai, 

Và đức Phát hiện tại, 

Đoạn sẩu muộn nhiêu người. 
Tắt cả các Vị ấy, 

Đã, đang và sẽ sống, 

Cung kính và tôn trọng, 
Pháp chơn chánh vì diệu, 


218 Chương VI: Tương Ung Phạm Thiên 





Pháp nhĩ là như vậy, 
Đối với chư Phật-đà. 
Do vậy, muốn lợi ích, 
Uớc vọng làm Đại nhân, 
Hãy cung kính, tôn trọng 
Pháp chơn chánh vì diệu, 
Hãy ghi nhớ giáo pháp, 
Chu Phật Chánh Đăng Giác. 

HH. Phạm Thiên. 

1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông 
Anàthapindika. 


2) Lúc bấy giờ con một nữ Bả-lamôn, tên là 
Brahmadeva đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
với Thế Tôn. 

S) Rồi Tôn giả Brahmadeva sống một mình, viễn ly, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng 
được mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ 
bỏ gia đình sống không gia đình, chính là vô thượng cứu 
cánh Phạm hạnh. VỊ ây ngay hiện tại với thắng trí tự mình 
chứng đắc, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa". Và Tôn giả Brahmadeva trở thành một vị 
A-la-hán. 

4) Rồi Tôn giả Brahmadeva vào buổi sáng đắp y, cầm y 
bát, đi vào Sàvatthi để khất thực. Trong khi bộ hành thứ lớp 
khất thực ở Sàvatthi, Tôn giả Brahmadeva đi đến nhà người 
mẹ của mình. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 219 





5) Lúc bấy giờ, nữ Bà-lamôn, mẹ Tôn giả 
Brahmadeva, thường làm lễ cúng dường Phạm thiên. 


6) Rồi Phạm thiên Sahampati suy nghĩ: "Nữ Bà-la-môn 
mẹ Tôn giả Brahmadeva này, thường làm lê cúng dường 
Phạm thiên. Vậy ta hãy đên bà ây và làm cho bà chân động". 


7) Rồi Phạm thiên Sahampati, như một người lực sĩ 
duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; 
cũng vậy, Phạm thiên biến mắt ở Phạm thiên giới và hiện ra 
trong nhà mẹ Tôn giả Brahmadeva. 


8) Rồi Phạm thiên Sahampati đứng giữa hư không, nói 
lên bài kệ này với nữ Bà-la-môn mẹ Tôn giả Brahmadeva: 


Ôi! Nữ Bà-la-môn, 

Phạm thiên giới rất xa, 

Chính Bà thường cúng dường, 
Cho chính Phạm thiên ấy, 
Món cúng dường như vậy, 
Không món ăn Phạm thiên. 
Người bập bẹ làm gì, 

Chưa biết Phạm thiên đạo. 
Này nữ Ba-la-môn, 
Brahmadeva này 

Là con trai của bà, 

Ngài đoạn mọi sanh ÿ, 
Chứng pháp siêu Thiên giới, 
Khát sĩ, không sở hữu, 
Không nuôi dưỡng một ai. 

Vị ấy nay đã đến, 

Nhà Bà để khát thực, 

Xứng đáng được cúng dường, 
Thâm hiểu các Thánh điển, 
Các căn khéo tu tập, 


Chương VI: Tương Ung Phạm Thiên 





Nhơn, Thiên xứng cúng dường. 
Vất ngoài mọi tà ác, 

Thoát ly mọi nhiễm ô. 

Ngài đi, tùn độ thục, 

Lắng dịu mọi ưu phiên, 

Vẻ sau ngài không có, 

Vẻ trước, ngài cũng không. 
Văng lặng, không mù quáng, 
Não phiên, không đắm say. 
Ngài bỏ rơi gậy góc, 

Đối kẻ yếu, người mạnh. 
Mong ngài được thọ hưởng, 
Món thượng vị Bà dáng, 
Không bị ác quán phả, 
Tâm tr thuần lắng dịu. 
Như voi thuần, ngài đi, 
Thoát ly mọi ái dục. 

VỊ Tỷ-kheo trì giới, 

Tạm tư khéo giải thoái, 
Hãy mời ngài thọ hưởng 
Thượng vị Bà cúng dường. 
Bà hãy dâng cúng dường. 
Lên ngài, Bà tin tưởng, 

Với lòng tin bất động, 
Xứng đáng Bà cúng dường. 
Hãy làm điều phước đức, 
Dành an lạc đời sau. 

Này nữ Ba-la-môn, 

Nay Bà đã thấy Ngài. 

Bậc Thánh nhân ẩn sĩ, 

Bác vượt khỏi bộc lưu. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 221 





9) Bà hãy dâng cúng dường 
Lên ngài, Bà tin tưởng, 
Với lòng tin bắt động, 
Xứng đảng Bà cúng dường. 
Bà đã làm công đức, 
Dành an lạc đời sau, 
Này Nữ Bà-la-môn, 
Nay bà đã thấy ngài, 
Bậc Thánh nhân ẩn sĩ, 
Bác vượt khỏi bộc lưu. 


IV. Phạm Thiên Baka (S.1.142) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
Anàthapindika. 


2) Lúc bấy giờ, Phạm thiên Baka khởi lên ác tà kiến 
như sau: "Đây là thường. Đây là thường hằng. Đây là thường 
trú. Đây là viên mãn. Đây là bất động. Đây là không sanh, 
không già, không chết, không diệt, không khởi. Và ở ngoài 
đây ra, không có một sự giải thoát nào khác". 

3) Rồi Thế Tôn, với tâm tư của mình, biết được tâm tư 
của Phạm thiên Baka. Như người lực sĩ duỗi cánh tay đang 
co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, Ngài biến 
mất ở Jetavana (Thắng Lâm) và hiện ra ở Phạm thiên giới ấy. 


4) Phạm Thiên Baka thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy 
vậy liên bạch Thê Tôn: 


Hãy đến đây, Tôn giả ! Đón chào mừng Tôn giả! Thưa 
Tôn giả, đã từ lâu Tôn giả tạo ra cơ hội này, tức là đến đây. 
Thưa Tôn giả, đây là thường. Đây là thường hằng. Đây là 
thường trú. Đây là viên mãn. Đây là bất động. Đây là không 


222 Chương VI: Tương Ung Phạm Thiên 





có sanh, không có già, không có chết, không có diệt, không 
có khởi. Ngoài đây ra, không có một pháp giải thoát nào 
khác hơn. 

5) Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Phạm thiên 
Baka: 


Ông thật là vô minh, này Phạm thiên Baka! Ông thật là 
vô minh, này Phạm thiên Baka! Ở đây, cái vô thường lại nói 
là thường. Cái không thường hằng lại nói là thường hằng. 
Cái không thường trú lại nói là thường trú. Cái không viên 
mãn lại nói là viên mãn. Cái không bất động lại nói là bất 
động. Và ở đây có sanh, có già, có chết, có diệt, có khởi, lại 
nói ở đây không sanh, không già, không chết, không diệt, 
không khởi. Và có pháp giải thoát khác nữa, lại nói là không 
có pháp giải thoát nào khác. 

6) (Baka): 


Này Ngài Gotama, 
Bảy hai công đức nghiệp, 
Chúng ta ngự thể giới, 
Chỉnh phục sanh và già, 
Đây đời sống cuối cùng, 
Thâm hiểu Thánh Vệ-đà, 
Đạt được Phạm thiên vị, 
Nhiễu người lễ bải ta. 

7) (Thế Tôn): 


Ngắn thay đời sống này, 
Thọ mạng đâu có đài, 
Chỉ có Ông, Baka, 

Nghĩ rằng thọ mạng dài, 
Ta biết thọ mạng Ông, 
Này Brahma như vậy, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 


223 





Khoảng trăm ngàn năm dư, 
(Nirabbudanam). 


6) (Baka): 


9) (Thế 


Nếu Ngài là Thể Tôn, 

T háy được sự bắt tận, 
Ngài vượt qua, chỉnh phục, 
Sanh già và sâu muộn, 
Giới hạnh thuở xưa ấy, 
Nào ích gì cho con, 

Hãy nói lên cho con, 

Để con biết rõ ràng. 
Tôn): 

Có khá đông nhiều người, 
Khát nước và nhiệt não, 
Quá khứ Ông cho uống, 
Và cứu độ nhiều người. 
Chính giới ấy, hạnh ấy 
Của Ông trong thời xưa, 
Như kẻ ngủ được thức 

Ta có nhớ như vậy. 

Tại bở sông Sơn Dương, 
Khi quân chúng bị bắt, 
Ông giải thoát cho họ, 
Ông dắt trồn kẻ th. 

Chính giới ấy, hạnh ấy, 
Của Ông trong thời xưa, 
Như kẻ ngủ được thức, 

Ta có nhớ như váy. 

Khi giữa dòng sông Hằng, 
Có thuyên bị công hãm, 
Bởi loại rắn bạo Hgược 


224 Chương VI: Tương Ung Phạm Thiên 





Muốn nuốt sống loài Người, 
Với sức mạnh thần lực, 
Ông chỉnh phục, giải cứu, 
Chính giới ấy, hạnh ấy, 
Của ông trong thời xưa, 
Như kẻ ngủ được thức, 

Ta có nhớ như vậy. 

Ta với tên Kappa, 

Một thời đệ tử Ông, 

Ta được Ông xác nhán, 
Bác thông mình trí tuệ, 
Chính giới ấy, hạnh ấy, 
Của Ông trong thời xưa, 
Như kẻ ngủ được thức, 

Ta có nhớ như váy. 

10) (Baka): 

Chắc chắn Ngài được biết, 
Thọ sanh con như vậy, 
Ngài cũng biết người khác, 
Vì Ngài, bậc Giác Ngộ. 
Như vậy oai đức Ngài, 
Chói sáng là như vậy, 

Hào quang Ngài sáng chói, 
An trủ Phạm thiên giới. 


V. Tà Kiến Khác (S.i.144) 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Lúc bấy giờ, một Phạm thiên khác có khởi lên một 
ác tà kiên như sau: "Không một Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
có thê đên ở đây". 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 225 





3) Rồi Thế Tôn, với tâm tư của mình, biết được tâm tư 
của Phạm thiên ây. Như người lực sĩ...,... hiện ra trong Phạm 
thiên giới ây. 

4) Rồi Thế Tôn ngồi kiết-già giữa hư không, trên đầu 
Phạm thiên ây, toàn thân phun lửa. 

5) Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna khởi lên ý nghĩ: "Nay 
Thê Tôn đang trú ở đâu?". 


6) Mahà Moggallàna, với thiên nhãn thanh tịnh, siêu 
nhân, thấy Thế Tôn đang ngồi kiết-già giữa hư không, trên 
đầu Phạm thiên ấy, toàn thân phun lửa. Thấy vậy, như nhà 
lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang 
duỗi ra; cũng vậy, ngài biến mất ở Jetavana và hiện ra ở 
Phạm thiên giới ây. 

7) Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna ngồi kiết-già giữa hư 
không về phía Đông, trên đầu vị Phạm thiên ấy, phía dưới 
Thế Tôn, toàn thân phun lửa. 


8) Rồi Tôn giả Mahà Kasspa (Đại Ca-diếp) khởi lên ý 
nghĩ: "Nay Thế Tôn đang trú ở đâu?". Với thiên nhãn thanh 
tịnh siêu nhân, Mahà Kassapa thấy Thế Tôn đang ngồi kiết- 
già giữa hư không....... thấy vậy như nhà lực sĩ....... cũng vậy, 
biến mắt ở Jetavana, hiện ra ở Phạm thiên giới Ấy. Rồi Tôn 
giả Mahà Kassapa ngồi kiết- -già giữa hư không vê phía Nam, 
trên đầu vị Phạm thiên ấy, phía dưới Thế Tôn, toản thân 
phun lửa. 


9) Rồi Mahà Kappina (Đại Kiếp-tân-na) khởi lên ý 
nghĩ: "Nay Thê Tôn đang trú ở đâu?" 

10) Với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, Mahà 
Kappina thây Thê Tôn....... toàn thân phun lửa. Thây vậy, 
như nhà lực sĩ...,... cũng vậy biên mât ở Jetavana và hiện ra ở 


22ø Chương VI: Tương Ung Phạm Thiên 





Phạm thiên giới ấy. Rồi Tôn giả Mahà Kappina ngồi kiết-già 
giữa hư không vê phía Tây, trên đâu vị Phạm thiên ây, phía 
dưới Thê Tôn, toàn thân phun lửa. 


11) Rồi Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đả) khởi lên ý 
nghĩ: "Thế Tôn hiện nay đang trú ở đâu?". Với thiên nhãn 
thanh tịnh, siêu nhân, Tôn giả Anuruddha thấy....... hiện ra ở 
Phạm thiên giới ấy. Rồi Tôn giả Anuraddha ngồi kiết-già 
giữa hư không về phía Bắc, trên đầu vị Phạm thiên ấy, phía 
dưới Thế Tôn, toản thân phun lửa. 

12) Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna nói lên bài kệ với 
Phạm thiên ấy: 

Này Hiển giả, hôm nay, 

Người còn giữ tà kiến 

Như tà kiến của Ông, 

Đã gìn giữ thời xua. 

Ông có thấy hào quang 

Siêu việt Phạm thiên giới? 
13) (Phạm thiên ấy): 


Này Thán hữu, nay tôi 
Không còn giữ tà kiến, 
Như tà kiến của tôi, 

Đã gìn giữ thời xưa. 

Tôi có thấy hào quang, 
Siêu việt Phạm thiên giới, 
Làm sao tôi chấp nhận: 
"Tôi là thường, là hằng"? 

14) Rồi Thế Tôn sau khi làm cho Phạm thiên ấy dao 
động, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại 
cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, Ngài biến mất tại Phạm 
thiên giới ấy và hiện ra ở Jetavana. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 227 





15) Rồi Phạm thiên ấy gọi một Phạm thiên chúng: 


Này Tôn giả, hãy đi đến Tôn giả Mahà Moggallàna; 
sau khi đến, thưa với Tôn giả Mahà Moggallàna: "Thưa Tôn 
giả Moggallàna, bậc Thế Tôn ấy có những vị đệ tử nào khác, 
cũng có thần lực, cũng có uy đức như các Tôn giả 
Mogsallàna, Kassapa, KappIna và Anuruddha?" 


16) Thưa vâng, Tôn giả. 


Phạm thiên chúng ấy vâng đáp Phạm thiên ấy và đi đến 
Tôn giả Mahà Moggallàna. 


17) Sau khi đến, vị ấy thưa với Tôn giả Mahà 
Mogøallàna: 


Thưa Tôn giả Moggallàna, bậc Thế Tôn ấy có những 
đệ tử nào khác, cũng có thân lực, cũng có uy đức như các 
Tôn giả Moggallàna, Kassapa, Kappina, Anuruddha? 

18) Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna nói lên bài kệ với 
Phạm thiên chúng ây: 

Chứng ba mình thân THG; 
Khéo đọc hiệu tâm người, 
Bác lậu tận La-hán, 

Đệ tử Phật rát nhiêu. 


19) Rồi Phạm thiên chúng ấy hoan hỷ, tín thọ lời Tôn 
giả Mahà Mogsallàna nói, đi đên Đại Phạm thiên; sau khi 
đên, nói với vị Phạm thiên ây: 

Thưa Tôn giả, Tôn giả Mahà Moggallàna nói như sau: 


"Chứng ba mình thân lực, 
Khéo đọc hiểu tâm người, 
Bác lậu tận La-hán, 

Đệ tử Phật rất nhiễu. " 


228 Chương VI: Tương Ung Phạm Thiên 





20) Phạm thiên chúng ẫy nói như vậy. VỊ Phạm thiên 
kia hoan hỷ, tín thọ lời nói của Phạm thiên chúng ây. 
VỊ. Phóng Dật (S.1.146) 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 
2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang Thiên tịnh độc cư vào 
buôi trưa. 
3) Rồi hai Bích-ch Phạm thiên Subrahmà và 


Suddhavàsa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, họ đứng mỗi người 
dựa vào một cột cửa. 


4) Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà nói với Bích-chi 
Phạm thiên Suddhavàsa: 

Này Tôn giả, nay không phải thời để hầu thăm Thế 
Tôn, Thê Tôn đang Thiên tịnh vào buôi trưa. Và có một 
Phạm thiên giới phôn vinh và thịnh vượng, tại đây có Phạm 
thiên an trú, sông phóng dật. Này Tôn giả, hãy đi đên Phạm 
thiên giới ây; sau khi đên hãy làm cho Phạm thiên ây dao 
động. 

5) Thưa vâng, Thân hữu. 


Bích-chi Phạm thiên Suddhavàsa vâng đáp Bích-chi 
Phạm thiên Subrahmà. 

6) Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà và Bích-chi 
Phạm thiên Suddhavàsa, như một lực sĩ...,... cũng vậy, các vị 
này biên mât trước mặt Thê Tôn và hiện ra ở Phạm thiên giới 
ây. 

7) Phạm thiên này thấy các Phạm thiên kia từ xa đi đến, 
thây vậy, liên nói với các vị Phạm thiên kia: 


Này chư Tôn giả, chư Tôn giả từ đâu đến? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 229 





8) Này Tôn giả, chúng tôi đến, sau khi được diện kiến 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Này Tôn giả, Tôn 
giả nên đi đến hầu thăm Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác. 

9) Khi được nói vậy, Phạm thiên này không để ý đến 
lời nói ấy, tự mình biến hình thành một ngàn thân, rồi nói với 
Bích-chi Phạm thiên Subrahmà: 


Này Tôn giả, Tôn giả có thấy thần lực, uy đức của ta 
như vậy không? 

10) Này Tôn giả, ta có thấy thần lực, uy đức của Tôn 
giả như vậy. 

II) Này Tôn giả, thần lực và uy đức của ta như vậy, 
thời ta còn phải đi hầu thăm một Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khác đê làm gì? 

12) Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà tự thân biến 
hình thành hai ngàn thân rôi nói với Phạm thiên kia: 

Này Tôn giả, Tôn giả có thấy thần lực, uy đức của ta 
như vậy không? 

13) Này Tôn giả, tôi có thấy thần lực, uy đức của Tôn 
giả như vậy. 

14) Này Tôn giả, Thế Tôn có đại thần lực và đại uy 
đức thăng hơn Ông và ta nữa. Này Tôn giả, Tôn giả hãy đi 
đên hâu thăm Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh 
Giác. 

15) Rồi Phạm thiên kia nói lên bài kệ với Bích-chi 
Phạm thiên Subrahmà: 

Ba hàng kim sí điều, 
Và bốn hàng thiên nga, 


230 Chương VI: Tương Ung Phạm Thiên 





Năm hàng trăm hồ cải 

Rực rở và sáng chói, 

Cung điện này chiêu diệu, 

Bừng sảng cả Bắc phương. 
16) (Bích-chi Phạm thiên Subrahmài): 


Dầu cho cung điện Ông, 
Rực rở và chói sáng, 
Chiếu diệu cả vòm trời, 
Bừng sáng cả Bắc phương. 
Bác Thiện Thệ sáng suÔi, 
Tháy nguy hiêm trong sac, 
Luôn luôn phải biên hoại, 
Nên không ái lạc sặc. 

17) Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà và Bích-chi 
Phạm thiên Suddhavàsa; sau khi làm vị Phạm thiên ây dao 
động, liên biên mật tại chỗ ây. 

18) Và Phạm thiên ấy, sau một thời gian đi đến hầu 
thăm Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác. 

VHI. Kokàlika (S.1,148) 

1) Ở tại Sàvatthi. 

2) Lúc bấy giờ Thế Tôn Thiền tịnh độc cư vào buổi 
trưa. 

3) Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà vả Bích-chi 
Phạm thiên Suddhavàsa đi đên Thê Tôn; sau khi đên, đứng 
mỗi người dựa vào một cái trụ cửa. 

4) Rồi Bích-chi Phạm thiên subrahmà vì Tỷ-kheo 
Kokàlika nói lên bài kệ trước mặt Thê Tôn: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 231 





Ai là người có trí, 

Biết nhận xét phân tích, 
Lại muốn đem ước lượng, 
Bác siêu vượt ước lượng? 
Ta nghĩ kẻ phàm phu, 

Bị hạn chế bao vậy, 

Làm sao ước lượng được, 
Bác siêu vượt ước lượng? 


VINH. Tissaka (S.1,146) 
L) Tại Sàvatthi. 


2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thiền tịnh độc cư vào 
buôi trưa. 


S Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà và Bích-chi 
Phạm thiên Suddhavàsa đi đên Thê Tôn; sau khi đến, mỗi 
người đứng dựa vào một cột trụ cửa. 


4) Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà vì Tỷ-kheo 
Katamodaka Tissaka nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: 
Ai là người có trí, 
Biết nhận xét phân tích, 
Lại muốn đem ước lượng, 
Bác siêu vượt ước lượng? 
Ta nghĩ người vô trí, 
Bị hạn chế bao vậy, 
Làm sao ước lượng được, 
Bác siêu vượt ước lượng? 


IX. Tudubrahmà (S1, 149) 
L) Tại Sàvatthi. 


232 Chương VI: Tương Ung Phạm Thiên 





2) Lúc bấy giờ Tỷ-kheo Kokàlika bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh. 


3) Rồi Bích-chi Phạm thiên Tudu khi đêm đã gần mãn, 
với dung săắc thù thăng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đên 
Tỷ-kheo Kokàlika. 


4) Sau khi đến, vị ấy đứng trên hư không, và nói với 
Ty-kheo Kokàlika: 


Này Kokàlika, hãy đặt tin tưởng vào Sàriputta và 
Mogøsallàna. Sàriputta và Moggallàna thật là hòa nhã. 


5) Ông là ai, này Hiền giả? 
6) Ta là Bích-chi Phạm thiên Tudu. 


7) Này Hiền giả, phải chăng Ông đã được Thế Tôn nói 
là đã chứng quả Bắt lai. Vậy Ông đến ở đời này làm gì? Ông 
có thấy lỗi lầm của Ông như thế nào? 

Phàm con người đã sanh, 
Sanh với búa trong miệng, 
Kẻ ngu khi nói báy, 

Tự chặt đứt lấy thân. 

Ai khen kẻ làm bậy, 

Ai chê người làm hay, 

Tự nhen nhúm bất hạnh, 
Do chính miệng của mình; 
Chính do bất hạnh ấy, 
Nên không được an lạc, 
Nhỏ thay bất hạnh này, 
Trong canh bạc rủi may, 
Bị tan hoang tài sản, 
Trong giờ phút đỏ đen! 
Lớn hơn, sự bất hạnh, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 233 





Hơn mọi bắt hạnh khác, 
Do tự mình gây nên, 

Cho tự ngã của mình! 

Ai đối xử ác ÿ, 

Với chư Phật, Thiện Thệ, 
Phải trải qua thời gian, 
Trăm ngàn, nhiễu hơn nữa, 
Ba mươi sảu và năm, 

Trải thời gian thật dài. 

Ai với lời và ý, 

Phi bảng bậc Hiển Thánh, 
Dùng ác tâm chống đổi, 
Sẽ sa đọa địa ngục. 


X. Kokàlika (S.i,119) 
1) Tại Sàvatthi. 


2) Rồi Tỷ-kheo Kokàlika đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế 
Tôn: 

Bạch Thế Tôn, Sàriputta và Moggallàna là hạng ác 
dục. Họ bị ác dục chi phôi. 

4) Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo 
Kokàlika: 

Này Kokàlika, chớ có nói như vậy. Này Kokảlika, chớ 
có nói như vậy. Này Kokàlika, hãy đặt tin tưởng vào 
Sàriputta và Moggallàna. Sàriputta và Moggallàna thật là hòa 
ái. 


5) Lần thứ hai, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: 


234 Chương VI: Tương Ung Phạm Thiên 





Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn đáng tin tưởng, rất đáng 
tin cậy; nhưng Sàriputta và Moggallàna là hạng ác dục. Họ bị 
ác dục chi phôi. 


6) Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Kokalika: 

Này Kokàlika, chớ có nói như vậy. Này Kokàlika, chớ 
có nói như vậy. Này Kokàlika, hãy đặt tin tưởng vào 
Sàriputta và Moggallàna. Sàriputta và Moggallàna thật là hòa 
á1. 

7) Lần thứ ba, Tý-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: 

... Họ bị ác dục chi phối. 

8) Lần thứ ba, Thế Tôn bảo Tỷ-kheo Kokàlika: 

... SarIputfa và Moggallàna thật là hòa ái. 


9) Rồi Tý-kheo Kokàlika từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân bên phải hướng về Ngài, rồi ra đi. 


10) Tỷ-kheo Kokảlika ra đi không được bao lâu, toàn 
thân mọc lên những mụt nhọt lớn bằng hột cải. Từ hột cải, 
chúng lớn lên bằng hột đậu xanh (mugga). Từ hột đậu xanh, 
chúng lớn lên bằng hột đậu lớn (kalàya). Từ hột đậu lớn, 
chúng lớn lên bằng rolatthi (hột cây jujube, cây táo). Từ hột 
rolatthi, chúng lớn lên bằng hột kolama. Từ hột kolama, 
chúng lớn lên bằng hột amala (a-ma-la quả). Từ quả amala, 
chúng lớn lên bằng quả beluva chưa chín. Từ quả beluva 
chưa chín, chúng lớn lên bằng quả billa. Từ hình lớn bằng 
quả billa, chúng nứt vỡ ra, chảy máu và mủ. 

11) Rồi Tỷ-kheo Kokàlika do bệnh này bị mệnh chung. 
BỊ mệnh chung, Tỷ-kheo Kokàlika sanh trong địa ngục Sen 
hồng, với tâm hận thù đối với Tôn giả Sảriputta và 
Mogsallàna. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 235 





12) Rồi Phạm thiên Sahampati, sau khi đêm đã gần 
mãn, với dung sắc thù thăng, chói sáng toàn vùng Jetavana, 
đi đên Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn và đứng một 
bên. 


13) Đứng một bên, Phạm thiên Sahampati bạch Thế 
Tôn: 

Bạch Thế Tôn, Ty-kheo Kokảlika đã mệnh chung. 
Bạch Thế Tôn, sau khi mệnh chung Tyỷ-kheo Kokàlika phải 
sanh vào địa ngục Sen hồng với tâm hận thù đối với Tôn giả 
Sàriputta và Moggallàna. 


14) Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói 
xong, đánh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi biến 
mất tại chỗ ấy. 


15) Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các 
Ty-kheo: 


Này các Ty-kheo, hồi hôm, Phạm thiên SahampatI, khi 
đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thăng, chói sáng toàn 
vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, đảnh lễ Ta rồi đứng 
một bên. Đứng một bên, này các Tỷ kheo, Phạm thiên 
Sahampati bạch với Ta: " Bạch Thế Tôn, Ty-kheo Kokàlika 
đã mệnh chung. Và bạch Thế Tôn, Tý-kheo Kokàlika sau khi 
mệnh chung đã sanh vào địa ngục Sen hồng với tâm thù hận 
đối với Tôn giả Sàriputta và Moggattàna". Này các Tỷ-kheo, 
Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh 
lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta, rồi biến mất tại chỗ. 


16) Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


Bạch Thế Tôn, bao nhiêu lâu là tuổi thọ trong địa ngục 
Sen hông? 


236 Chương VI: Tương Ung Phạm Thiên 





17) Thật đài, này Tỷ-kheo, là tuổi thọ trong địa ngục 
Sen hông. Không dễ gì tính được là bao nhiêu năm, bao 
nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu trăm ngàn 
năm. 


18) Bạch Thế Tôn, có thê tính được chăng bằng một ví 
dụ? 


19) Thế Tôn đáp: 


Có thể được, này Tỷ-kheo. Này Tỷ-kheo, ví như có 
một bao hột đậu mè, nặng hai mươi khàrika, theo đo lường ở 
nước Kosala. Ví dụ sau một trăm năm, một người lấy ra một 
lần một hột mè. Này Tỷ-kheo, còn mau hơn là bao hột mè, 
nặng hai mươi khàrika ấy, theo đo lường của nước Kosala, đi 
đến tiêu hao, đi đến hao mòn do phương tiện ấy, so sánh (với 
tuôi thọ) ở địa ngục Abhuda. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuôi thọ 
ở địa ngục Abhuda bằng một tuôi thọ ở địa ngục Nrrabbuda. 
Này Tỷ-kheo, hai mươi tuôi thọ ở địa ngục Nrrabbuda bằng 
một tuôi thọ ở địa ngục Ababa. Này-Tỷ kheo, hai mươi tuôi 
thọ ở địa ngục Ababa bằng một tuôi thọ ở địa ngục Atata. 
Này Tỷ-kheo, hai mươi tuôi thọ ở địa ngục Atata bằng một 
tuổi thọ ở địa ngục Ahaha. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuôi thọ ở 
địa ngục Ahaha bằng một tuổi thọ ở địa ngục Kumuda. Này 
Tyỷ-kheo, hai mươi tuôi thọ ở địa ngục Kumuda bằng một 
tuổi thọ ở địa ngục Sogandhika. Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi 
thọ ở địa ngục Sogandhika bằng một tuôi thọ ở địa ngục 
Dppala (Hoa sen xanh). Này 1ỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở 
địa ngục Uppala băng một tuổi thọ ở địa ngục Pundarika 
(Sen trắng). Này Tỷ-kheo, hai mươi tuổi thọ ở địa ngục Sen 
trăng bằng một tuổi thọ ở địa ngục Sen hông. Này Tỷ-kheo, 
Ty-kheo Kokàlika sanh tại địa ngục Sen hồng với tâm hận 
thù đối với tôn giả Sàriputta và Moggallàna. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 237 





20) Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, bậc 

Thiện Thệ lại nói thêm: 
Phàm con người đã sanh, 
Sanh với búa trong miệng, 
Kẻ ngu khi nói báy, 
Tự chặt đứt lấy thân. 
Ai khen kẻ làm bậy, 
Ai chê người làm hay, 
Tự nhen nhúm bất hạnh, 
Do nơi miệng của mình, 
Chính do bất hạnh ấy, 
Nên không được an lạc. 
Nhỏ thay bất hạnh này, 
Trong canh bạc rủi may, 
Bị tan hoang tài sản, 
Trong giờ phút đỏ đen. 
Lớn hơn sự bắt hạnh, 
Hơn mọi bắt hạnh khác, 
Do tự mình gây nên, 
Cho tự ngã của mình. 
Ai đối xử ác ÿ, 
Với chư Phát, Thiện Thệ, 
Phải trải qua thời gian, 
Trăm ngàn nhiễu hơn nữa, 
Ba mươi sảu và năm, 
Trải thời gian thật dài. 
Ai với lời và ý, 
Phi bảng bậc Hiển Thánh, 
Dùng ác tâm chống đổi, 
Sẽ sa đọa địa ngục. 


238 Chương VI: Tương Ung Phạm Thiên 





II Phẩm Thứ Hai 


I. Sanamkumàra - Thường Đồng tử (S.i,I 53) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), trên bờ 
sông SappInI. 

2) Rồi Phạm thiên Sanamkumàra, khi đêm đã gần mãn, 
với dung sắc thù thăng, chói sáng toàn vùng bờ sông Sappini, 
đi đên Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn, rôi đứng một 
bên. 

3) Đứng một bên, Phạm thiên Sanamkumàïra nói lên bài 
kệ này trước mặt Thê Tôn: 

Sái-để-ly tối thắng, _ 
Giữa người tin giải cáp. 

VỊ đáy đủ trí, đực, 

Tôi thăng giữa Nhơn, Thiên. 

4) Phạm thiên Sanamkumàra nói như vậy, và bậc Đạo 
Sư châp nhận. 

5) Rồi Phạm thiên Sanamkumàra biết được: "Thế Tôn 
đã chấp nhận ta", đảnh lễ Thê Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài và biên mât tại chỗ. 

HL. Devadatta (S.1,153) 

1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, trên núi Linh Thứu, 
khi Devadatta bỏ đi không bao lâu. 

2) Rồi Phạm thiên Sahampati, khi đêm đã gần mãn, với 


dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng núi Linh Thứu, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 239 





3) Đứng một bên, Phạm thiên Sahampati nói lên bài kệ 
này trước mặt Thế Tôn về Devadatta: 
Cây chuối bị trải giết, 
Cũng vậy cây tre, lau. 
Danh vọng giết kẻ ác, 
Như thai giết con la. 


IH. Andhakavinda (S.1,154) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha, tại 
Andhakavinda. 


2) Lúc bấy giờ Thế Tôn ngồi ở ngoài trời, trong bóng 
đêm, trong khi trời mưa từng hột một. 


3) Rồi Phạm thiên Sahampati, trong khi đêm đã gần 
mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng 
Andhakavinda, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi đứng một bên. 

4) Đứng một bên, Phạm thiên Sahampati nói lên bài kệ 
này trước mặt Thế Tôn: 

Hãy ở chỗ núi non, 

Xa vắng các xóm làng, 
Hãy sống đời giải thoát, 
Từ bỏ các kiết sử ! 

Nếu tại đấy không đạt 
Điều Ông ưa, Ông thích, 
Hãy sống giữa chúng Tăng, 
Hộ trì, giữ chánh niệm, 

Và bộ hành khát thực, 

Nhà này đến nhà khác, 

Các căn được hộ trì, 

Thận trọng, giữ chánh niệm. 


Chương VI: Tương Ung Phạm Thiên 





Hãy ở chỗ múi non, 

Xa vắng các xóm làng, 
Thoát ly mọi sợ hãi, 

Vô ty, sống giải thoát. 
Những chỗ có rắn độc, 

Có đêm chớp, sắm vang, 
Trong đêm đen lối mặt, 

Vị Tỷ-kheo lặng ngôi, 
Không run, không hoảng sợ, 
Lông tóc không dựng ngược, 
Chính mắt con thấy vậy, 
Không phải chỉ nghe đồn. 
Chính trong một Phạm hạnh, 
Ngàn người thoát tử thân. 
Hơn năm trăm hữu học, 
Mười, mười lần mỘt trăm, 
Tắt cả chúng Dự lưu, 

Khỏi sanh loại bàng sanh. 
Còn các vị còn lại, 

Theo con đều hưởng phước, 
Con đếm không kể xi, 

Sợ rơi vào vọng ngữ. 


IV. Arunavàti (S.1,I5S) 


1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi....... 
2) Ở đấy, Thế Tôn gọi các vị Tỷ-kheo: 


Này các Tỷ-kheo. 


3) Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 24I 





4) Thế Tôn nói như sau: 

5) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có vị vua tên là 
Arunavà. Này các Tỷ-kheo, kinh đô vua Arunavà này tên là 
Arunavati. Này các Tỷ-kheo, gần kinh đô Arunavati, Thê 
Tôn Sikhi bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác an trú. 

6) Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhi, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác có hai vị đệ tử xuât chúng, thượng túc, tên 
là Abhibhu và Sambhava. 

7) Rồi nảy các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhì bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác gọi Tỷ-kheo Abhibhu: 

"Này Bà-la-môn, chúng ta hãy đi đến một Phạm thiên 
giới cho đên thời dùng bữa ăn". 

8) " Thưa vâng, bạch Thế Tôn." 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Abhibhu vâng đáp Thế Tôn 
Sikhl, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác. 

9) Rồi này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Chánh Giác và Tỷ-kheo Abhibhu, như nhà lực 
sĩ duõi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duôỗi ra, 
cũng vậy, hai vị biên mât ở kinh đô Arunavati và hiện ra ở 
Phạm thiên giới ây. 

10) Rồi này các Tý-kheo, Thế Tôn Sikhì, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Chánh Giác bảo Tỷ-kheo Abhibhu: 

"Này Bà-la-môn, hãy nói bài pháp cho Phạm thiên này, 
cho Phạm phụ thiên và cho Phạm chúng thiên". 


11)" Thưa vâng, bạch Thế Tôn." 


Tỷ-kheo Abhibhu vâng đáp Thê Tôn Sikhì, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, tuyên thuyêt bài pháp cho Phạm 


242 Chương VI: Tương Ung Phạm Thiên 





thiên Ấy, cho Phạm phụ thiên và cho Phạm chúng thiên, 
khích lệ, làm họ phân khởi, làm họ hoan hỷ. 


12) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Phạm thiên, Phạm phụ 
thiên và Phạm chúng thiên cảm thấy xúc phạm, bực bội, tức 
tối và nói rằng: "Thật là hy hữu, thật là vi diệu, làm sao một 
đệ tử lại thuyết pháp trước mặt bậc Đạo Sư?". 


13) Rôi này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác bảo Tỷ-kheo Abhibhu: 


"Này Bà-la-môn, Phạm thiên, Phạm thụ thiên, và Phạm 
chúng thiên ấy cảm thấy xúc phạm, bực bội, tức tối, nói rằng: 
"Thật là hy hữu, thật là vi diệu, làm sao một đệ tử lại thuyết pháp 
trước mặt bậc Đạo Sư?' Vậy này Bà-la-môn, hãy làm cho Phạm 
thiên, Phạm phụ thiên và Phạm chúng thiên càng dao động bội 
phần hơn nữa". 


14) " Thưa vâng, bạch Thế Tôn". 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Abhibhu vâng đáp Thế Tôn 
Sikhì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, hiện thân thuyết 
pháp, tàng thân thuyết pháp, hiện nửa thân dưới không hiện 
nửa thân trên thuyết pháp, hiện nửa thân trên không hiện nửa 
thân giữa thuyết pháp. 


15) Ở đây, này các Tý-kheo, Phạm thiên, Phạm phụ 
thiên và Phạm chúng thiên, tâm khởi lên hy hữu, kỳ diệu nói 
răng: "Thật là hy hữu, thật là kỳ diệu, đại thân lực và đại uy 
lực của vị Sa-môn". 

16) Rồi Tỷ-kheo Abhibhu bạch Thế Tôn Sikhì, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác: 

"Bạch Thế Tôn, con xác nhận với lời nói này giữa 
chúng Tỷ-kheo Tăng: "Đứng ở Phạm thiên giới, con có thê 
khiên cho ngàn thê giới nghe được tiêng của con.” 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 243 





17) "Này Bà-la-môn, nay là thời cho sự việc ấy. Này 
Bà-la-môn, nay là thời cho sự việc ây. Này Bà-la-môn, Ông 
hãy đứng ở Phạm thiên giới và làm cho ngàn thê giới nghe 
được tiêng nói của ông”. 

18) "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Abhibhu vâng đáp Thế Tôn 
SIkhì, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, đứng ở Phạm thiên 
giới và nói lên bài kệ này: 

“Hãy đứng dậy, lên đường, 
Hãy dấn thân Phật giáo, 
Hãy đánh bại Ma quân, 
Như voi phả chòi lá. 

Ai trong pháp luật này, 

An trủ không phóng dật, 
Đoạn tận vòng sống chế, 
Sẽ chấm dứt khổ đau". 


19) Này các Tỷ-kheo, rồi Thế Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác và Tyỷ-kheo Abhibhu, sau khi làm cho 
Phạm thiên, Phạm phụ thiên và Phạm chúng thiên dao động, 
như người lực sĩ...,... biên mât ở Phạm thiên giới ây và hiện 
ra ở ArunavatI. 

20) Rồi này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác gọi các vị Tỷ-kheo: 

"Này các Tỷ kheo, các Ông có nghe bài kệ do Tỷ-kheo 
Abhibhu đứng tại Phạm thiên giới, nói lên không?”. 


21) "Bạch Thế Tôn, chúng con có nghe bài kệ do Tỷ- 
kheo Abhibhu đứng tại Phạm thiên giới đã nói lên." 


244 Chương VI: Tương Ung Phạm Thiên 





22) "Này các Tỷ-kheo, như thế nào các ông nghe bài kệ 
do Tỷ-kheo Abhibhu đứng lên tại Phạm thiên giới đã nói 
lên?" 

23) "Bạch Thế Tôn, chúng con nghe bài kệ do Tỷ-kheo 
Abhibhu đứng tại Phạm thiên giới đã nói lên như sau: 

Hãy đứng dậy, lên đường, 
Hãy dân thán Phật giáo. 
Hãy đánh bại Ma quân, 
Như voi phả chòi lá. 

Ai trong pháp luật này, 
Ai trủ không phóng dật, 
Đoạn tận vòng sông chối, 
Sẽ châm dứt khô đau. 

24) Như vậy, bạch Thế Tôn, chúng con đã nghe bài kệ 
do Tỷ-kheo Abhibhu đứng tại Phạm thiên giới đã nói lên." 

25) “Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo. Lành thay, 
này các Tỷ-kheol Các Ong đã được nghe bài kệ do Tỷ-kheo 
Abhibhu đứng tại Phạm thiên giới, đã nói lên". 

26) Thế Tôn đã nói như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 

V. Parinibhàna - Bát-Niết-Bàn (S.i,157) 

1) Một thời Thế Tôn ở Kusinàrà, tại Upavattana, trong 
rừng cây ta-la, giữa dân chúng Mallà, giữa hai cây ta-la song 
thọ trong khi Ngài nhập Niêt-bàn. 

2) Rồi Thế Tôn nói với các vị Tỷ-kheo: 

—— Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên các Ông, hãy tỉnh 
tân, chớ phóng dật. Các pháp hữu vi là vô thường. Đây là 
những lời cuôi cùng của Như Lai. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 245 





3) Rồi Thế Tôn vào định sơ Thiền. Ra sơ Thiền, Ngài vào 
Thiền thứ hai. Ra Thiền thứ hai, Ngài vào Thiền thứ ba. Ra 
Thiền thứ ba, Ngài vào Thiền thứ thư. Ra Thiền thứ tư, Ngài 
vào Không vô biên xứ. Ra Không vô biên xứ, Ngài vào Thức 
vô biên xứ. Ra Thức vô biên xứ, Ngài vào Vô sở hữu xứ. Ra 
Vô sở hữu xứ, Ngài vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

4) Ra Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài vào Vô sở hữu 
xứ. Ra Vô sở hữu xứ, Ngài vào Thức vô biên xứ. Ra Thức vô 
biên xứ, Ngài vào Không vô biên xứ. Ra Không vô biên xứ, 
Ngài vào Thiền thứ tư. Ra Thiền thứ tư, Ngài vào Thiền thứ 
ba. Ra Thiền thứ ba, Ngài vào Thiền thứ hai. Ra Thiền thứ 
hai, Ngài vào sơ Thiền. Ra sơ Thiền, Ngài vào Thiền thứ hai. 
Ra Thiền thứ hai, Ngài vào Thiền thứ ba. Ra Thiền thứ ba, 
Ngài vào Thiền thứ tư. Ra Thiền thứ tư, Thế Tôn liền nhập 
diệt. 

5) Khi Thế Tôn diệt độ, nhân sự diệt độ này, Phạm 
thiên Brahmà nói lên bài kệ: 

Mọi sinh vật ở đời, 

Tử bỏ thân năm uẩn, 

Bác Đạo Sư cũng vậy, 
Đáng Tuyệt Luân trên đời, 
Như Lai, đẳng Hùng Lực, 
Bác Giác Ngộ nhập diệt. 

6) Khi Thế Tôn diệt độ, nhân sự diệt độ này, Thiên chủ 
Sakha nói lên bài kệ: 

Các hành là vô thường, 
Có sanh phải có diệt, 
Sau khi sanh, chúng diệt, 
Tịnh chỉ chúng, an lạc. 

7) Khi Thế Tôn diệt độ, nhân sự diệt độ này, Tôn giả 
Anada nói lên bài kệ: 


Chương VI: Tương Ung Phạm Thiên 





Thát kinh khủng bàng hoàng, 
Thát lông tóc dựng ngược, 
Bậc Thắng Tướng đây đủ, 
Bác Giác Ngộ nhập diệt. 


8) Khi Thế Tôn diệt độ, nhân sự diệt độ này Tôn giả 


Anuruddha (A-nậu-lâu-đa) nói lên bài kệ: 


Không thở ra, thở vào, 
Tám trú vào chảnh định, 
Không tham ái, tịch tịnh, 
Bậc Biến Nhãn diệt độ. 
Với tâm an, bất động, 
Ngài cảm thọ lâm chung, 
Như đèn sáng chợt lắt, 
Tâm giải thoát Niễt-bàn. 


Chương VII: Tương Ưng Bà La Môn 


L. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất 


L. Dhananjàni (S.1,160) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ, nữ Bả-la-môn Dhananjàni, vợ một 
người Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja, có lòng tín 
thành đôi với Phật, Pháp và Tăng. 


3) Rồi nữ Bà-la-môn Dhananjàni, trong khi bưng cơm 
cho Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhảradvàja, hứng khởi thốt lên 
ba lần lời cảm hứng: "Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Chánh Giác ấy!" 


4) Được nghe nói vậy, Bà-lamôn thuộc dòng họ 
BhàradvàJa nói với nữ Bà-la-môn DhananJàni: 

Như vậy, trong mọi thời, mọi dịp, kẻ hạ tiện này nói 
lời tán thán vị Sa-môn trọc đâu ây. Này kẻ Hạ tiện kia, ta sẽ 
luận phá bậc Đạo Sư của Ngươi. 


5) Thưa Bả-la-môn, tôi không thấy trong thế giới chư 
Thiên, Ma giới hay Phạm thiên giới, trong chúng Sa-môn 
hay Bà-la-môn, giữa chư Thiên hay loài Người, không một ai 
có thể luận phá Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh 


248 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





Giác. Vậy này Bà-la-môn, Ông hãy đi. Sau khi đi, Ông sẽ 
biết. 

6) Rồi Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja phẫn nộ, 
không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời 
chảo đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 


7) Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Bhàradvàja nói lên bài kệ với Thế Tôn: 
Sát vát gì, được lạc? 
Sát vật gì, không sâu? 
Có một pháp loại gì, 
Ngài tán đồng sát hại, 
Tôn giả Gotfarna2 


8) (Thế Tôn): 


Sát phân nộ, được lạc 

Sát phân nộ, không sâu, 
Phần nộ với độc căn, 

Với vị ngọf lối thượng, 
Pháp ấy, bậc Hiên Thánh, 
Tán đồng sự sát hại. 

Sát pháp ấy, không sâu, 
Này Bả-la-môn kia. 


9) Được nghe nói vậy, Bả-la-môn thuộc dòng họ 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 249 





Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn 
Gofama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả 
Gotama cho con được xuất gia trước mặt Thế Tôn, cho con 
được thọ đại giới! 


10) Và Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhảradvàja được xuất 
g1a trước mặt Thê Tôn, được thọ đại giới. 


I1) Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Bhàradvàja 
sông một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cân, không bao lâu chứng được mục đích mà các thiện nam 
tử chơn chánh xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình: 
Đó là vô thượng cứu cảnh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ây biệt: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại trạng thái này nữa". 

12) Và Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hắán nữa. 

H. Phỉ Báng (S.1,l61) 

1l) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 

Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Bà-lamôn Akkosaka Bhàradvàja được nghe Bà-la- 
môn thuộc dòng họ Bhàradvàja đã xuât gia với Thê Tôn, từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình. 

3) Ông phẫn nộ, không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn; sau 
khi đên, nói những lời nói không tôt đẹp, ác ngữ, phí báng và 
nhiêc măng Thê Tôn. 

4) Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Bả-la-môn 
Akkosaka BhàradvàJa: 

Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Các thân hữu bà 
con huyệt thông, các khách có đên viêng thăm Ông không? 


250 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





5) Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, các thân hữu, 
bà con huyêt thông, các khách có đên viêng thăm tôi. 


6) Này Bà-la-môn, Ong nghĩ thê nào? Ong có sửa soạn 
cho họ các món ăn loại cứng, loại mêm và các loại đô nêm 
không? 


7) Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn cho 
họ các món ăn loại cứng, loại mêm, các loại đô nêm. 


8) Nhưng này Bà-la-môn, nếu họ không thâu nhận, 
thời các món ăn ấy về ai? 

9) Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận, thời 
các món ăn ấy về lại chúng tôi. 

10) Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu Ông phi báng 
chúng tôi là người không phi báng; nhiếc măng chúng tôi là 
người không nhiếc mắng; gây lộn với chúng tôi là người 
không gây lộn; chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ Ông, 
thời này Bà-la-môn, sự việc ẫy về lại Ông. Này Bà-la-môn, 
sự việc ấy chỉ về lại Ông. Này Bà-la-môn, ai phỉ báng lại khi 
bị phi báng, nhiếc mắng lại khi bị nhiễc mắng, gây lộn lại khi 
bị gây lộn, thời như vậy, này Bà-la-môn, người ấy được xem 
là đã hưởng thọ, đã san sẻ với Ông. Còn chúng tôi không 
cùng hưởng thọ sự việc ấy với Ông, không cùng san sẻ sự 
việc ây VỚI Ông, thời này Bà-la-môn, sự việc ây về lại Ông! 
Này Bà-la-môn, sự việc ẫy về lại Ông! 


11) Nhà vua và vương cung, vương thần nghĩ rằng: 
"Sa-môn Gotama là vị A-la-hán". Tuy vậy Tôn giả Gotama 
nay đã phân nộ. 

12) (Thế Tôn): 

Với vị không phân nộ, 
Phán nộ từ đáu đên? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 25 





Sống chế ngự, chảnh mạng, 
Giải thoát, nhờ chánh trí. 
Vị ấy sống như vậy, 

Đời sống được tịch tịnh. 
Những ai bị phi bảng, 

Trở lại phi bảng người, 

Kẻ ấy làm ác mình, 

Lại làm ác cho người. 
Những ai bị phỉ bảng, 
Không phỉ bảng chống lại, 
Người ấy đủ thắng trận, 
Thắng cho mình, cho người. 
Vị ấy tìm lợi ích, 

Cho cả mình và người. 

Và kẻ đã phỉ báng, 

Tự hiểu, lắng nguôi dẫn. 
Bác Y sư cả hai, 

Chữa mình, chữa cho người, 
Quân chúng nghĩ là ngu, 

Vì không hiểu Chánh pháp. 


13) Khi được nghe nói vậy, Bà-lamôn Akkosaka 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


Thật là vi diệu thay, Tôn giả Gotamail...,... Con xin quy 
y Thê Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. 
Mong Tôn giả Gotama cho con được xuât gia tu học với Tôn 
giả Gotama, được thọ đại giới. 

14) Bà-la-môn Akkosaka Bhàradvàja được xuất gia với 
Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. 

15) Được thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Akkosaka 
BhàrahvàJa sông một mình, viên ly, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cân không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện 


252 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến: Đó là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay 
trong hiện tại với thắng trí, tự mình giác ngộ, chứng đạt và an 
trú. Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa". 


16) Và Tôn giả Akkosaka BhàradvàkJa trở thành một vị 
A-la-hán nữa. 


IH. Asurindaka (S.1,163) 


1) Một thời Thể Tôn ở RàJagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 


t† 


2) Bà-la-môn Asurindaka BhàradvàJa nghe như sau: 
Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja đã xuất gia với Thế 
Tôn, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". 

3) Phẫn nộ, không hoan hỷ, vị ấy đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, có những lời không tốt đẹp, ác ngữ, phi báng và 
nhiếc mắng Thế Tôn. 


4) Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. 

5) Rồi Bà-la-môn Asurindaka Bhảradvàja nói với Thế 
Tôn: 

Này Sa-môn, Ông đã bị chinh phục. Này Sa-môn, Ông 
đã bị chính phục! 

6) (Thế Tôn): 


Kẻ ngu nghĩ mình thắng, 
Khi nói lời ác ngữ, 

Ai biết chịu kham nhân, 
Kẻ ấy thật thắng trận. 
Những ai bị phỉ bảng, 
Trở lại phi bảng người, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 253 





Kẻ ấy làm ác mình, 
Lại làm ác cho người. 
Những ai bị phỉ bảng, 
Không phi bảng đối lại, 
Người ấy đã thắng trận, 
Thắng cho mình cho người. 
Vị ấy tìm lợi ích, 
Cho cả mình và người, 
Và kẻ đã phỉ báng, 
Tự hiểu, lắng nguội dẫn. 
Bác y sư cả hai, 
Chữa mình, chữa cho người, 
Quân chúng nghĩ là ngu, 
Vì không hiểu Chánh pháp. 
7) Được nghe nói vậy, Bà-lamôn Asurimndaka 
Bhàradvàja bạch Thế Tôn: 
Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama...,"... không còn trở 
lại đời sống này nữa." 
8) Và Tôn giả Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 
IV. Bilangika (S.1,164) 
1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, Veluvana, tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Bà-la-môn Bilangika Bhàradvàja được nghe: "Bà-la- 
môn thuộc dòng họ BhàradvảJa đã xuât gia với Sa-môn 
Gotama, từ bỏ gia đình, sông không gia đình". 


3) Phẫn nộ, không hoan hỷ, vị ấy đi đến Thể Tôn; sau 
khi đên, giữ yên lặng, đứng một bên. 


254 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





4) Rồi Thế Tôn, với tâm tư của mình, biết được tâm tư 
của Bả-la-môn Bilangika BhàradvàJa, liền nói lên bài kệ cho 
Bà-la-môn BilangIka BhàradvàJa: 

Ai hại người hiển thiện, 
Thanh tịnh, không cấu nhiễm, 
Ác hạnh được chín mùi, 
Phản lại hại người ngu, 
Chẳng khác gì ngược gió, 
Lại tung vãi bụi trần. 


5) Được nghe nói vậy, Bà-la-môn Bilangika Bhàradvaja 
bạch Thê Tôn: 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotamal... Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy y 
Pháp và Tyỷ-kheo Tăng. Mong cho con được xuât gia với Tôn 
giả Gotama...,..., Đó là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay 
trong hiện tại với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú. VỊ ây biệt rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa". 

6) Và Tôn giả BhàradvàJa trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 
V. Bất Hại - Ahimsaka (S.i,164) 

1) Nhân duyên tại Sàvatth1. 

2) Rồi Bà-la-môn Ahimsaka Bhàradvàja đi đến Thế 
Tôn; sau khi đên, nói lên với Thê Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liên ngôi xuông một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, Bà-lamôn Ahimsaka 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 255 





Con là Ahimsaka, thưa Tôn giả Gotamal Con là 
Ahimsaka, thưa Tôn giả Gotamal. 


4) (Thế Tôn): 


Danh phải tương xứng người, 
Người phải là bất hại! 

Ai với thân, miệng, ÿ, 

Không làm hại một di, 

Ai không hại người khác, 
Người ấy thật bắt hại. 


5) Khi được nghe vậy, Bà-lamôn Ahimsaka 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama..., 
lui đời sông này nữa." 


t† 


... Không còn trở 


6) Và Tôn giả BhàradvàJa trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 

VỊ. Bên Tóc (S.1,165) 

1) Nhân duyên ở SàvatthI. 

2) Rồi Bà-la-môn Jatabhàradvàja đi đến Thế Tôn; sau 
khi đên, nói với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi 
xuông một bên. 

3) Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Jatabhàradvàja nói 
lên bài kệ với Thê Tôn: 

Nội triển và ngoại triển, 
Chúng sanh bị triên phược, 
Con hỏi Gofana, 

Ai thoát triên phược này? 

4) (Thế Tôn) 


256 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





Người có trí, trú giới, 
Tụ tập tâm và tuệ, 
Nhiệt tâm và thận trọng, 
Tỷ-kheo ấy thoái triển. 
Với ai đã từ bỏ, 
Tham sân và vô mình, 
Bác Ủng cúng lậu tận, 
VỊ áy thoát triên phược. 
Chó nào danh và sắc 
Được đoạn tận vô dư, 
Đoạn chướng ngại sặc tưởng, 
Chó áy triên phược đoạn. 
5) Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn JatabhàradvàJa 
bạch Thê Tôn: 
Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamail... 
6) Và Tôn giả BhàradvàJa trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 
VII. Suddhika (S.1,165) 
1) Tại Sàvatthi, Jetavana. 
2) Rồi Bà-la-môn Suddhika Bhảradvàja đi đến Thế 
Tôn; sau khi đên, nói lên những lời chào đón hỏi thăm; sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi 
xuông một bên. 
3) Ngồi xuống một bên, Bà-lamôn Suddhika 
BhàradvàJa nói lên bải lệ này trước mặt Thê Tôn: 
Không Bà-la-môn nào, 
Dâu giữ giới, khô hạnh, 
Có thê được thanh tịnh, 
Dâu ở thê giới nào. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 257 





Chỉ vị Minh Hạnh Tuc, 

Mới có thể thanh tịnh. 
Không một quân chúng nào. 
Ngoài vị hành như vậy. 


4) (Thế Tôn): 


Dấu lắm bẩm nhiều chủ, 
Nhưng không vì thọ sanh, 
Được gọi Ba-la-môn, 
Nội ô nhiễm bắt tịnh, 

Y cư trên lừa đảo, 
Bàả-la-môn, Phệ-xả, 
Thủ-đà, Chiên-đàả-1a, 

Kẻ đồ phần, đổ rác, 

Tỉnh cần và tỉnh tấn, 
Thường dõng mãnh tấn tu, 
Đạt được tịnh tối thắng, 
Bà-la-môn nên biế/! 


5) Khi được nghe vậy, Bà-la-môn Suddhika BhàradvàJa 
bạch Thê Tôn: 

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... 

6) Và Tôn giả BhàradvàJa trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 
VIH Agsika: Thờ lửa (S.1,166) 

1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, Veluvana, tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ, một món ăn gồm gạo và sữa đông được 
sửa soạn cho Bà-la-môn Aggika Bhàradvàja để vị này sắp 
đặt: "Tôi sẽ tế lửa, tôi sẽ làm lễ cúng dường lửa". 


258 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





3) Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cằm y bát đi vào 
Ràjagaha để khất thực. Trong khi đi khất thực thứ lớp ở 
Ràjagaha, Thế Tôn đi đến trú xứ của Bả-la-môn Aggika 
BhàradvàJa; sau khi đến, Thế Tôn đứng một bên. 


4) Bà-la-môn Aggika Bhảradvàja thấy Thế Tôn đi khất 
thực đến, thấy vậy liền nói lên bài kệ với Thế Tôn: 
Vị đây đủ ba mình, 
Thiện sanh và nghe nhiễu, 
MMinh hạnh được trọn vẹn, 
Hãy thọ món ăn này! 


5) (Thế Tôn): 


Dâu lầm bẩm nhiều chủ, 
Nhưng không vì thọ sanh, 
Được gọi Ba-la-môn. 
Nội ô nhiễm bất tịnh, 
Y cư trên lừa đảo, 
Thấy thiên giới ác thủ, 
Đoạn diệt được tải sanh, 
Ti hăng trí, bậc Mâu-Hi, 
Đây đủ ba mình này, 
Ba minh, Bà-la-môn, 
Minh hạnh được đây đủ, 
Hãy thọ món ăn này. 

6) - Mong Tôn giả thọ lãnh món ăn này. Tôn giả 

Gotama thật là bậc Bà-la-môn. 
7) (Thế Tôn): 


Ta không có hưởng thọ, 
Vì tụng hát kệ chủ, 
Thường pháp không phải vậy, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 259 





Đối vị có trì kiến. 

Chư Phật đã loại bỏ, 

Tụng hát các kệ chú, 

Chán thật niệm Chánh pháp, 
Sở hành là như vậy. 

Bác Đại Sĩ vẹn toản, 

Củng dường phải khác biệt, 
Đoạn tán các lậu hoặc, 
Dao động được lăng dịu. 
Với những bậc như vậy, 

Ăn uống phải cúng dường, 
Thát chính là phước điển, 
Cho những ai câu phước. 

8) Được nghe như vậy, Bả-la-môn Aggika BhàradvàJa 
bạch Thê Tôn: 

Thật vi diệu thay Tôn giả Gotamal... 

9) Và Tôn giả BhàradvàJa trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 

IX. Sundarika (SŠ.1,167) 

1) Một thời Thế Tôn ở giữa dân tộc Kosala, trên bờ 
sông Sundarika. 

2) Lúc bấy giờ Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja tế lửa 
trên bờ sông Sundarika, làm lê cúng dường lửa. 

3) Rồi Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja sau khi tế lửa, 
làm lễ cúng dường lửa xong, từ chỗ ngôi đứng dậy, nhìn 
xung quanh tất cả bốn phương và nghĩ: "Ai có thể hưởng họ 
món ăn cúng tê còn lại này?" 

4) Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja thây Thế Tôn đang 
ngôi dưới gôc cây, đầu được bao trùm, thây vậy, tay trái câm 


260 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





món ăn cúng tê còn lại, tay phải câm bình nước đi đên Thê 
Tôn. 


5) Và Thế Tôn nghe tiếng chân của Bà-la-môn 
Sundarika BhàradvàJa liên tháo đô trùm ở đâu. 


6) Và Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja nghĩ: "Đầu vị 
, nghĩ vậy, muôn trở ÌuI. 


Â+x!! 


này trọc, vị nảy là người trọc đầu 


7) Rồi Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja lại suy nghĩ: 
"Trọc đâu ở đây, một sô Bà-la-môn cũng như vậy. Vậy ta 
hãy đên và hỏi vân đề thọ sanh". 


8) Rồi Bà-lamôn Sundarika Bhàradvàja đi đến Thế 
Tôn; sau khi đền, nói với Thê Tôn: 
Thọ sanh Tôn giả là gì? 
9) (Thế Tôn): 


Chớ hỏi về thọ sanh, 

Hãy hỏi về sở hành. 

Tùy theo mọi thứ củi, 

Ngọn lửa được sanh khởi. 
Dấu thuộc nhà hạ tiện, 

Bậc ẩn sĩ tỉnh cần, 

Được xem như thượng sanh, 
Biết tàm quý, trừ ác. 

Điều thuận bởi chân lÿ, 
Thuần thục trong hành trì, 
Thông đạt các Thánh kinh, 
Phạm hạnh được viên thành. 
TẾ vật đã đem lại, 

Hãy câu khẩn vị ấy, 

Lễ tế làm đúng thời, 

Vị ấy xứng cúng dường. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 





10) Sundarika: 


Vật cúng này của con, 
Thát sự khéo cúng dường, 
Nay con đã thấy được, 
Bậc sáng suốt như Ngài. 
Con không thấy một ai 
Có thể sánh được Ngài, 
Không có người nào khác 
Thọ hưởng vật cúng này. 
Tôn giả Gotama, 

Hãy thọ hưởng vật cúng. 
Ngài thật là Bà-la-môn, 
Là bậc đáng tôn trọng. 


11) (Thế Tôn): 


Ta không có hưởng thọ, 

Vì tụng hát kệ chủ, 

Thường pháp không phải váy, 
Đối vị có trì kiến. 

Chư Phật đã loại bỏ 

Tụng hát các kệ chú, 

Chán thật niệm Chánh pháp, 
Sở hành là như vậy. 

Bác Đại Sĩ vẹn toản, 

Củng dường phải khác biỆt. 
Đoạn tán các lậu hoặc, 

Trạo hồi được lắng địu, 

Với những bác như vậy, 
Cơm nước phải cúng dường, 
Thật chính là phước điền, 
Cho những ai cầu phước. 


252 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





12) Vậy thưa Tôn giả Gotama, con phải cho ai vật 
cúng còn lại này? 


13) Này Bà-la-môn, trong toàn thế giới chư Thiên, Ma 
giới, Phạm thiên giới, trong chúng Sa-môn và Bà-la-môn, 
trong thế giới chư Thiên và loài Người, Ta không thấy một ai 
ăn vật cúng còn lại này có thể tiêu hóa được, ngoại trừ Như 
Lai hay đệ tử Như Lai. Này Bà-la-môn, vậy này Bà-la-môn, 
hãy quăng vật cúng còn lại này tại chỗ không có cỏ xanh, 
hay nhận chìm xuống nước, nơi không có loài hữu tình. 


14) Rồi Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja nhận chìm 
vật cúng còn lại ây vào trong nước, nơi không có loài hữu 
tình. 


15) Vật cúng ấy khi được quăng vào trong nước liền xì 
lên, sôi lên, phun hơi và phun khói lên. Ví như lưỡi cày đốt 
nóng cả ngày, khi bỏ vào trong nước, bẻn xì lên, sôi lên, 
phun hơi và phun khói lên. Cũng vậy, vật cúng còn lại ấy khi 
được quăng vào trong nước bèn xì lên, sôi lên, phun hơi và 
phun khói lên. 


16) Rồi Bà-la-môn Sundarika Bhàradvàja hoảng hốt, 
lông tóc dựng ngược, đi đên Thê Tôn; sau khi đên liên đứng 
một bên. 


17) Thế Tôn nói lên bài kệ cho Bả-la-môn Sundarika 
Bhàradvàja đang đứng một bên: 


Này Bà-la-môn kia, 

Chớ có nghĩ gì tịnh. 

Sự sắp đặt củi lửa, 

Như vậy chỉ bê ngoài. 

Bác thiện nhân dạy rằng, 
Người ấy không thanh tịnh, 
Với những ai chỉ muốn 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 263 





Thanh tịnh mặt bên ngoài. 
Này Bả-la-môn kia, 

Ta từ bỏ củi lứa, 

Ta chỉ nhen nhúm lên 
Ngọn lửa từ nội tâm, 

Ngọn lửa thường hằng cháy, 
Thường nông cháy nhiệt tình. 
Ta là bác La-hản, 

Ta sống đời Phạm hạnh. 
Này Bà-la-môn kia, 

Người mang ách kiêu mạn, 
Phân nộ là khói hương, 
Vọng ngôn là tro tàn, 
Lưỡi là chiếc muỗng tế, 
Tâm là chỗ tế tự, 

Tự ngã là ngọn lửa. 

Còn người khéo điều phục, 
Chánh pháp là ao hồ, 

Giới là bến nước tắm, 
Không cấu uể, trong sạch, 
Được thiện nhơn tán thản, 
Là chỗ bậc có trí, 

Thường tắm, trừ uễ tạp. 
Khi tay chắn trong sạch, 
Họ qua bờ bên kia. 

Chánh pháp là chân lý, 

Tự chế là Phạm hạnh, 
Chính con đường trung đạo, 
Giúp đạt tối thắng vị, 
Đảnh lễ bậc trực tâm, 

Ta gọi tùy pháp hành. 


264 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





18) Khi được nói vậy, Bảà-la-môn Sundarika BhàradvàJa 
bạch Thê Tôn: 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotamail... 


19) Và Tôn giả BhàradvàJa trở thành một vị A-la-hản 
nữa. 
X. Bahudhiti (S.1,170) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kosala, tại 
một khu rừng. 


2) Lúc bấy giờ, một Bà-lamôn thuộc dòng họ 
BhàradvàJa bị mât mười bôn con bò. 


3) Rồi Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja trong khi 
đi tìm những con bò đực Ấy, đi đến khu rừng kia; sau khi 
đến, thấy Thế Tôn ngồi kiết-già trong khu rừng ấy, lưng giữ 
thẳng và đề chánh niệm trước mặt. 


4) Thấy vậy, Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
nói lên bài kệ này với Thế Tôn: 
Với vị Sa-môn này, 
Không có mười bốn bỏ, 
Nên không thấy sáu mươi (ajjasaHhi), 
Do vậy được an lạc. 
Với vị Sa-môn này, 
Không có ruộng mè hư, 
Một hai lá cây mè, 
Do vậy được an lạc. 
Với vị Sa-môn này, 
Không kho trồng, không chuội, 
Chạy chơi và múa nhảy, 
Do vậy được an lạc. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 265 





Với vị Sa-môn này, 
Không tắm nệm bảy tháng, 
Tràn đây những chí rận, 
Do vậy được an lạc. 

Với vị Sa-môn này 
Không bảy gái quả phụ 
Hoặc một con, hai con, 
Do vậy được an lạc. 

Với vị Sa-môn này, 
Không vợ đen, mặt rô. 
Lấy chân thúc đá dậy, 

Do vậy được an lạc. 

Với vị Sa-môn này, 
Không kẻ nợ buổi sáng, 
Mắng nhiếc: "Hãy trả đi" 
Do vậy được an lạc. 


5) (Thế Tôn): 


Bà-la-môn, với Ta, 

Không có mười bốn bỏ, 
Nên không thấy sáu mươi, 
Do vậy Ta an lạc. 
Bà-la-môn, với Ta, 

Không có ruộng mè hư, 
Một hai lá cây mè, 

Do vậy Ta an lạc. 
Bà-la-môn, với Ta, 

Không kho trồng, không chuội, 
Chạy chơi và múa chảy, 
Do vậy Ta an lạc. 
Bà-la-môn, với Ta, 

Không tắm nệm bảy tháng, 


266 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





Tràn đây những chí rận, 
Do vậy Ta an lạc. 
Bà-la-môn, với Ta, 
Không bảy gái quả phụ, 
Hoặc một con, hai con, 
Do vậy Ta an lạc. 
Bả-la-môn, với Ta, 
Không vợ đen, mặt rõ, 
Lấy chân thúc đá dậy, 
Do vậy Ta an lạc. 
Bàả-la-môn, với Ta, 
Không kẻ nợ buổi sáng, 
Mắng nhiếc: "Hãy trả đi", 
Do vậy Ta an lạc. 


6) Được nghe nói vậy, Bà-lamôn thuộc dòng họ 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotamal! Tôn giả Gotama như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong 
bóng tối để những ai có mắt có thế thấy sắc. 


Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng 
nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con xin quy 
y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. 
Mong cho con được xuất gia với Tôn giả Gotama, cho con 
được thọ đại giới. 


7) Rồi Bà-la-môn Bhảradvàja được xuất gia với Tôn giả 
Gotama, được thọ đại giới. 


8) Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Bhàradvàja ở 
một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Và 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 267 





không bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà các 
thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình 
hướng đến: Đó là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay 
trong hiện tại tự mình với thượng trí, chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú. Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những gì nên làm đã làm, không có trở lại trạng thái này 
nữa”. 

9) Và Tôn giả BhàradvàJa trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 


IL Phẩm Cư Sĩ 


L. Cày Ruộng (S.1,172) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Magadha, trên núi 
Nam Sơn, tại làng Bà-la-môn tên Ekanàlà. 

2) Lúc bấy giờ là thời gian gieo mạ, và Bả-la-môn KasI 
BhàradvàJja sắp đặt sắn sàng khoảng năm trăm lưỡi cày. 

3) Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến 
nông trường của Bà-la-môn Kasi BhàradvàJa. 

4) Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Kasi Bhàradvàja đang phân 
phát đô ăn. 

5) Thế Tôn đi đến chỗ phân phát đồ ăn, rồi đứng một 
bên. 

6) Bà-la-môn Kasi Bhảradvàja thấy Thế Tôn đang đứng 
một bên đê khât thực, thây vậy, bèn nói với Thê Tôn: 


268 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





Này Sa-môn, tôi cày và tôi gieo mạ; sau khi cày và 
ø1eo mạ, tôi ăn. Này Sa-môn, Ong có cày và gieo mạ không; 
sau khi cày và gieo mạ, Ong ăn? 


7) Này Bà-la-môn, Ta cũng có cày và gieo mạ, sau khi 
cày và øgIeo mạ, Ta ăn. 


8) Nhưng chúng tôi không thấy cái ách, cái cày, cái 
lưỡi cày, cái gậy đâm, hay các con bò đực của Tôn giả 
Gotama. Tuy vậy Tôn giả Gotama lại nói như sau: "Này Bà- 
la-môn, Ta cũng có cày và gieo mạ, sau khi cày và gieo mạ, 
Ta ăn". 

9) Rồi Bà-la-môn Kasi Bhảradvàja nói lên bài kệ với 
Thế Tôn: 

Ông nói là nông phu, 

Ta không thấy Ông cày, 
Người nông phu được hỏi, 
Hãy lên tiếng trả lời, 

Sao chúng tôi biết được, 
Ông thật sự có cày? 


10) (Thế Tôn): 


Lòng tin là hạt giống, 
Khổ hạnh là mưa móc, 
Trí tuệ đối với Ta, 

Là cày và ách mang, 
Tàm quý là cán cây, 

Ý căn là dây cột, 
Chánh niệm đối với Ta, 
Là lưỡi cày, gậy đám. 
Thán hành được hộ trì, 
Khẩu hành được hộ trì 
Đối với các món ăn, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 269 





Bụng Ta dùng vừa phải, 
Ta nhỗ lên tà vạy, 

Với chơn lý sự thát, 
Hoan hỷ trong Niễt-bàn 
Là giải thoát của Ta. 
Tỉnh tấn đối với Ta, 

Là khả năng mang ách, 
Đưa Ta tiền dân đến, 

An ổn khỏi ách nạn, 

Đi đến, không trở lui, 
Chỗ Ta đi, không sâu. 
Như vậy, cày ruộng này, 
Đưa đến quả bất tử, 

Sau khi cày cây nảy, 
Mọi đau khổ được thoát. 


II) Hãy ăn Tôn giả Gotama, Tôn giả Gotama thật là 
người nông phu. Tôn giả Gotama cày, sự cày đưa đên quả 
bât tử. 

12) (Thế Tôn): 


Ta không có hưởng thọ, 

Vì tụng hát kệ chủ, 

Thường pháp không phải vậy, 
Đối vị có trí kiến. 

Chư Phát đã loại bỏ, 

Tụng hát các kệ chú, 

Chơn thật đối với Pháp, 

Sở hành là như vậy. 

Bác Đại Sĩ vẹn toản, 

Cung dường phải khác biệt, 
Đoạn tán các lậu hoặc, 
Trạo hồi được lắng địu, 


270 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





Với những bác như vậy, 
Cơm nước phải cúng dường. 
Thật chính là phước điền, 
Cho những ai cầu phước. 


Được nghe nói vậy, Bà-la-môn Kasi BhàradvàJa bạch 
Thế Tôn: 

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong 
bóng tối cho người có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình 
bày, giải thích. Vậy nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy 
y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng! 


H. Udaya (S.1,173) 

1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 

2) Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, cầm y bát đi đến trú xứ 
của Bà-la-môn Udaya. 

3) Bà-la-môn Udaya lấy cơm đồ đầy bình bát của Thế Tôn. 

4) Lần thứ hai Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát 
đi đên trú xứ của Bà-la-môn Udaya... 

5) Lần thứ ba, Bà-la-môn Udaya lẫy cơm đồ đây bình 
bát Thê Tôn và nói với Thê Tôn: 

- Tham lam là Sa-môn Gotama, đến đi đến lại nhiều 
lân! 

(Thế Tôn): 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 271 





Nhiễu lần và nhiễu lần, 
Chúng gieo vãi hạt giống. 
Nhiễu lần và nhiễu lần, 
Trời mưa đi, mưa lại. 
Nhiều lần và nhiễu lần, 
Người nông phu cày ruộng. 
Nhiều lần và nhiều lần, 
Lúa gạo đến quốc độ. 
Nhiễu lần và nhiễu lần, 
Hành khất lại xin ăn. 
Nhiễu lần và nhiễu lần, 
Thí chủ lại bố thí. 

Nhiều lần và nhiễu lần, 
Thí chủ sau khi cho. 
Nhiều lần và nhiễu lần, 
Được đi đến thiên giới. 
Nhiễu lần và nhiễu lần, 
Người làm sữa vất sữa, 
Nhiều lần và nhiễu lần, 
Bỏ con tìm bò mẹ. 
Nhiều lần và nhiễu lần, 
Mệt sức và lao khổ. 
Nhiễu lần và nhiễu lần, 
Kẻ ngu nhập bào thai. 
Nhiễu lần và nhiễu lần, 
Lại sanh rồi lại chết. 
Nhiều lần và nhiễu lần, 
Họ mang đến nghĩa địa. 
Họ được đường giải thoái, 
Không đưa đến tái sanh. 
Bác đại trí, đại tuệ, 
Không sanh đi, sanh lại. 


272 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





7) Khi được nói vậy, Bà-la-môn Udaya bạch Thế Tôn: 
Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama... Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
HI. Devahita (S.1,173) 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 
2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn bị bịnh về phong khí và Tôn 
giả Upavàna là thị giả Thê Tôn. 
3) Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Upavàna: 
Này Upavàna, Ông có biết làm sao cho Ta nước nóng? 
4) Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Tôn giả Upavàna vâng đáp Thế Tôn, đắp y, cầm y bát, 
đi đên trú xứ của Bà-la-môn Devahita; sau khi đên, đứng im 
lặng một bên. 
5) Bà-la-môn Devahita thấy Tôn giả Upavàna đứng im 
lặng một bên, bèn nói lên bài kệ với Tôn giả Upavàna: 
Tôn giả đứng Im lặng, 
Trọc đáu, choàng đại ÿy, 
Ong muôn gì, câu gì? 
Ông đên đê xin gì? 
6) Tôn giả: 
Bác La-hản, Thiện Thệ, 
Hiện bị bịnh phong khí, 
Nêu đây có nước nóng, 
Hãy dâng bác Đại Thánh! 
Xứng đáng được cúng dường, 
Ngài đã được cúng dường. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 273 





Xứng đảng được tôn kính, 

Ngài đã được tôn kính, 

Xứng đảng được cung kính, 

Ngài đã được cung kính, 

Vì Ngài, tôi muốn được 

Nước nóng để đem về. 

7) Rồi Bà-la-môn Devahita bảo một người lấy đòn gánh 

gánh nước nóng và một bình đường mật, dâng cho Tôn giả 
Upavàna. 


8) Rồi Tôn giả Upavàna đi đến Thế Tôn, dùng nước 
nóng tăm cho Thê Tôn, dùng đường mật pha với nước nóng 
dâng lên Thê Tôn dùng. 


9) Và bệnh phong khí của Thế Tôn được nhẹ bớt. 


10) Rồi Bà-la-môn Devahita đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, nói với Thê Tôn những lời chảo đón hỏi thăm; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi 
xuông một bên. 

11) Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Devahita nói lên 
bài kệ với Thê Tôn: 

Chỗ nào người thí chủ, 
Xưng đáng nên bô thí? 
Chồ nào sự bồ thí, 

Đưa đến quả báo lớn? 
Củng dường phải thê nào? 
Cung kính phải thê nào ? 

12) (Thế Tôn): 

Ai biết được đời trước, 
Tháy Thiên giới, ác thu, 
Đoạn diệt được tải sanh, 


274 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





Ti hăng trí, bậc Mâu-HI. 
Nên bố thí vị ấy, 

Bồ thí được quả lớn. 

Củng dường phải như vậy, 
Cung kính phải như vậy. 


_ 13) Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Devahita bạch 
Thê Tôn: 

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng 
chung, con xIn trọn đời quy ngưỡng! 

IV. Mahàsàla: Đại phú giả hay y choàng thô. 

1) Nhân duyên ở SàvatthI. 

2) Rồi một Bà-la-môn đại phú, dáng bộ tiều tụy, đắp V 
thô xâu, đi đên Thê Tôn; sau khi đên, nói lên với Thê Tôn 
những lời chảo đón hỏi thăm; sau nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuông một bên. 

_ 3) Thế Tôn nói với vị Bà-la-môn đại phú đang ngôi 
xuông một bên: 


Này Bà-la-môn, sao đáng bộ ông tiều tụy? Sao ông đắp 
y thô xâu? 


4) Thưa Tôn giả Gotama, ở đây bốn đứa con trai của 
con, chúng âm mưu với vợ của chúng, trục xuất con ra khỏi 
nhà. 

5) Vậy này Bà-la-môn, hãy đọc thuộc bài kệ này, và 
khi nào quần chúng hội họp trong thính đường và cả các 
người con cùng ngôi họp, hãy đọc lên bài kệ: 


Khi chúng sanh, tôi mừng 
Tôi muôn chúng sinh thành. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 275 





Cùng vợ, chúng âm mưu, 
Chống tôi và đuổi tôi, 
Chẳng khác gì con chó, 
Xua đuổi bầy heo lợn, 
Ác đóc và lỗ mãng, 
Chúng gọi tôi: "Cha thán”. 
Chúng thát quỷ Dạ-xoa, 
Đội lốt là con tôi, 

Và chúng trục xuất tôi, 
Khi tôi đến tuổi già, 

Như ngựa già suy nhược, 
Bị tấn xuất chuông ăn. 
Nay cha già bọn trẻ, 
Phải ăn xin nhà người, 
Thà cho tôi cải gáy, 

Hơn lũ con bất hiểu. 

Với gậy, chận bò đữ, 
Chận được loại chó dữ, 
Chỗ tối đò an toàn, 

Chỗ sâu, tìn chân đứng, 
Với sức mạnh chiếc gậy, 
Vấp ngã đứng dậy được. 


6) Bà-la-môn đại phú ây học thuộc lòng bài kệ này từ 
Thê Tôn. Khi quân chúng tụ hội tại thính đường và giữa các 
người con đang ngôi họp, vị ây đọc lên bài kệ: 


Khi chúng sanh, tôi mừng, 
Tôi muốn chúng sinh thành. 
Cùng vợ, chúng đâm mưu, 
Chống tôi và đuổi tôi, 
Chẳng khác gì con chó, 
Xua đuổi bầy heo lợn. 


270 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





Ác đóc và lỗ mãng, 
Chúng gọi tôi: "Cha thán”. 
Chúng thát quỷ Dạ-xoa, 
Đội lốt là con tôi, 

Và chúng trục xuất tôi, 
Khi tôi đến tuổi già, 

Như ngựa già, suy nhược, 
Bị tấn xuất chuông ăn. 
Nay cha già bọn trẻ, 
Phải ăn xin nhà người. 
Thà cho tôi cải gáy, 

Hơn lũ con bất hiễu. 

Với gậy, chán bò dữ, 
Chận được loài chó dữ. 
Chỗ tối, dò an toàn, 

Chỗ sâu, tìn chân đứng, 
Với sức mạnh chiếc gậy, 
Vấp ngã, đứng dậy được. 


8) Rồi những người con Bà-la-môn đại phú ấy, dắt 
người cha về nhà, tắm rửa và mỗi người đắp cho cha một bộ 
áo. 


9) Rồi Bà-la-môn đại phú ấy cầm một bộ áo đi đến Thế 
Tôn; sau khi đên, nói lên với Thê Tôn những lời chảo đón 
hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liên ngôi xuông một bên. 

10) Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn đại phú ấy bạch 
Thê Tôn: 

Thưa Tôn giả Gotama, chúng con Bà-la-môn, có dâng 


cúng sở phí cho bậc Đạo Sư. Mong Tôn giả Gotama chấp 
nhận sở phí cho bậc Đạo Sư của con. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 277 





11) Và Thế Tôn vì lòng từ chấp nhận. 
12) Rồi Bà-la-môn đại phú ấy bạch Thế Tôn: 


Thật vi diệu thay Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


V., Mànatthada (S.1,177) 
1) Nhân duyên tại Sàvatth1. 


2) Lúc bấy giờ, Bà-lamôn tên Mànatthada trú ở 
Sàvatthi. VỊ này không cung kính mẹ, không cung kính cha, 
không cung kính Đạo sư, không cung kính anh trưởng. 


3) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp, có đại 
chúng đoanh vây. 


4) Rồi Bà-la-môn Mànatthada suy nghĩ như sau: "Sa- 
môn Gotama nay đang thuyêt pháp có đại chúng đoanh vây. 
Vậy ta hãy đi đên Sa-môn Gotama. Nêu Sa-môn Gotama nói 
chuyện với ta, ta cũng sẽ nói chuyện với Sa-môn Gotama. 
Nêu Sa-môn Gotama không nói chuyện với ta, ta cũng sẽ 
không nói chuyện với Sa-môn Gotama". 

5) Rồi Bà-la-môn Mànatthada đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, liên đứng một bên và 1m lặng. 

6) Và Thế Tôn không nói chuyện với Bả-la-môn ấy. 

7) Bà-la-môn Mànatthada suy nghĩ: "Sa-môn Gotama 
này không biết gì hết", bèn muốn trở về. 


8) Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư 
của Bà-la-môn Mànatthada, liên nói lên bài kệ với Bà-la-môn 
Mànatthada: 


278 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





Hối này Bà-la-môn, 

Kiêu mạn không có tối, 

Ở đây không có ai, 

Bà-la-môn nên biết. 

Ông đến, mục đích gì, 

Hãy nói lên cho biết? 

9) Bà-lamôn Mànatthada suy nghĩ: "Sa-môn Gotama 

biết tâm tư của ta", cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, lấy miệng 
hôn chân Thế Tôn, lấy tay thoa vuốt và nói lên tên của mình: 


Tôn giả Gotama, con là Mànatthada. Tôn giả Gotama, 
con là Mànatthada. 

10) Rồi đại chúng ấy tâm khởi lên kinh dị vi diệu: 
"Thật là v1 diệu, thưa Ngài! Thật là hy hữu, thưa Ngài! Bà-la- 
môn Mànatthada không bao giờ cung kính mẹ, không bao 
giờ cung kính cha, không bao giờ cung kính Đạo sư, không 
bao giờ cung kính anh trưởng, nay lại hạ mình tột cùng như 
vậy trước Sa-môn Gotama." 

11) Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Mànatthada: 

Thôi vừa rồi Bà-la-môn. Hãy đứng dậy và ngồi lại trên 
ghê của Ong. Lòng tín thành của Ong đôi với Ta từ đâu đên? 

12) Rồi Bà-la-môn Mànatthada sau khi ngồi trên ghế 
của mình, nói lên bài kệ với Thê Tôn: 

Đối ai không nên kiêu? 

Đối ai nên kính trọng? 

Đối ai nên tôn kính? 

Củng dường ai, tốt lành? 
13) (Thế Tôn): 

Với mẹ và với cha, 

Với anh nhiêu tuổi hơn, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 279 





Với thây là thứ tư, 

Không nên sanh kiêu mạn, 
Nên kính trọng vị ấy, 

Nền tôn kính vị ấy, 

Củng dường họ, tốt lành. 
Các bác A4-la-hán, 

Thanh lương, lậu hoặc đoạn, 
Việc nên làm đã làm, 

Hãy nhiếp phục kiếu mạn, 
Bậc Vô thượng tôn ấy, 
Ông thật nên đảnh lễ. 


14) Khi được nghe nói vậy, Bả-la-môn Mànatthada 
bạch Thê Tôn: 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ 
tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng! 


VỊ. Paccaniika (S.1,179) 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


2) Lúc bấy giờ Bà-la-môn tên là Paccaniikasàta ở tại 
Sàvatth1. 


3) Rồi Bà-la-môn Paccaniikasàta suy nghĩ như sau: "Ta 
hãy đi đến Sa-môn Gotama, và Sa-môn Gotama có nói điều 
gì, ta sẽ nói lời phản ngược lại". 


4) Lúc bấy giờ Thế Tôn đang đi kinh hành ngoài trời. 


5) Rồi Ba-la-môn Paccaniikasàta đi đến Thế Tôn; sau 
khi đên, nói với Thê Tôn đang đi kinh hành: 


Này Sa-môn, hãy thuyết pháp. 


280 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 
6) (Thế Tôn): 


Không thuyết pháp với ông, 
Này Paccanikal 

Tâm ông thật ô uế, 

Và đây những thù hận, 
Làm sao biết tốt đẹp, 

Làm sao nói tốt đẹp! 

Ai nhiếp phục thù hận, 
Nhiếp phục tâm chống đổi, 
Từ bỏ mọi sân tâm, 

Vị ấy biết tốt đẹp, 

Vị ấy nói tốt đẹp. 





7) Khi được nghe nói vậy, Bả-la-môn Paccanikasảàta 
bạch Thê Tôn: 

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng! 

VII. Navakammika (S.1,179) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kosala, tại 
một khu rừng. 

2) Lúc bấy giờ Bà-laamôn Navakammika Bhàradvàa 
đang làm công việc tại khu rừng ây. 

3) Bà-la-môn Navakammika thấy Thế Tôn ngồi kiết-già 
dưới gôc cây, lưng thăng và đê niệm trước mặt. 

4) Thấy vậy, vị Bà-la-môn suy nghĩ: "Ta thích làm việc 
vê củi gô tại khu rừng này. Còn Sa-môn Gotama thời thích 
làm việc gì?" 

5) Rồi Bà-la-môn Navakammika đi đến Thế Tôn; sau 
khi đên, nói lên bài kệ với Thê Tôn: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 281 





Nay Ông làm việc gì, 
Trong rừng cáy sa-la, 
Khiên (ng sông một mình, 
Vui gì ng tìm được, 
Tỷ-kheo ŒGotama? 
6) (Thế Tôn): 
1a không phải làm gì, 
Trong khu rừng sa-la. 
Với 1a, rê đã cất, 
Cả khu rừng rậm rạp, 
Như vậy Ta được thoái, 
Mọi rừng ru chông gai. 
Tâm Ta không bị đâm, 
Một mình sông an lạc, 
Đoạn trừ mọi bát mãn, 
Sống thích thu hoạn hỷ. 
7) Được nghe nói vậy, Bà-lamôn Navakammika 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 
Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotamai... Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ 
tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng! 
VIH. Katthahàra (S.1,180) 
1) Một thời Thế Tôn sống ở giữa dân chúng Kosala, tại 
một khu rừng. 


2) Lúc bây giờ, nhiều thanh niên lượm củi, đệ tử của 
Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja, đi đên khu rừng ây. 


242 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





3) Sau khi đến, họ thấy Thế Tôn ngồi kiết-già trong khu 
rừng ây, lưng thăng và đê niệm trước mặt. Thây vậy, họ liên 
đi đên Bà-la-môn thuộc dòng họ BhàradvàJa. 


4) Sau khi đến, họ nói với Bà-la-môn thuộc dòng họ 
BhàradvàJa: 

Tôn giả có biết không, tại một khu rừng kia, có vị Sa- 
môn ngôi kiêt-già, lưng thăng và đê niệm trước mặt?. 

5) Rồi Bà- la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja cùng với 
các thanh niên ây đi đến khu rừng và thấy Thế Tôn tại khu 
rừng Ấy, đang ngồi kiết- -già, lưng thắng và để niệm trước 
mặt. Thấy vậy họ liền đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên 
bài kệ với Thế Tôn: 


Trong khu rừng thâm u, 
Nhiễu dễ sợ khủng khiếp, 
Rừng trồng không, hoang vắng, 
Ngài vào sâu một mình, 
Thân bất động, kiên trì, 
Đẹp để và uy nghỉ. 

Này Tỷ-kheo, Ngài thiên 
Với tâm tư định tĩnh. 

Ở đây không ca hát, 

Ở đây không nói năng, 

Có độc trong rừng sâu, 

Bác Thánh nhơn an trú, 
Như vậy đổi với con, 

Thật kỳ diệu hy hữu. 

Khi Ngài sống một mình, 
Hoan hỷ trong rừng vắng, 
Con nghĩ, Ngài tóc nguyện, 
Đồng sanh làm thân hữu, 
Với bậc Thể giới chủ, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 283 





Tại vô thượng Tam thiên. 
Vậy sao bác Tôn giả, 
Không bỏ rừng hoang vắng, 
Tu khổ hạnh ở đây, 

Để đạt Phạm thiên quả? 


6) (Thế Tôn): 


Phàm có ước vọng gì, 

Hay những ải lạc gì, 

Những gì kẻ phàm phu, 
Thường chấp trước các giỏi, 
Các tham ái khởi lên, 

Từ gốc rễ vô minh, 

Tắt cả Ta đoạn lận, 

Trừ cả gốc lẫn rễ. 

Nay Ta không ước nguyện, 
Không tham ải, chấp trước, 
Đối với tất cả pháp, 

Ta thấy đều thanh tịnh. 

Đạt được Chánh Đăng Giác, 
Và mục đích tối thượng, 

Ta tu tập Thiên định, 

Văng lặng, không sợ hãi. 


7) Khi được nghe nói vậy, Bả-la-môn thuộc dòng họ 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotamal!.. từ nay cho đên mạng chung, con trọn đời 
quy ngưỡng! 
IX. Màtaposaka: Nuôi dưỡng mẹ (S1, l §1) 

1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


284 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





2) Rồi Bà-la-môn Màtaposaka đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi 
xuống một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Màtaposaka nói với 
Thế Tôn: 

Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo 
thường pháp. Sau khi tìm món ăn thiết thực theo thường 
pháp, tôi nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, tôi làm 
như vậy; tôi có làm đúng trách nhiệm không? 

4) Này Bà-la-môn, Ông làm như vậy là làm đúng trách 
nhiệm. Này Bà-la-môn, ai tìm đồ ăn thiết thực theo thường 
pháp; sau khi tìm đồ ăn thiết thực theo thường pháp, lại nuôi 
dưỡng mẹ cha thì người ấy được nhiều công đức. 


Người nào theo thường pháp, 
Nuôi dưỡng mẹ và cha, 
Chính do công hạnh này, 
Đối với cha, với mẹ, 

Nhờ vậy, bậc Hiên Thánh, 
Trong đời này tán thán, 

Sau khi chết, được sanh, 
Hưởng an lạc, chư Thiên. 


5) Khi được nghe nói vậy, Bả-la-môn Màtaposaka bạch 
Thê Tôn: 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu thay 
Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả nhận con làm đệ tử cư sĩ, 
từ nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


X. Bhikkhaka (S.1,I82) 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 285 





2) Rồi Bà-la-môn Bhikkhaka đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngôi 
một bên. 

3) Ngỗồi một bên Bà-la-môn Bhikkhaka bạch Thế Tôn: 


Thưa Tôn giả Gotama, con là người khất thực và Tôn 
giả cũng là người khất thực. Vậy có sự sai khác gì giữa 
chúng ta? 

4) (Thế Tôn): 

Không phải ai xin ăn, 
Cũng gọi là khất sĩ. 
Nếu chấp trì độc pháp, 
Không còn gọi Tỷ-kheo. 
Ai sống ở đời này, 
Từ bỏ các phước báo, 
Đoạn trừ mọi ác pháp, 
Hành trì theo Phạm hạnh, 
Sống đời sống chánh trí, 
Vị ấy xứng "Tỷ-kheo". 
5) Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Bhikkhaka bạch 

Thế Tôn: 

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


XI. Sangàrava (S.1,l82) 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


2) Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sangàrava trú ở Sàvatthi, là 
nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, 
sáng chiêu theo hạnh xuông nước (đê tăm cho thanh tịnh). 


286 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





3) Rồi Tôn giả Ananda vào buôi sáng đắp y, cầm y bát, 
đi vào Sàvatthi để khất thực. Khất thực xong, sau bữa ăn, 
trên con đường đi khất thực trở về Tôn giả đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 


4) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


Ở đây, bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Sangàrava trú ở 
Sàvatthi, là nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được 
thanh tịnh, sáng chiều theo hạnh xuống nước (để tắm cho 
thanh tịnh). Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng 
từ mẫn đi đến trú xứ của Bà-la-môn Sangàrava. 


5) Thế Tôn im lặng nhận lời. 


6) Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát đi đến 
trú xứ của Bà-la-môn Sangàrava; sau khi đến, ngồi xuống 
trên chỗ đã soạn sẵn. 


7) Rồi Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi 
xuông một bên. 

8) Thế Tôn nói với Bà-la-môn Sangàrava đang ngồi 
một bên: 

Có đúng sự thật chăng, này Bả-la-môn, Ông là nhà 
Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng 
chiêu sông theo hạnh xuông nước (đê tăm cho thanh tịnh)? 


9) Thưa đúng vậy, Tôn giả Gotama. 


10) Này Bà-la-môn, nhằm mục đích lợi ích gì, Ông là 
nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nƯỚC được thanh tịnh, sáng 
chiêu sông theo hạnh xuông nước (đề tăm cho thanh tịnh)? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 287 





I1) Ở đây, Tôn giả Gotama, ban ngày tôi làm ác 
nghiệp gì, buổi chiều tôi tắm để gội sạch ác nghiệp â ấy; buổi 
tối tôi làm ác nghiệp gì, buổi sáng hôm sau tôi tắm để gội 
sạch ác nghiệp ấy. Tôn giả Gotama, do nhằm mục đích như 
vậy, tôi là nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được 
thanh tịnh, sáng chiều tôi sống theo hạnh xuống nước (để 
tắm cho thanh tịnh). 


12) (Thế Tôn): 


Chánh pháp là ao hồ, 
Giới là bên nước tăm, 
Không câu uê, trong sạch, 
Được thiện nhơn tản thán, 
Là chô bậc CÓ frí, 
Thường tăm, trữ uê tạp, 
Khi tay chắn trong sạch, 
Họ qua bở bên kia. 

13) Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Sangàrava bạch 
Thê Tôn: 

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng! 

XII. Khomadusa (S.1,154) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại thị trấn 
của dân chúng Sakka tên là Khomadussa. 


2) Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào 
thị trần Khomadussa đê khât thực. 


288 Chương VII: Tương Ung Bà La Môn 





3) Lúc bấy giờ các Bà-la-môn gia chủ ở Khomadussa 
đang tụ họp tại hội trường đề giải quyêt một vài vân đê và 
trời đang mưa nhỏ hột. 


4) Rồi Thế Tôn đi đến hội trường ấy. 


5) Các Bả-la-môn gia chủ ở Khomadussa thấy Thế Tôn 
từ xa đi đên. 


6) Thấy vậy, họ bèn nói: 


Những Sa-môn đầu trọc ấy là ai? Và họ có thê biết gì 
về quy tắc của hội trường? 
7) Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ với các Bà-la-môn gia 
chủ ở Khomadussa: 
Không thể có hội trường, 
Nếu không có thiện nhân. 
Không thể có thiện nhân, 
Nếu không nói đúng pháp. 
Những ai đã đoạn trừ, 
Cả tham, sán và ải, 
Nói lên lời đụng pháp, 
Họ mới thật thiện nhán. 
8) Khi được nghe nói vậy, các Bả-la-môn gia chủ ở 
Khomadussa bạch Thế Tôn: 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotamal! Tôn giả Gotama như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem ánh sáng vào trong 
bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày, giải thích. Chúng con xin quy y Thế Tôn 
Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả 


Tương Ung Bộ Ninh - Tập 1 289 





Gotama nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. 


Chương VIHI: 


Tương Ưng Trưởng Lão Vanøìsa 


I. Xuất Ly (S.i,185) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Tôn giả Vangìa trú ở Alavi, tại ngôi đền ở 
Aggàlava, cùng với Tôn giả Nigrodha Kappa, là vị giáo thọ 
SƯ. 


2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Vangìsa là tân Tý-kheo, xuất 
gia chưa bao lâu, được ở lại đê coi ngôi tịnh xá. 


3) Rồi một số đông phụ nữ, sau khi trang điểm, đi đến 
khu vườn đê xem tịnh xá. 


4) Tôn giả Vangìsa thấy các phụ nữ ấy, tâm sanh bất 
mãn, bị lòng dục quây phá. 


5) Rồi Tôn giả Vangìsa suy nghĩ: "Thật bất lợi cho ta! 
Thật không lợi cho ta! Thật bất hạnh cho ta! Thật không may 
cho ta! Vì rằng tâm sanh bất mãn nơi ta, và ta bị lòng dục 
quấy phá. Làm thế nào ngay hiện tại có người khác có thể 
đoạn trừ bất mãn nơi ta và làm khởi lên thỏa mãn cho ta? 
Hay là ta tự mình đoạn trừ bất mãn nơi ta và làm cho thỏa 
mãn khởi lên cho ta?" 


6) Rồi Tôn giả Vangìsa sau khi tự mình đoạn trừ bắt 
mãn và làm cho thỏa mãn khởi lên, liền ngay trong lúc ấy, 
nói lên những bài kệ này: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 291 





Với ta đã xuất gia, 

Bỏ nhà, sống không nhà, 
Tám tư nay chạy loạn, 
Khởi lên từ đen tối. 

Con nhà bậc thượng lưu, 
Thiện xảo trong cung pháp, 
Ngàn người bắn tử phía, 
Vân không bỏ chạy loạn. 
Nếu phụ nữ có đến, 

Dâu nhiều hơn, động hơn, 
Sẽ không não loạn ta, 

Vì ta trủ Chánh pháp, 
Chính ta từng được nghe, 
Phát, dòng họ mặt trời, 
Thuyết giảng Niễt-bàn đạo, 
Ở đây ta ưa thích. 

Nếu ta trú như vậy, 

Ác ma, Ông có đến, 

Sở hành ta là vậy, 

Ông đâu thấy đường ta, 


H. Bất lạc: Arati (S.i,186) 
1) Một thời....... 


2) Tôn giả Vangìsa trú ở Alavi, tại ngôi đền ở Aggàvi 
cùng với giáo thọ sư Tôn giả Nigrodha Kappa. 
3) Lúc bấy giờ, Tôn giả Nigrodha Kappa sau buổi ăn, 


trên con đường khất thực trở về, đi vào tịnh xá và không ra 
khỏi tịnh xá cho đến chiều hay ngày mai. 


4) Lúc bây giờ Tôn giả Vangìsa tâm sanh bất mãn, bị 
lòng dục quây phả. 


292 Chương VHII: Tương Ung Trưởng Lão Vangisa 





5) Rồi Tôn giả Vangìsa suy nghĩ: "Thật bất lợi cho ta! 
Thật bất lợi cho ta! Thật không lợi cho ta! Thật bất hạnh cho 
ta! Thật không may cho ta! Vì rằng tâm sanh bất mãn nơi ta, 
và ta bị lòng dục quấy phá. Làm thế nào ngay hiện tại có 
người khác có thể đoạn trừ bất mãn nơi ta và làm khởi lên 
thỏa mãn cho ta? Hay là ta tự mình đoạn trừ bất mãn nơi ta 
và làm cho thỏa mãn khởi lên cho ta?" 


6) Rồi Tôn giả Vangisa sau khi tự mình đoạn trừ bắt 
mãn và làm thỏa mãn khởi lên, liền ngay trong lúc ấy nói lên 
bài kệ này: 

Ta bỏ lạc, bất lạc, 

Mọi tâm tư gia sự, 

Không tạo một chỗ nào, 
Thành cơ sở tham dục. 

Ai thoát khỏi rừng tham, 
Thoát ly mọi tham dục, 

Ly tham không đắm trước, 
Xứng danh chơn Tỷ-kheo. 
Phàm địa giới, không giới, 
Cả sắc giới trong đời, 
Mọi vật đều biến hoại, 
Mọi sự đều vô thưởng. 

Ai hiểu biết như vậy, 

Sở hành sẽ chán chính. 
Chúng sanh thường chấp trước, 
Đối với các sanh y, 

Đối vật họ thấy, nghe 

Họ ngửi, nếm, xúc chạm. 
Ở đáy, ai đoạn dục, 

Tâm tư không nhiễm ô, 
Không mắc dính chỗ này, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 293 





Vị ấy danh Mâu-ni. 

Đối với sảu mươi pháp, 
Thuộc vọng tưởng phi pháp, 
Phàm phu thường chấp trước, 
Chấp thủ và tham đắm. 
Tỷ-kheo không phiên não, 
Không nói lời ác ngữ, 

Sáng suốt, tâm thường định, 
Không dối trá, thận trọng, 
Thoát ly mọi tham ái. 

VỊ Máu-ni chứng đạt, 

Cảnh Niễt-bàn tịch tịnh, 
Chờ đón thời mệnh chung, 
Với tâm tư vắng lặng, 
Thanh thoát nhập Niết-bàn. 


HI. Khinh Miệt Kẻ Ôn Hòa: Pessalà Atimannanà 
(S.1,187) 


1l) Một thời Tôn giả Vangìsa trú ở Alavi, tại đền 
Aggàlavi, cùng với giáo thọ sư là Tôn giả Nigrodha Kappa. 


2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Vangìsa thường hay khinh miệt 
các vị Tỷ- kheo ôn hòa khác vì khả năng biệt tài của mình. 
3) Rồi Tôn giả Vangìsa suy nghĩ: "Thật bất lợi cho ta! 
Thật không lợi cho ta! Thật bât hạnh cho ta! Thật không may 
cho ta! Vì răng ta khinh miệt các vị Tỷ-kheo ôn hòa khác vì 
khả năng biện tài của ta". 
4) Rồi Tôn giả Vangìsa, tự hối trách mình, liền ngay 
khi ây, nói lên những bải kệ này: 
Đệ tử Gotama, 
Hãy từ bỏ kiểu mạn, 
Và cũng tự bỏ luôn, 


294 Chương VHII: Tương Ung Trưởng Lão Vangisa 





Con đường đến kiêu mạn. 
Nếu hoàn toàn đắm S4ÿ, 
Trong con đường kiêu mạn, 
Sẽ tự mình hồi trách, 
Trong thời gian lâu dài. 
Những ai khinh khi người, 
Với khinh khi kiêu mạn, 
Đi con đường kiêu mạn, 
Sẽ đọa lạc địa ngục. 
Những người ấy sâu khổ, 
Trong thời gian lâu đài, 
Do kiểu mạn dắt dẫn, 
Phải sanh vào địa ngục. 
Tỷ-kheo không bao giờ 
Phải sâu muộn buôn thảm, 
T hăng lợi trên chánh đạo, 
Sở hành được chán chánh, 
Vị ấy được thọ hưởng, 
Danh dự và an lạc, 

Chơn thực được danh xưng, 
Là bậc hưởng Pháp lạc. 
Do vậy ở đời này, 

Không thô lậu, tỉnh tấn 
Đoạn trừ mọi triển cải, 
Sống thanh tịnh trong sạch, 
Và đoạn tán kiêu mạn, 
Hoàn toàn, không dư thừa, 
Chẩẳm dứt mọi phiên não, 
Với trí tuệ quang mình, 
Ngài được xem là bậc 
Sống tịch tịnh an lạc. 


IV. Ananda (S.1,188) 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 295 





1) Một thời Tôn giả Ananda trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại 
tịnh xá ông Anàthapindika (Câp Cô Độc). 


2) Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, 
đi vào Sàvatthi đê khât thực với Tôn giả Vangìsa là Sa-môn 
thị giả. 

3) Lúc bây giờ Tôn giá Vanglsa tâm sanh bất mãn, bị 
lòng dục quây phá. 

4) Rồi Tôn giả Vangìsa nói lên bài kệ với Tôn giả 
Ananda: 

Dục ái đốt cháy tôi, 

Tám tôi bị thiêu cháy. 

Thát là điểu tốt lành, 

Đệ tử Gotama, 

Vì lòng từ thương tưởng, 

Nói pháp tiêu lửa hừng. 
5) (Ananda): 


Chính vì điện đảo tưởng, 
Tâm Ông bị thiêu đối, 
Hãy từ bỏ tịnh tướng, 

Hệ lụy đến tham dục, 
Nhìn các hành vô thường, 
Khổ đau, không phải ngã, 
Dáp tắt đại tham dục, 
Chớ để bị cháy dài; 

Hãy tu tâm bất tịnh, 
Nhứt tám, khéo định tĩnh, 
Tu tập thân niệm tru, 
Hành nhiễu hạnh yếm ly; 
Hãy tập hạnh vô tướng, 
Đoạn diệt mạn tùy miền, 


296 Chương VIII: Tương Ung Trưởng Lão Vangisa 





Nhờ quản sâu kiêu mạn, 
Hạnh Ong được an tịnh. 


V. Khéo Nói (S.1,188) 
1) Tại Sàvatthi, Jetavana. 
2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
Này các Tỷ-kheo. 
3) Thưa vâng, Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
4) Thế Tôn nói như sau: 


Đây đủ bốn đức tánh, này các Tỷ-kheo, lời nói được 
xem là thiện thuyết, không phải ác thuyết, vô tội và không bị 
người có trí chỉ trích. Thế nào là bốn? 


5) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nói lời thiện 
thuyết, không nói lời ác thuyết, nói lời đúng pháp, không nói 
lời phi pháp, nói lời ái ngữ, không nói lời ác ngữ, nói lời 
chơn ngữ, không nói lời phi chơn. Đầy đủ bốn đức tính này, 
này các Tỷ-kheo, lời nói được xem là thiện thuyết, không 
phải ác thuyết, vô tội và không bị người có trí chỉ trích. 

6) Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, bậc 
Thiện Thệ, Đạo Sư lại nói thêm: 


Bác Thiện Nhơn dạy rằng: 
Thứ nhất là thiện thuyết, 
Thư hai nói đúng pháp, 
Chớ nói lời phi pháp, 

Thứ ba nói ải ngữ, 

Chở nói lời ác ngữ, 

Thư tư, nói chơn thực, 
Chớ nói lời phi chơn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 297 





7) Rồi Tôn giả Vangìsa từ chỗ ngồi đứng đậy, đắp 
thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn và 
bạch Thế Tôn: 


Thế Tôn, hãy soi sáng cho con! Thiện Thệ, hãy soi 
sáng cho conl 


8) Thế Tôn nói: 
Này Vangìsa, mong rằng Ông được soi sáng! 


9) Rồi Tôn giả Vangìsa trước mặt Thế Tôn, nói lên 

những bài kệ tán thán thích đáng: 
Ai nói lên lời gì, 
Lời ấy không khổ mình, 
Lại không làm hại người, 
Lời ấy là thiện thuyết. 
Ai nói lời ái ngữ, 
Lời nói khiến hoan hỷ, 
Lời nói không ác độc, 
Lời ấy là ái ngữ. 
Các lời nói chơn thát, 
Là lời nói bất tử, 
Như vậy là thường pháp, 
Từ thuở thật ngàn xưa. 
Bác Thiện Nhán được xem, 
An tru trên chơn thực, 
Trên nghĩa và trên pháp, 
Lời đồn là như vậy. 
Lời đức Phát nói lên, 
Đạt an ổn Niết-bàn, 
Chấm đứt mọi khổ đau, 
Thật lời nói tối thượng. 


VI. Sàriputta (Xá-lợi-phất) (S.¡,189) 


298 Chương VHII: Tương Ung Trưởng Lão Vangisa 





1) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở Sàvatthi, Jetavana, 
tại vườn ông Anàthapindika. 

2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàriputta với bài pháp thoại 
đang tuyên thuyết, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hỷ các Tỷ-kheo, với lời nói lịch sự, thông suốt, không 
có phêu phào, với ý nghĩa rõ ràng minh bạch. Và các vị Tỷ- 
kheo ấy chú ý, chú tâm, tập trung tâm lực, lắng tai nghe 
pháp. 

3) Rồi Tôn giả Vangìsa suy nghĩ: "Tôn giả Sảriputta 
với bài pháp thoại đang tuyên thuyết, khích lệ, làm cho phân 
khởi, làm cho hoan hỷ các Tỷ-kheo, với lời nói lịch sự, thông 
suốt, không có phều phào, với ý nghĩa rõ ràng minh bạch. Và 
các vị Tỷ-kheo ẫy chú ý, chú tâm, tập trung tâm lực, lắng tai 
nghe pháp. Vậy trước mặt Tôn giả Sàriputta, ta hãy nói lên 
những bài kệ tán thán thích đáng". 


4) Rồi Tôn giả Vangìsa từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp 
thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng về Tôn giả 
Sàriputfa và nói với Tôn giả SàrIputta: 

Hiền giả Sàriputta, một vấn đề đến với tôi. Hiền giả 
Sàriputfa, một vân đê đên với tôi. 

5) Mong rằng Hiền giả Vangìsa nói lên vẫn đề ấy! 


6) Rồi Tôn giả Vangìsa, trước mặt Tôn giả Sàriputta, 
nói lên những lời kệ tán thán thích đáng: 
Trí tuệ thám, trí giải, 
Thiện xảo đạo, phi đạo, 
Ngài Sàriputa, 
Là bậc Đại trí tuệ. 
Chính Ngài đang thuyết pháp, 
Cho các vị Tỷ-kheo. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 299 





Ngài giảng cách tôm tắt, 
Ngài cũng thuyết rộng rãi. 
Như âm thanh vi diệu, 
Của loại chữn SàÏ, 

Lời Ngài giảng tuôn trào, 
Tiếng Ngài nghe ngọt lịm. 
Với giọng điệu ái luyến, 
Êm tai, và mỹ diệu, 

Chúng lắng tai nghe pháp, 
Tâm phấn khởi hoan hỷ, 
Này các vị Tỷ-kheo. 


VHI. Tự Tứ (S.1,190) 


1) Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Pubbàràma (Đông 
Viên), Migara - màtu pàsàda (Lộc Mẫu giảng đường), cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, tất cả đều chứng 
quả A-la-hán. 


2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn, nhân ngày trăng tròn Bố-tát 
Tự tứ, Ngài ngôi giữa trời, xung quanh chúng Tỷ-kheo đoanh 
vây. 

3) Rồi Thế Tôn, sau khi nhìn quanh chúng Tỷ-kheo im 
lặng, liên bảo các Tỷ-kheo: 


4) Này các Tỷ-kheo, nay Ta mời các Ông nói lên, các 
Ông có điều gì chỉ trích Ta hay không, về thân hay về lời 
nói? 


5) Được nghe như vậy, Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào 
Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


Bạch Thế Tôn, chúng con không có chỉ trích gì Thế 
Tôn về thân hay vê lời nói. Bạch Thê Tôn, con đường chưa 


300 Chương VIHII: Tương Ung Trưởng Lão Vangisa 





sanh khởi, Thế Tôn làm cho sanh khởi; con đường chưa được 
rõ biết, Thế Tôn làm cho rõ biết; con đường chưa được 
thuyết giảng, Thế Tôn thuyết giảng. Thế Tôn biết đạo, hiểu 
đạo, thiện xảo về đạo; và bạch Thế Tôn, các đệ tử nay là 
những vị sống hành đạo, và sẽ thành tựu (những pháp ấy) về 
sau. Và bạch Thế Tôn, con xin mời Thế Tôn nói lên, Thê 
Tôn có điều gì chỉ trích con hay không, về thân hay về lời 
nói? 

6) Này Sàriputta, Ta không có gì chỉ trích Ông về thân, 
hay về lời nói. Này Sàriputta, Ông là bậc Đại trí. Này 
Sàriputta, Ông là bậc Quảng trí. Này Sàriputta, Ông là bậc 
Tốc trí. Này Sảriputta, Ông là bậc Tiệp trí. Này Sảriputta, 
Ông là bậc Nhuệ trí. Này Sàriputta, Ông là bậc Thể nhập trí. 
Này Sàriputta, ví như trưởng tử, con vua Chuyên luân vương, 
chơn chánh vận chuyên bánh xe đã được vua cha vận 
chuyên. Cũng vậy, này Sảriputta, Ông chơn chánh chuyển 
vận pháp luân vô thượng đã được Ta chuyền vận. 

7) Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn không có gì chỉ trích 
con về thân hay về lời nói, vậy bạch Thế Tôn, đối với khoảng 
năm trăm Tỷ-kheo này, Thế Tôn có gì chỉ trích hay không, 
về thân hay về lời nói? 

8) Này Sàriputta, đối với khoảng năm trăm Tỷ-kheo 
này, Ta không có gì chỉ trích về thân hay về lời nói. Này 
Sàriputfa, trong khoảng năm trăm Tỷ-kheo này, sáu mươi 
Tỷ-kheo là bậc Tam minh, sáu mươi Tỷ- kheo là bậc chứng 
được sáu Thắng trí, sáu mươi Tỷ-kheo là bậc Câu giải thoát, 
và các vị còn lại là bậc Tuệ giải thoát. 

9) Rồi Tôn giả Vangìsa từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp 
thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và 
bạch Thế Tôn: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 301 





10) Bạch Thế Tôn, một vấn đề đến với con. Bạch 
Thiện Thệ, một vấn đề đến với con. 
11) Thế Tôn nói: 
Này Vangìsa, hãy nói lên vẫn đề ấy! 
12) Rồi Tôn giả Vangìsa trước mặt Thế Tôn nói lên 
những bài kệ tán thán thích ứng: 
Nay ngày rằm thanh tịnh, 
Năm trăm Tỷ-kheo họp, 
Bậc Thánh cắt kiết phược, 
Vô phiên, đoạn tải sanh. 
Như vua Chuyển luận vương, 
Đại thân hầu xung quanh, 
Du hành khắp bốn phương, 
Đất này đến hải biên. 
Như vậy, các đệ tử, 
Đã chứng được Tam mình, 
Sát hại được tử thân, 
Những vị này hấu hạ, 
Bậc thắng trận chiến trường, 
Chủ lữ hành vô thượng. 
Tất cả con Thế Tôn, 
Không ai là vô dụng, 
Xin chí thành đảnh lễ, 
Bậc nhồ tên khát ái, 
Xin tâm thành cung kính, 
Bác dòng họ mặt trời. 
VI. Một Ngàn và Nhiều Hơn (S.¡,192) 
1) Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
Anàthapindika (Cấp Cô Độc) cùng đại chúng Tỷ-kheo 1.250 
VỊ. 


302 Chương VHII: Tương Ung Trưởng Lão Vangisa 





2) Lúc bấy giờ Thế Tôn với bài pháp thoại liên hệ đến 
Niết-bàn, thuyết giảng cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho 
phân khởi, làm cho hoan hỷ. Và những Tỷ-kheo ấy chú tâm, 
chú ý, tập trung tất cả tâm tư, lắng tai nghe pháp. 

3) Rồi Tôn giả Vangìsa suy nghĩ: "Nay Thế Tôn với bài 
pháp thoại liên hệ đến Niết-bàn, đang thuyết giảng cho các 
Ty-kheo, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ. Và 
những Tỷ-kheo ấy chú tâm, chú ý, tập trung tất cả tâm tư, 
lắng tai nghe pháp. Vậy trước mặt Thế Tôn, ta hãy nói lên 
những bài kệ tán thán thích ứng." 

4) Rồi Tôn giả Vangìsa, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp 
thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn và 
bạch Thế Tôn: 


Bạch Thê Tôn, một vân đê đên với con. Bạch Thiện 
Thệ, một vân đê đên với con. 


5) Thế Tôn đáp: 
Này Vangìsa, hãy nói lên vấn đề ấy! 


6) Rồi Tôn giả Vangìsa, trước mặt Thế Tôn, nói lên 
những bài kệ tán thán thích ứng: 


Hơn một ngàn Tỷ-kheo, 

Hầu hạ bậc Thiện Thệ, 

Ngài thuyết pháp vô cấu, 
Niết-bàn, không sợ hãi. 

Họ nghe pháp vô cấu, 

Bậc Chánh Giác thuyết giảng. 
Thượng thủ chung Tỷ-kheo, 
Bác Chánh Giác chói sáng. 
Bạch Thế Tôn, Thiện Thệ, 
Ngài thật bậc Long Tượng, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 303 





Bậc Ấn Sĩ thứ bảy, 
Trong các vị Án Sĩ. 
Ngài trở thành mây lớn, 
Mưa móc ban đệ tử. 

Con từ nghỉ trưa đến, 
Muốn vết kiến Đạo Sư. 
Ôi bậc Đại Anh hùng! 
Con là đệ tử Ngài, 

Con tên Vangisa, 

Đảnh lễ dưới chân Ngài. 


7) Này Vangìsa, những bài kệ này của Ông, có phải 
Ong suy nghĩ từ trước hay được khởi lên tại chỗ? 


8) Bạch Thế Tôn, những bài kệ này của con không 
phải suy nghĩ từ trước, chính được khởi lên tại chỗ. 


9) Vậy này Vangìsa, hãy cho nhiều bài kệ nữa, không 
suy nghĩ từ trước, được khởi lên tại chổ. 

10) Thưa vâng bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Vangìsa vâng đáp Thế Tôn và nói lên những 
bài kệ tán thán Thê Tôn; những bài kệ chưa được suy nghĩ từ 


trước: 


Thắng ác ma, tà đạo, 

Ngài sống chướng ngại đoạn. 
Hãy thấy bậc Giải Thoát, 
Thoát ly mọi hệ phược, 

Phân tích thành từng phân, 
Hắc, bạch pháp phân mình. 
Ngài nói lên con đường, 
Nhiễu pháp môn khác biệt, 
Mục đích giúp mọi người, 
Vượt qua dòng Độc lưu, 


304 Chương VHII: Tương Ung Trưởng Lão Vangisa 





Chính trên pháp bất tử, 
Được Ngài thường tuyên thuyết. 
Chúng con bậc pháp kiến, 
Vững trú không thôi chuyển, 
Bác tạo dựng quang mỉnh, 
Ngài thâm nhập các pháp, 
Ti hấy được chỗ vượt qua, 
Tất cả mọi kiến xứ. 
Sau khi biết và chứng, 
Ngài thuyết tối thượng xứ, 
Pháp như vậy khéo giảng. 
Ai có thể phóng dật, 
Khi được biết pháp ấy, 
Pháp khéo giảng như vậy? 
Do vậy trong giáo pháp, 
Đức Thế Tôn, Thiện Thệ. 
Luôn luôn không phóng dậi, 
Hãy đảnh lễ, tu học. 

IX. Kondanna: Kiều-trằần-như (S.i,193) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
Veluvanna (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Rồi Tôn giả Annàsi Kondanna, sau một thời gian khá 
dài, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn, miệng hôn, tay xoa bóp chân Thế Tôn và nói lên tên của 
mình: 

Bạch Thế Tôn, con là Kondanna. Bạch Thiện Thệ, con 
là Kondamna. 

3) Rồi Tôn giả Vangìsa suy nghĩ: "Tôn giả Annàsi 
Kondamna này, sau một thời gian khá dải, đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, miệng hôn, tay 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 305 





xoa bóp chân Thế Tôn và nói lên tên của mình: 'Bạch Thế 
Tôn, con là Kondanna. Bạch Thiện Thệ, con là Kondanna'. 
Vậy ta hãy ở trước mặt Thế Tôn, nói lên những bài kệ thích 
ứng tán thán Tôn giả Annàsi Kondanna". 


4) Rồi Tôn giả Vangìsa từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp 
thượng y về một bên vai, chắp tay hướng vê Thê Tôn và bạch 
Thê Tôn: 

Bạch Thế Tôn, một vấn đề đến với con. Bạch Thiện 
Thệ, một vân đê đên với con. 


5) Thế Tôn đáp: 
Này Vangìsa, hãy nói lên vấn đề ấy! 


6) Rồi Tôn giả Vangìsa, trước mặt Thế Tôn, nói lên 
những bài kệ thích ứng tán thán Tôn giả Kondamna: 


Sau đức Phát hiện tại, 
Trưởng lão được chánh giác, 
Chính là Kondanna, 
Nhiệt tâm và tỉnh cần, 
Chứng được an lạc trú, 
Sống viễn ly liên tục, 
Thực hành lời Sư dạy. 
Đệ tử chứng được gì, 
Tất cả Ngài chứng được, 
Nhờ tu học tỉnh tấn, 

Đại uy lực Ba mình, 
Thiện xảo tâm tw người. 
Phát tử Kondanna, 
Đảnh lễ chân Đạo Sư. 


X. Moggallàna: Mục-kiền-liên (S.¡,194) 


306 Chương VHII: Tương Ung Trưởng Lão Vangisa 





1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, trên sườn núi 
Isigili, tại núi Hắc Sơn, cùng với đại chúng Tỷ-kheo Tăng 
khoảng năm trăm vị, tất cả là bậc A-la-hán. Tôn giả Mahà 
Moggallàna với tâm của mình biết được tâm các vị ấy đã 
được giải thoát, không có sanh y. 


2) Rồi Tôn giả Vangìsa suy nghĩ: "Thế Tôn nay trú ở 
Ràjagaha, trên sườn núi Isigili, tại Hắc Sơn cùng với đại 
chúng Tý-kheo khoảng năm trăm vị, tất cả là bậc A-la-hán. 
Tôn giả Mahà Moggallàna với tâm của mình được biết tâm 
các vị ấy đã được giải thoát, không có sanh y. Vậy ta hãy 
trước mặt Thế Tôn nói lên những bài kệ thích ứng tán thán 
Tôn giả Mahà Moggallàna". 

3) Rồi Tôn giả Vangìsa từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp 
thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn và 
bạch Thế Tôn: 


Bạch Thê Tôn, một vân đê đên với con. Bạch Thiện 
Thệ, một vân đê đên với con. 


4) Thế Tôn đáp: 
Này Vangìsa, hãy nói lên vấn đề ấy! 


5) Rồi Tôn giả Vangìsa trước mặt Thế Tôn, nói lên 
những bài kệ thích ứng tán thán Tôn giả Mahà Mogsallàana: 
Cao trên sườn đôi núi, 
Những vị chứng Ba mình, 
Những vị đoạn tử thân, 
Các đệ tử hẳu hạ, 
Bác Thánh giả, Mâu-nmi, 
Đã vượt qua đau khổ. 
Đại thân lực Mục-liên, 
Quán tâm các vị ấy, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 307 





Biết họ được giải thoái, 
Không còn có sanh ÿ. 
Như vậy họ hấu hạ, 
Máu-ni Gofama, 

Ngài vượt qua đau khổ, 
Mọi sở hành đây đủ, 
Mọi đức tánh vẹn toàn. 


XI. Gaggarà (S,1,195) 


1) Một thời Thế Tôn ở Campà, trên bờ hồ Gaggarà với 
đại chúng Ty-kheo khoảng năm trăm vị, với bảy trăm nam cư 
sĩ, với bảy trăm nữ cư sĩ và vài ngàn chư Thiên. Giữa đại 
chúng ấy, Thế Tôn chói sáng vượt bậc về quang sắc và danh 
xưng. 


2) Rồi Tôn giả Vangìsa suy nghĩ: "Nay Thế Tôn trú ở 
Campà, trên bờ hồ Gaggarà với đại chúng Tỷ-kheo khoảng 
năm trăm vị, với bảy trăm nam cư sĩ, với bảy trăm nữ cư sĩ 
và vài ngàn chư Thiên. Giữa đại chúng ấy, Thế Tôn chói 
sáng vượt bậc về quang sắc và danh xưng. Vậy trước mặt 
Thế Tôn, ta hãy nói lên những bài kệ tán thán thích ứng". 


3) Rồi Tôn giá Vangìsa từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y 
vào một bên vai, chắp tay hướng về Thê Tôn và bạch: 


Bạch Thê Tôn, một vân đê đên với con. Bạch Thiện 
Thệ, một vân đê đên với con. 


4) Thế Tôn đáp: 

Này Vangìsa, hãy nói lên vấn đề ấy! 

5) Rồi Tôn giả Vangìsa trước mặt Thế Tôn nói lên 
những bài kệ thích ứng tán thán: 


Như mặt trăng giữa trời, 
Mây mù được quét sạch, 


308 


Chương VIII: Tương Ung Trưởng Lão Vangisa 





Chói sảng như mặt trời, 
Thanh tịnh, không cấu uễ. 
Cũng vậy Ngài thát là 

Đại Mâu-ni Hiển Thánh, 
Danh xưng Ngài sáng chói, 
Vượt qua mọi thể giới. 


XII. Vangìsa (S.1,196) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana tại vườn 


ông Anàthapindika (Cấp Cô Độc). 


2) Lúc bấy giờ Tôn giả Vangìsa, chứng quả A-la-hán 


không bao lâu, thọ hưởng giải thoát lạc, ngay trong lúc ấy, 
nói lên những bài kệ này: 


Thuở trước ta mê thơ, 

Bộ hành khắp mọi nơi, 

Từ làng này, thành này, 
Qua làng khác, thành khác, 
Ta thấy bậc Chánh Giác, 
Tín thành ta sanh khởi. 
Ngài thuyết pháp cho ta, 
Về uẩn, xứ và giới, 

Sau khi nghe Chánh pháp, 
Ta bỏ nhà xuất gia. 

Vì hạnh phúc số đông, 

Vì thấy đạo hành đạo, 
Cho Tỷ-kheo Tăng- Ni, 
Bác Máu-ni giác ngộ, 
Ngài đã chấp nhận con, 
Được thành đạo với Ngài, 
Con chứng đạt Ba mình, 
Hành trì theo Phát dạy. 
Con biết được đời trước, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 309 





Chứng thiên nhãn thanh tịnh, 
Ba mình, thán thông lực, 
Chứng đạt tha tâm thông. 


Chương IX : Tương Ưng Rừng 


I. Viễn Ly (S.i,197) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời, một Tỷ-kheo trú giữa dân chúng Kosala, tại 
một khu rừng. 


2) Lúc bấy giờ Tý-kheo ấy, trong lúc đi nghỉ ban ngày, 
khởi lên những tư tưởng ác, bât thiện, liên hệ đên gia đình. 


3) Rồi một vị Thiên trú ở khu rừng ấy, thương xót Tỷ- 
kheo ấy, muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác, liền đi đến Tỷ- 
kheo ấy. 

4) Sau khi đến, vị Thiên ấy nói lên những bài kệ với vị 
Ty-kheo này: 

Ông ước muốn viễn ly, 

Đã sống trong rừng nủi, 
Nay tâm Ông vọng động, 
Dong duối theo ngoại giới. 
Ông đối mặt với Ông, 

Hãy chế ngự lòng dục, 
Nhờ vậy, Ông hạnh phúc, 
Thoát ly được tham ái. 
Hãy từ bỏ bắt mãn, 

Sống an trú chánh niệm, 
Ông thành người hiển thiện, 
Được chúng tôi tán thản. 
Trừ bụi trần địa ngục, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 311 





Thật rất khó vượt qua, 
Ông chớ vận chuyển theo, 
Các bụi trần dục VỌNG, 
Như chim, thán dính bụi, 
Rung thân khiến bụi rơi. 
Cũng vậy vị Tỷ-kheo, 
Tình cần, trú chánh niệm, 
Vùng vây khiến rơi rới, 
Những bụi đời dính thán. 
5) Tỷ-kheo ấy được vị Thiên cảnh giác, tâm hết sức xúc 
động. 
H. Săn Sóc, Hầu Hạ (S.i,197) 


1) Một thời, một Tỷ-kheo trú giữa dân chúng Kosala, 
tại một khu rừng. 


2) Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo ấy đang ngủ ngày. 


3) Rồi một vị Thiên trú ở khu rừng ây, thương xót Tỷ- 
kheo ây, muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác, liền đi đến Tỷ- 
kheo ây. 

4) Sau khi đến, vị ấy nói lên những bài kệ cho Tỷ-kheo 
ây: 

Tỷ-kheo, hãy thức dạy, 
Sao Ông hãy còn nằm? 
Ông được lợi ích gì, 
Trong giắc ngủ của ông? 
Kẻ bịnh, kẻ trúng tên, 

BỊ đánh sao ngủ được? 
Vì lòng tin, xuất gia, 

Bỏ nhà, sống không nhà, 


312 Chương IX: Tương Ung Rừng 





Tin ấy cân phát triển, 
Chớ đê ngủ chỉnh phục. 


5) (VỊ Tỷ-kheo): 


Các dục là võ thường, 
Chỉ kẻ ngu say đắm, 

Đã giải thoát triển phược, 
Không còn bị ái trước. 
Hạnh xuất gia như vậy, 
Sao để dục nhiệt não? 

Đã nhiếp phục dục ái, 
Vượt thoát lưới vô mình, 
Với chánh trí thanh tịnh, 
Hạnh xuất gia như vậy, 
Sao để dục nhiệt não? 

Với mình phá vô mình, 
Đoạn diệt các lậu hoặc, 
Không sâu, không ưu não, 
Hạnh xuất gia như vậy, 
Sao để dục nhiệt não? 
Tỉnh tấn và nhiệt tâm, 
Thường dõng mãnh cầu tiễn, 
Hướng vọng đến Niễt-bàn, 
Hạnh xuất gia như vậy, 
Sao để dục nhiệt não? 


HH. Kassapagotta: Thợ Săn: (S.1,I98) 

1) Một thời, Tôn giả Kassapagotta trú giữa dân chúng 
Kosala, tại một khu rừng. 

2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Kassapagotta, trong khi nghỉ 
ban ngày, khuyên dạy một người thợ săn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 313 





3) Một vị Thiên trú ở khu rừng ấy, thương xót Tỷ-kheo 
Ấy, muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác, liền đi đến Tỷ-kheo 
Ấy. 
4) Sau khi đến, vị ấy nói lên những bài kệ với Tôn giả 
Kassapagotta: 
Trên sườn núi cheo leo, 
Người thợ săn đang trèo, 
Là hạng người thiếu trí, 
Không sảng suốt, ngu sỉ, 
Tỷ-kheo có khuyên đạy, 
Thật uồng phí thời gian. 
Ta nghĩ làm như vậy, 
Tự tỏ thiếu trí tuệ. 
Có nghe cũng không hiểu, 
Có nhìn cũng không thấy, 
Dầu cho có thuyết pháp, 
Kẻ ngu không thấy đích. 
Tôn giả Kassapa, 
Nếu Ông có cẩm tay 
Cho đến mười bó đuốc, 
Người ấy không thấy được, 
Các sắc pháp đổi diện, 
Vì người ấy không mắt. 
5) Tôn giả Kassapagotta được vị Thiên ấy cảnh giác, 
tâm hết sức xúc động. 


IV. Đa Số hay Du Hành (S.i,199) 
1) Một thời, nhiều Tỷ-kheo trú giữa dân chúng Kosala 
tại một khu rừng. 


2) Các Tý-kheo ấy an cư mùa mưa xong, sau ba tháng, 
bắt đâu đi du hành. 


314 Chương IX: Tương Ung Rừng 





3) Một vị Thiên trú ở khu rừng ấy, không thấy các Tỷ- 
kheo ấy, liền than van, ưu buôn, ngay lúc ấy nói lên bài kệ 
này: 

Hồm nay tâm của ta, 
Cảm thấy không vui vẻ, 
Khi thấy nhiêu chỗ ngồi, 
Trồng không, không có người. 
Những bậc Đa văn ấy, 
Thuyết pháp thật mỹ diệu. 
Đệ tử Gotama, 
Hiện nay đang ở đâu? 
4) Khi nghe nói vậy, một vị Thiên khác nói lên những 
bài kệ cho vị Thiên ấy: 
Họ ải Magadha, 
Họ đi Kosala, 
Và một số vị ấy, 
Đi đến đất Vajjà. 
Như nai thoát bây sập, 
Chạy nhảy khắp bốn phương. 
Tỷ-kheo không nhà cửa, 
Sống giải thoát như vậy. 
V., Ananda (S.1,199) 


l) Một thời, Tôn giả Ananda trú giữa dân chúng 
Kosala, tại một khu rừng. 


2) Lúc bây giờ, Tôn giả Ananda sông quá bận rộn bởi 
nhiêu liên hệ với cư sĩ. 

3) Rôi một vị Thiên trú ở khu rừng ây thương xót Tôn 
giả Ananda, muôn hạnh phúc, muôn cảnh giác, liên đi đên 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 315 





Tôn giả Ananda. Sau khi đến, vị ấy nói lên những bài kệ với 
Tôn giả Ananda: 


Ông đã quyết lựa chọn, 
Đời sống dưới gốc cây, 
Tâm Ông quyết nhập một 
Với mục đích Niết-bàn. 
Cù-đàm, hãy Thiên tư, 
Và sống, chớ phóng dậit, 
Đối với Ông, ích gì, 
Tạp thoại, vô vị ấy? 
4) Tôn giả Ananda, được vị Thiên ấy cảnh giác, tâm hết 
sức xúc động. 


VI. Anuruddha. (S.1,200) 

1) Một thời Tôn giả Anuruddha trú ở giữa dân chúng 
Kosala, tại một khu rừng. 

2) Rồi một Thiên nữ ở chúng Tàvatimsa, tên là Jàlini, 
đời trước là vợ của Tôn giả Anuruddha, đi đên Tôn giả 
Anuruddha. 

3) Sau khi đến, vị ấy nói lên bài kệ với Tôn giả 
Anuruddha: 

Hãy hướng tâm tư Ông, 
Vào đời trước của Ông, 
Giữa Tam thập tam thiên, 
Mọi ái dục thành tựu, 

Và Ong được chói sáng, 
Giữa Thiên nữ đoanh váy. 


4) (Anuruddha): 


Bất hạnh thay Thiên nữ, 
Họ kiên tru thân Kiên, 


316 Chương IX: Tương Ung Rừng 





Cũng bắt hạnh, họ sanh, 

BỊ Thiên nữ chinh phục. 
5) (àlinH): 

Họ chưa biết hạnh phúc, 

Chưa thấy Dandanga, 

Tru xứ các Thiên nhơn, 

Danh xưng giới Tam thập. 
6) (Anuruddha): 


Kẻ ngu, Bà không biết, 
Lời nói bác La-háản, 
Mọi hành là vô thường, 
Phải chịu luật sanh diệt, 
Chúng sanh rôi chúng diệt, 
Nhiếp chúng là an lạc. 
Hiện nay đổi với ta, 
Không còn chỗ trú xứ, 
Trên cảnh giới chư Thiên, 
Ôi này Jàlini! 
Đường sanh tử đứt đoạn, 
Nay tải sanh không còn. 
VI. Nàgadatta (S.1,200) 
l) Một thời Tôn giả Nàgadatta trú giữa dân chúng 
Kosala, tại một khu rừng. 
2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgadatta đi vào làng quá sớm 
và trở về quá chiều. 
3) Rồi một vị Thiên trú ở khu rừng ây, thương xót Tôn 


giả Nàgadatta, muốn lợi ích, muốn cảnh giác, liền đi đến Tôn 
giả Nàgadatta. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 317 





4) Sau khi đến, vị ấy nói lên những bài kệ với Tôn giả 
Nàgadatta: 
Này NàgadaHia, 
Hãy vào làng đúng thời, 
Và khi từ làng về, 
Hãy về cho thật sớm. 
Ông sống quá liên hệ, 
Với các hàng cư sĩ, 
Bị vấn vương quá nhiễu, 
Những cảm thọ khổ lạc. 
Ta sợ kẻ bạt mạng, 
Nàgadafta này, 
Lại bị trôi, bị buộc, 
Trong gia đình thể sự. 
Chớ để mình rơi vào, 
Cưởng lực của tử thân, 
Làm sao trảnh né được, 
Khỏi Ác ma chỉ phối! 
5) Tôn giả Nàgadatta được vị Thiên ẫy cảnh giác, tâm 
hết sức xúc động. 
VIII. Gia Phụ hay Say Đắm (S.i,201) 
1) Một thời, một Tỷ-kheo trú ở giữa dân chúng Kosala, 
tại một khu rừng. 
2) Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo ấy sống thân mật quá đáng đối 
với một gia đình. 
) Rồi một XI Thiên trú ở khu rừng Ấy, vì thương xót 


Tỷ-kheo ấy, muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác vị ây, biến 
hình thành gia phụ của gia đình ấy và đi đến Tỷ-kheo ấy. 


318 Chương IX: Tương Ung Rừng 





4) Sau khi đến, vị ấy nói lên những bài kệ với Tỷ-kheo 


Trên bờ sông, cửa chợ, 
Tại trạm nghỉ, lộ trình, 
Dân chúng thường tập họp, 
Tranh luận liền khởi lên. 
Giữa ta và giữa Ông, 
Có gì là sai khác? 

5) (VỊ Tỷ-kheo): 


Nhiễu tiếng qua tiếng lại, 
Bậc khổ hạnh kham nhân, 
Chớ cảm thấy bực phiễn, 
Chớ phát sinh nhiễm trước. 
Ai bị tiếng rồi loạn, 

Như nai trong rừng rủ, 
Được gọi là khinh tâm, 
Khó tu hành thành tựu 


IX. Vajjiputta: Bạt-kỳ Tử hay Tỳ-xá-ly (S.1,201) 


1) Một thời, một Tỷ-kheo VaJjiputtaka trú ở Vesàli tại 
một khu rừng. 


2) Lúc bây giờ một cuộc lễ được tô chức suốt đêm ở 
Vesàl1. 


3) Tỷ-kheo ấy được nghe tiếng nhạc khí, tiếng công 
v.v... đánh lên, tiếng ồn ào khởi lên, liền than thở, nói lên 
ngay lúc ấy những bài kệ này: 

Chúng ta sống một mình, 
Trong khu rừng cô độc, 
Như khúc gỗ lột vỏ, 

Lăn lóc trong rừng sâu, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 319 





Trong đêm tối hân hoan, 
Như hiện tại đêm Hay, 
Ai sông đời bát hạnh, 
Như chúng ta hiện sông? 

4) Rồi một vị Thiên trú ở khu rừng ấy, có lòng thương 
xót Tỷ-kheo â ấy, muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác liên đi đến 
Ty-kheo ây. 

Sau khi đến, vị ấy nói lên những bài kệ: 

3) 

Ông sống chỉ một mình, 
Trong khu rừng cô độc, 
Như khúc gô lột vỏ, 

Lăn lóc trong rừng sâu. 
Nát nhiều người thèm muôn, 
Đời sông như ông vậy, 

Như kẻ đọa địa ngục, 

Thèm muôn sanh thiên giới. 

6) Rồi Tỷ-kheo ấy được vị Thiên ấy cảnh giác, tâm hết 
sức xúc động. 

X. Tụng Học Kinh Điển hay Pháp (S.i,202) 

1) Một thời, một Tỷ-kheo sống giữa dân chúng Kosala, 
tại một khu rừng. 

2) Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo ấy trước kia siêng năng tụng 
kinh rât nhiêu, sau một thời gian, trở thành thụ động, 1m 
lặng, an phận. 

3) Rồi một vị Thiên trú ở khu rừng ấy không được nghe 
pháp từ Tỷ-kheo ấy, liền đi đến vị ấy. 


320 


Chương IX: Tương Ung Rừng 





4) Sau khi đến, vị Thiên ấy nói lên những bài kệ cho 


Tỷ-kheo ấy: 


Này Tỷ-kheo, sao Ông 
Sống chung các Tỷ-kheo, 
Lại không chịu tụng đọc, 
Các kinh điển pháp cú? 

Ai nghe thuyết Chánh pháp, 
Tám sanh được tịnh tín. 

Và ngay đời hiện tại, 

Được mọi người tán thản. 


5) (VỊ Tỷ-kheo): 


Trước kia đối pháp củ, 

Ta tha thiết tìm hiểu, 

Cho đến khi chứng được, 
Quả vị bác ly dục; 

Từ khi chứng ly dục, 

Mọi thấy, nghe, xúc cảm, 
Nhờ trí tuệ hiểu biết, 

Đêu được bỏ một bên. 
Chính các bậc Hiên thiện, 
Giảng dạy là như vậy. 


XI. Bất Chánh Tư Duy: (S.i,203) 
1) Một thời, một Tỷ-kheo trú ở giữa dân chúng Kosala 
tại một khu rừng. 


2) Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo ấy, khi đang nghỉ ban ngày, 
khởi lên những tư duy ác, bât thiện, như dục tư duy, sân tư 
duy, hại tư duy. 


3) Rồi vị Thiên trú ở khu rừng ấy, vì lòng thương xót 
Ty-kheo, muôn lợi ích, muôn cảnh giác, liên đi đên Tỷ-kheo 


ây. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 321 





4) Sau khi đến, vị Thiên ấy nói lên những bài kệ cho 
Tỷ-kheo: 
Ông tác ý bất chánh, 
Nên say đăm tư duy. 
Hãy từ bỏ bát chánh, 
Hãy tư duy chơn chánh, 
Nương tựa Phật, Pháp, Tăng, 
Giữ giới, không thối chuyển, 
Ông chắc chắn chứng đạt, 
Hán hoan và hỷ lạc. 
Với hân hoan sung mãn, 
Ông chấm dứt khổ đau. 
5) Rồi Ty-kheo â Ấy, được vị Thiên ây cảnh giác, tâm hết 
sức xúc động. 
XI. Giữa Trưa hay Tiếng Động (S.i,203) 
1) Một thời, một Tỷ-kheo trú ở giữa dân chúng Kosala, 
tại một khu rừng. 
2) Rồi một vị Thiên trú ở khu rừng ấy đi đến Tỷ-kheo. 
3) Sau khi đến, nói lên những bài kệ này trước mặt Tỷ- 
kheo: 
Nay chính giờ giữa trưa, 
Chỉm chóc đậu im lặng, 
Rừng lớn vang tiếng động, 
Khiên ta run, hoảng sợ. 
4) (VỊ Tỷ-kheo): 
Nay chính giờ giữa trưa, 
Chỉm chóc đậu im lặng, 
Rừng lớn vang tiếng động, 
Hoan hỷ đên với ta. 


322 Chương IX: Tương Ung Rừng 





XIII. Không Chế Ngự Căn hay Nhiều Tỷ Kheo (S.i,203) 

1) Một thời, rất nhiều Tỷ-kheo trú ở giữa dân chúng 
Kosala, tại một khu rừng nọ, công cao, ngạo mạn, ôn ào, lăm 
miệng, lăm lời, thât niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, 
tâm tán loạn, các căn không chê ngự. 


2) Rồi một vị Thiên trú ở khu rừng ấy, vì lòng thương 
xót các Tỷ-kheo, muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác, liền đi 
đến các Tý-kheo. 

3) Sau khi đến, vị Thiên ấy nói lên những bài kệ với các 
Ty-kheo: 

Xưa sống thật an lạc, 
Chúng đệ tử Cù-đàm, 
Không tham tìm món ăn, 
Không tham tìm chỗ trủ, 
Biết đời là vô thường, 

Họ chấm dứt khổ đau. 

Nay tự làm ác hạnh, 

Như thôn trưởng trong làng, 
Họ ăn, ăn ngã gục, 

Thèm khát vật nhà người. 
Con vái chào chúng Tăng, 
Đảnh lễ một vài vị, 

Vất vướng, không hướng dẫn. 
Họ sống như ngạ qui. 
Những ai sống phóng dật, 

Vì họ, con nói lên, 

Những ai không phóng dát, 
Chân thành con đảnh lễ. 


4) Các Tý-kheo ấy, được vị Thiên ấy cảnh giác, tâm hết 
sức xúc động. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 323 





XIV. Sen Hồng hay Sen Trắng (S.i,204) 


1) Một thời, một Tỷ-kheo trú giữa dân chúng Kosala, 
tại một khu rừng. 


2) Lúc bây giờ, Tỷ-kheo â ấy ăn xong, trên con đường đi 
khất thực trở về, đi xuống hồ nước và ngửi bông sen hồng. 


3) Rồi một vị Thiên trú ở khu rừng ấy, thương xót Tỷ- 
kheo, muôn hạnh phúc, muôn cảnh giác, liên đi đên Tỷ-kheo. 
4) Sau khi đến, vị Thiên ấy liền nói lên những bài kệ 
với Tỷ-kheo: 
Hoa này từ nước sanh, 
Không cho, Ong ngửi trộm. 
Như vậy một loại trộm, 
Ta gọi Ong trộm hương, 
Này thán hữu của 1a. 


5) (VỊ Tỷ-kheo): 


Không lấy đi, không bẻ, 
Đứng xa, ta ngửi hoa, 

Vậy đo hình tướng gì, 
Được gọi là "trộm hương”? 
Ai đào rễ củ sen, 

Ăn dùng các loại sen. 

Do các hành động ấy, 

Sao không gọi trộm hương? 


6) (Vị Thiên): 


Người ty tiện độc ác, 

Như vải nhớp vú em, 

Với hạng người như vậy, 
Lời ta không liên hệ. 
Nhưng chính thật cho Ông, 


324 Chương IX: Tương Ung Rừng 





Chính lời ta tương ng 
Với người không câu uỂ, 
Thường hướng cầu thanh tịnh. 
Với kẻ ác nhìn tháy, 
Nhỏ như đáu sợi lông, 
VỊ ây xem thát lớn, 
Như đâu mây trên trời. 
7) (Vị Ty-kheo): 
Thật sự này Dạ-xoa, 
Ông biết ta, thương ta, 
Hãy nói lại với ta, 
Khi tháy ta như vậy. 
8) (VỊ Thiên): 
Ta không tùy thuộc Ông, 
Ong cũng không làm báy, 
Này T)-kheo nên biết, 
Ông có thê sanh Thiên. 
9) Vị Tỷ-kheo ấy được vị Thiên ấy cảnh giác, tâm hết 
sức xúc động. 


Chương X: Tương Ưng Dạ Xoa 


I. Indaka (S.1,206) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), núi 
Indakuuta, tại trú xứ của Dạ-xoa Indaka. 


2) Rồi Dạ-xoa Indaka đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói 
lên những bài kệ với Thế Tôn: 
Chư Phật, Ngài dạy rằng, 
Sắc không phải sinh mạng, 
Vậy sao sinh mạng này, 
Lại có trong thân này? 
Từ đâu xương thịt đến, 
Trong thân thể hiện tại? 
Làm sao sinh mạng này, 
Gá dính trong thai tạng? 


3) (Thế Tôn): 


Trước tiên, Kalala, 

Rồi từ Kalala, 

Abbuda có mặt. 

Rồi từ Abbuda, 

Pesì (thịt mêm) được sanh ra. 
Pesì sinh Ghana (thị! cứng), 
Rôi đến Pasàkha (chỉ tiết), 
Tóc, lông và các móng, 

T iếp tục được sanh ra. 
Những gì người mẹ ăn, 


326 Chương X: Tương Ung Dạ Xoa 





Đồ ăn, đồ uông nào, 
Con người trong bụng mẹ, 
Ở đáy, lây nuôi dưỡng. 


II. Sakka (S.i,206) 


1) Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) trên 
núi Gijjhakuuta (Linh Thứu). 


2) Rồi Dạ-xoa tên Sakka đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
nói lên những bài kệ với Thế Tôn: 

Thật không tốt lành gì, 

Một Sa-môn như Ngài, 

Đã đoạn mọi triển phược, 

Đã sống chơn giải thoát, 

Lại tiếp tục giảng dạy, 

Những kẻ khác tu học. 


3) (Thế Tôn): 


Này Dạ-xoa Sakka, 
Dầu vì lý do gì, 
Loài Người sống chung nhau, 
Không một lý do nào, 
Xứng đảng bậc trí tuệ, 
Với lòng từ lân mẫn, 
Nếu với tâm tín thành, 
Giảng dạy những người khác, 
Do vậy không hệ lụy, 
Vì lòng từ lân mẫn. 
IH. Suciloma (S.1,207) 


1) Một thời Thế Tôn ở Gayà, trên hòn đá Tanktta tại trú 
xứ của Dạ-xoa Suciloma. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 327 





2) Lúc bấy giờ, Dạ-xoa Khara và Dạ-xoa Suciloma đi 
ngang qua, không xa Thê Tôn bao nhiêu. 


3) Rôi Dạ-xoa Khara nói với Dạ-xoa SucIloma: 
Đây là một Sa-môn. 


4) Đây không phải Sa-môn. Đây là Sa-môn giả. Hay ít 
nhât cho đên khi ta biệt được Sa-môn hay Sa-môn giả. 


5) Rồi Dạ- -xoa Suciloma đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
liền nghiêng thân về phía Thế Tôn. 


6) Thế Tôn liền tránh né thân của mình. 


7) Dạ-xoa Suciloma nói với Thế Tôn: Có phải Sa-môn 
sợ ta? 


8) Này Hiển giả, Ta không sợ Ông. Nhưng xúc chạm 
với Ong là điêu đáng ghét (pàpaka). 


9) Này Sa-môn, ta sẽ hỏi Ông một câu. Nếu Ông 
không trả lời ta được, ta sẽ làm tâm Ông điên loạn, hay ta 
làm Ông bể tim, hay nắm lấy chân, ta sẽ quăng Ông qua bờ 
bên kia sông Hằng. 

10) Này Hiền giả, ở thế giới chư Thiên, Ma giới hay 
Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư 
Thiên và loài Người, Ta không thấy một ai có thể làm tâm Ta 
điên loạn, hay làm bể tim Ta, hay năm lây chân Ta, quãng Ta 
qua bờ bên kia. Tuy vậy, này Hiền giả, hãy hỏi đi như Ông 
muốn. 


11) (Dạ-xoa): 
Tham dục và sân hận, 
Do nhân gì sanh khởi? 
Bát mãn và thỏa mãn, 
Sợ hãi từ đâu sanh? 


326 


Chương X: Tương Ung Dạ Xoa 





Từ đâu được Khởi lên, 
Các tư tưởng, tW đuy, 
Như qua được bây trẻ, 
Thả bay rồi kéo lại? 


12) (Thế Tôn): 


Tham dục và sân hận, 
Do nhân này sanh khởi, 
Bắt mãn và thỏa mãn, 
Sợ hãi từ đây sanh. 

Từ đây được khởi lên, 
Các tư tưởng, tW đuy, 
Như qua được bây trẻ, 
Thả bay rồi kéo lại. 
Chính do tham ải sanh, 
Chính do tự ngã sanh. 
Như cây nigroda (cây bàng), 
Do từ thân cây sanh. 
Phàm phu bám ác dục, 
Như cây leo khắp rừng. 
Những di hiểu biết được, 
Do nhân ấy sanh khởi, 
Họ diệt trừ nhán ấy. 
Hãy nghe, này Dạ-xoa, 
Họ vượt bộc lưu này, 
Bộc lưu thật khó vượt, 
Từ trước chưa vượt qua, 
Không còn phải tái sanh. 


IV. Manibhadda (S.1,208) 


1) Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Magadha, tại 


điện thờ Manimàlaka, 
Manibhadda. 


tại 


một trú xứ của Dạ-xoa 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 329 





2) Rồi Dạ-xoa Manibhadda đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: 
Lành thay, thường chánh niệm, 
Nhờ niệm, lạc tăng trưởng. 
Có niệm, mai đẹp hơn, 
Hạn thù được giải thoát. 


3) (Thế Tôn): 


Lành thay, thường chánh niệm, 
Nhờ niệm, lạc tăng trưởng, 
Có niệm, mai đẹp hơn, 
Hạn thù chưa giải thoái. 
Với ai trọn ngày đêm, 
Tâm ÿ lạc, bất hại, 
Từ tám mọi hữu tình, 
Vị ấy không thù hận. 
V, Sanu (S.1,209) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn 
ông Anàthapindika. 


2) Lúc bây giờ, Sảnu, con một nữ cư sĩ bị Dạ-xoa ám 
ảnh. 


3) Nữ cư sĩ ấy than khóc, ngay lúc ấy nói lên bài kệ này: 


Con ta là La-hãn, 

Đối với ta là vậy, 

Và chính ta được nghe, 

VỊ La-hản nói vậy. 

Nay ta thấy Sàn, 

Bị Dạ-xoa ám ảnh. 

Ngày mười bốn, mười lăm, 
Và ngày tăm nửa tháng, 


330 Chương X: Tương Ung Dạ Xoa 





Cả ngày lễ đặc biệt, 

Khéo tu tảm trai giới, 

Tuân trì lễ Bô-tát. 

Và chính ta được nghe, 

VỊ La-hản nói vậy, 

Nay ta thấy Sàn, 

Bị Dạ-xoa ám ảnh. 

Ngày mười bốn, mười lăm, 

Và ngày tăm nửa tháng, 

Cả ngày lễ đặc biệt, 

Khéo tu tảm trai giới, 

Tuân trì lễ Bô-tát. 

Những ai sống Phạm hạnh, 

Dạ-xoa không ám ảnh, 

Và chính ta được nghe, 

VỊ La-hản nói vậy. 

Người nói với Sànu, 

Có trí và sảng suối, 

Đáy là lời Dạ-xoa, 

Chớ có làm điều ác, 

Công khai hay bí mật. 

Nếu người làm điễu ác, 

Sẽ làm hay đang làm, 

Ông không thoát khổ đau, 

Dâu có đứng lên chạy, 

Chạy một mạch, chạy dài. 
4) (Sànu được khỏi ám ảnh): 

Này mẹ, người ta khóc, 

Là khóc cho người chết, 

Hay khóc cho người sống, 

Nhưng không được thấy mặt? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 331 





Này mẹ, chúng thấy con, 
Hiện có mặt đang sống. 
Vậy sao mẹ khóc con, 
Này người mẹ thân yêu? 


5) (Bà mẹ): 


Người ta khóc cho con, 
Là khóc cho con chết, 
Hay khóc cho con sống, 
Nhưng không được thấy mặt. 
Ai đã bỏ dục vọng, 

Lại trở lui đời này, 

Này con, người ta khóc, 
Là khóc cho người ấy, 

Vì người ấy được xem, 
Còn sống cũng như chết. 
Nay con được kéo ra, 
Khỏi than hừng đỏ rực, 
Con còn muốn rơi vào, 
Đống than hông ấy chăng? 
Nay con được thoát ra, 
Khỏi địa ngục đau khổ, 
Con còn muốn rơi vào, 
Cõi địa ngục ấy chăng? 
Hãy dong ruồi đời con, 
Ta chúc con hạnh phúc, 
Hãy sống như thể nào, 
Không làm ai bực phiên. 
Đô vật thoát lửa cháy, 
Con muốn đốt lại chăng? 


VỊ. Piyankara (S.1,209) 


332 Chương X: Tương Ung Dạ Xoa 





I) Một thời Tôn giả Anuruddha trú ở Sảvatthi, 
Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 


2) Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha thức dậy khi đêm 
vừa mới sáng, đang tụng đọc pháp cú. 


3) Một nữ Dạ-xoa, mẹ của Piyankara dõ cho con nín 
như sau: 


Này Piyanhara, 

Chớ có sanh tiếng động, 
VỊ Tỷ-kheo đang tụng, 
Những lời về pháp củ. 
Nếu chúng ta biết được, 
Học được pháp củ này, 
Rôi như pháp hành trì, 
Chúng ta được lợi ích. 
Không sát hại sanh vát, 
Không cố ý nói láo, 

Tự học tập giới luật, 
Chúng ta thoát ngạ quỷ. 


VI. Punabbasu (S.1,209) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn 
ông Anàthapindika. 


2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho chúng 
Tỷ-kheo vê vân đê liên hệ đên Niêt-bàn, tuyên thuyết, khích 
lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ. Và các Tỷ-kheo ây 
chú tâm, chú ý, tập trung mọi tâm tư, lóng tai nghe pháp. 

»j Rồi một nữ Dạ-xoa, mẹ Punabbasu dỗ con nín như 
sau: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 





Hãy gìn giữ im lặng, 

Này Uttarikal 

Hãy gìn giữ im lặng, 

Này Punabbasu! 

Để mẹ được nghe pháp. 
Đạo Sư, tối thượng Phật, 
Thế Tôn giảng Niết-bàn, 
Thoát ly mọi triển phược, 
Mẹ đối với pháp ấy, 

Thát cực kỳ ải lạc. 

Đời ái lạc con mình, 

Đời ái lạc chỗng mình, 
Nhưng đối với đạo pháp, 
Mẹ ái lạc nhiều hơn. 

Con hay chồng dâu thân, 
Không cứu ta thoát khổ, 
Không như nghe diệu pháp, 
Chúng sanh được thoát khổ. 
Trong đau khổ đời sau, 
Dính liền giả và chế, 
Chánh pháp Ngài giác ngộ, 
Giải thoát khỏi già chết. 
Mẹ muốn nghe pháp ấy 
Hãy nín ải con ơi! 

Này Punabbasu. 


4) (Punabbasu): 


Thưa mẹ, con không nói, 
Urttarà nín lặng. 

Mẹ hãy lắng nghe pháp, 

Nghe pháp được an lạc. 

Vì không biết diệu pháp, 


334 Chương X: Tương Ung Dạ Xoa 





Chúng ta trôi sanh tử. 

Giữa Nhân, Thiên mù quảng, 

Ngài đem cho ánh sảng, 

Giác ngộ, thân tôi hậu, 

Bậc Pháp nhãn thuyết pháp. 
5) (Bà mẹ): 


Hữu trí thay, con ta! 

Con ta sanh ấm ngực. 

Nay con ta ái lạc, 

Tịnh pháp Vô thượng Phát. 
Này Punabbasu! 

Hãy sống chơn an lạc, 
Nay ta được sống lại, 

Thấy được chơn Thánh đề, 
Này con Urtaral 

Hãy nghe theo lời ta. 


VIHI. Sudatta. (S.1,210) 

1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), tại rừng 
Sìta. 

— 2) Lúc bấy giờ cư sĩ Anàthapindika (Cấp Cô Độc) đã 
đên Ràjagaha đê làm một vải công việc. 

3) Cư sĩ Anàthapindika được nghe đức Phật đã ra đời 
và muôn đên yêt kiên Thê Tôn. 

4) Rồi cư sĩ Anàthapindika suy nghĩ: "Nay không phải 
thời đê yêt kiên Thê Tôn. Ngày mai mới phải thời ta đên yêt 
kiên Thê Tôn". Như vậy với ý nghĩ đi yêt kiên đức Phật, ông 
Anàthapindika năm ngủ. Trong đêm, ông ây thức dậy ba lân, 
tưởng răng trời đã sáng. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 335 





5) Rồi cư sĩ Anàthapindika đi đến cửa Sìvatthika (nghĩa 
địa), và có những phi nhân mở cửa. 


6) Và khi ông ra khỏi thành phó, ánh sáng biến mất và 
bóng tôi hiện ra. Ong sợ hãi, hoảng hôt, lông tóc dựng ngược 
và muôn đi trở vê. 

7) Rồi Dạ-xoa Sìvaka ân hình, lên tiếng như sau: 


Trăm voi và trăm ngựa, 
Trăm xe do ngựa kéo, 

Cả trăm ngàn thiếu nữ, 
Được trang sức bông tái, 
Không bằng phần mười sáu, 
Một bước đi tới này. 

Cư sĩ, hãy tiễn tới! 

Cư sĩ, hãy tiễn tới! 

Tiến tới, tốt đẹp hơn, 

Chớ có lui, thối bước! 


8) Rồi với Anàthapindika, tối tăm biến mất, ánh sáng 
hiện ra. Và sợ hãi, hôt hoảng, lông tóc dựng ngược đã khởi 
lên được dịu hăn xuông. 


9) Lần thứ hai... (như trên)... 


10) Lần thứ ba, với Anàthapindika, ánh sáng biến mất, 
bóng tối hiện ra. Và sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược 
khởi lên. Và Anàthapindika muốn trở lui. Lần thứ ba, Dạ-xoa 
Sìvaka ẩn hình lên tiếng như sau : 


Trăm voi và trăm ngựa, 
Trăm xe do ngựa kéo, 

Cả trăm ngàn thiếu nữ, 
Được trang sức bông tái, 
Không bằng phần mười sáu, 


336 Chương X: Tương Ung Dạ Xoa 





Một bước đi tới này. 
Cư sĩ, hãy tiễn tới! 
Cư sĩ, hãy tiễn tới! 
Tiến tới, tốt đẹp hơn, 
Chớ có lui, thối bước! 


11) Rồi với Anàthapindika, bóng tôi biễn mất, ánh sáng 
hiện ra và sợ hãi, hoảng hôt, lông tóc dựng ngược đã khởi lên 
được dịu bớt. 


12) Rồi Anàthapindika đi đến rừng Sìta, đi đến Thế 
Tôn. 

13) Lúc bấy giờ Thế Tôn thức dậy vào lúc đêm vừa 
mãn và đang đi kinh hành ngoài trời. 


14) Thế Tôn thấy Anảthapindika từ xa đi đến, khi thấy 
vậy, từ chỗ kinh hành đi xuống, và ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. 
Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với cư sĩ Anàthapindika: 


Hãy đến đây, Sudatta! 


15) Rồi cư sĩ Anàthapindika nghĩ: "Thế Tôn kêu tên 
ta", rôi cúi đầu đảnh lễ chân Thê Tôn và bạch Thê Tôn: 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ngủ có an lạc chăng? 
(Thế Tôn): 


Bà-la-môn tịch tịnh, 

Luôn luôn sống an lạc, 
Không đèo bông dục vọng, 
Thanh lương, không sanh y, 
Mọi ái trước đoạn diệt, 
Tâm khổ não điễu phục, 
Tịch tịnh, sống an lạc, 

Tám tư đạt hòa bình. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 337 





IX. Sukkà (S.i,212) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ, Tý-kheo-ni Sukkà, có đại chúng đoanh 
vây, đang thuyêt pháp. 


3) Rồi một Dạ-xoa có lòng tịnh tín đối với Tỷ-kheo-ni 
Sukkà, đi từ đường xe này đến đường xe khác, đi từ ngã tư 
này đến ngã tư khác ở Ràjagaha, và ngay lúc ấy, nói lên 
những bải kệ này: 
Này người Vương Xá thành, 
Các Người đã làm gì, 
Mà nay lại năm dài, 
Như say vì rượu ngọt. 
Không hầu hạ Sukkà, 
Đang thuyết pháp bất tử? 
Pháp ấy không trở lui, 
Cam lô không lưng vơi. 
Ta nghĩ người trí tuệ 
Uống nước (cam lô) ấy, 
Chẳng khác một đảm mưa, 
Đối với kẻ lữ hành. 

X. Sukkà (S.1,212) 


1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, tại Veluvana, chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Lúc bấy giờ, một người cư sĩ đang cúng dường đồ ăn 
cho Tỷ-kheo-m Sukkà. 


3) Rồi một Dạ-xoa, khởi lòng tịnh tín đối với Tỷ-kheo- 
ni Sukkà, liền đi từ đường xe này đến đường xe khác, đi từ 


338 Chương X: Tương Ung Dạ Xoa 





ngã ba này ba khác ở Ràjagaha, ngay lúc ấy nói lên bài kệ 
này: 

Cự sĩ có trí này, 

Chắc hưởng nhiễu công đức, 

Đã cúng dường món ăn, 

Dâng củng lên Sukkà, 

Một vị đã giải thoát, 

Tắt cả mọi triển phược. 


XI. Cirà hay Virà (S.1,21Š) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Ràagaha (Vương Xá), tại 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Lúc bấy giờ, một cư sĩ dâng y cúng dường Tỷ-kheo- 
ni Cñrà. 

3) Rồi một Dạ-xoa, khởi lòng tịnh tín đối với Tỷ-kheo- 
ni Cirà, liền đi từ đường xe này đến đường xe khác, từ ngã ba 
này đến ngã ba khác tại thành Vương Xá, ngay lúc ấy nói lên 
bài kệ này: 

Cư sĩ có trí này, - 

Chắc hưởng nhiêu công đức, 
Đã cúng dường tám ÿ, 

Dâng củng lên Cirà, 

Một vị đã giải thoái, 

Tất cả mọi khổ ách. 


XII. Alava (S.1,218) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Alavi, tại trú xứ của Dạ-xoa 
Alavakka. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 339 





2) Rồi Dạ-xoa Alavaka nói với Thế Tôn: 
Này Sa-môn, hãy đi rai 
Lành thay, Hiển giả. 
Thế Tôn nói và đi ra. 
Này Sa-môn, hãy đi vào. 
Lành thay, Hiển giả. 
Thế Tôn nói và đi vào. 
3) Lần thứ hai, Dạ-xoa Alavaka nói với Thế Tôn: 
Này Sa-môn, hãy đi ra. 
Lành thay, Hiển giả. 
Thể Tôn nói và đi ra. 
Này Sa-môn, hãy đi vào. 
Lành thay, Hiển giả. 
Thế Tôn nói và đi vào. 
4) Lần thứ ba, Dạ-xoa Alavika nói với Thế Tôn: 
Này Sa-môn, hãy đi ra. 
Lành thay, Hiển giả. 
Thể Tôn nói và đi ra. 
Này Sa-môn, hãy đi vào. 
Lành thay, Hiển giả. 
Thế Tôn nói và đi vào. 
5) Lần thứ tư, Dạ-xoa Alavika nói với Thế Tôn: 
Này Sa-môn, hãy đi ra. 

6) Này Hiền giả, Ta không đi ra. Hãy làm gì Ông nghĩ 
là phải làm. 

7) Này Sa-môn, ta sẽ hỏi Ông một câu hỏi. Nếu Ông 
không trả lời ta được, ta sẽ làm tâm Ông điên loạn, hay ta 
làm Ông bê tim, hay năm lấy chân, ta sẽ quăng Ông qua bờ 
bên kia sông Hằng. 


340 Chương X: Tương Ung Dạ Xoa 





8) Này Hiền giả, Ta không thấy một ai, ở thế giới chư 
Thiên, Ma giới hay Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn, Bà- 
la-môn, với chư Thiên và loài Người có thể làm tâm Ta điên 
loạn, hay làm bề tim Ta hay nắm lấy chân, quăng Ta qua bờ 
bên kia sông Hằng. Tuy vậy, này Hiền giả, hãy hỏi đi như 
Ông muốn. 

9) (Dạ-xoa): 

Cái gì đối người đời, 

Là tài sản tối thượng? 

Cải gì khéo hành trì, 

Đem lại chơn an lạc? 

Cái gì giữa các vị, 

Là vị ngọt tôi thượng? 

Phải sông như thế nào, 

Được gọi sống tối thượng? 
10) (Thế Tôn): 

Lòng tin đối người đời, 

Là tài sản tối thượng. 

Chánh pháp khéo hành trì, 

Đem lại chơn an lạc. 

Chán lý giữa các vị, 

Là vị ngọt tôi thượng. 

Phải sông với trí tuệ, 

Được gọi sống tối thượng. 


I1) (Dạ-xoa): 
Làm sao vượt bộc lưu? 
Làm sao vượt biên lớn? 
Làm sao siếu khô não? 
Làm sao được thanh tịnh? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 





12) (Thế Tôn): 


Với tín, vượt bộc lưu. 
Không phóng dật, vượt biển. 
Tình tấn, siêu khổ não. 

Với Trí, được thanh tịnh. 


13) (Dạ-xoa): 


Làm sao được trí tuệ? 

Làm sao được tải sản? 

Làm sao đạt danh xưng? 

Làm sao kết bạn hữu? 

Đời này qua đời khác, 

Làm sao không sâu khổ? 
14) (Thế Tôn): 


Ai tin trởng Chánh pháp 
Của bác A-la-hản, 

Pháp ấy khiến đạt được, 
Niễt-bàn (chơn an lạc), 
Khéo học, không phóng dát, 
Minh nhãn khéo phân biệt, 
Nhờ hành trì như vậy, 

Vị ấy được trí tuệ. 

Làm gì khéo thích họp, 
Gánh vác các trách nhiệm, 
Phấn chấn, thích hoạt động, 
Như vậy được tài sản, 

Chơn thật đạt danh xưng, 
Bồ thí kết bạn hữu, 

Đời này qua đời khác, 

Như vậy không sâu khổ. 

Tín nam gia chủ nào, 


Chương X: Tương Ung Dạ Xoa 





Tìm câu bốn pháp này, 
Chơn thực và chế ngự, 
Kiên trì và xả thí, 

Vị ấy sau khi chết, 
Không còn phải sâu khổ. 
Đời này qua đời khác, 
Sam chết, không sâu khổ. 
Ta muốn Ông đến hỏi, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Có những pháp nào khác, 
Tốt hơn bốn pháp này: 
Chơn thực và chế ngự, 
Xả thí và kham nhẫn. 


15) (Dạ-xoa): 


Làm sao nay ta hỏi, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Khi nay ta được biết, 
Nguyên nhán của đời sau. 
Phật đến Alavi, 

Thát lợi ích cho ta. 

Nay ta được biết rõ, 

Cho gì được quả lớn. 

Nền ta sẽ bộ hành, 

Làng này qua làng khác, 
Thành này qua thành khác, 
Đảnh lễ Phật Chánh Giác, 
Cùng đảnh lễ Chánh pháp, 
Các vị chứng Pháp tánh. 


Chương XI : Tương Ưng Sakka 


IL. Phẩm Thứ Nhất 


I. Suvìra (S.1,216) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời T' hé Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
Anadthapindiha. 

2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

" Này các Tỷ-kheo." Bạch Thế Tôn. Các vị Tỷ-kheo ấy 
váng đáp Thê Tôn. 

3) Thế Tôn nói như sau: 

4) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các Asùra (A-tu-la) tấn 
công Thiên chủ. Rôi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka gọi 
Thiên tử Suvira: 

"Này Suvìra thân yêu, các Asùra ấy tấn công chư 
Thiên. Này Suvìira thân yêu, hãy đi nghênh đánh các sùra”. 

1 Thưa vâng, Tôn giả”. 

Này các Tỷ-kheo, Thiên tử Suvìira vâng đáp Thiên chủ 
Sakka, nhưng phóng dật, không chịu làm gì. 

5) Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka gọi 
Thiên tử Suvira: 

"Này Suvìra thân yêu, các Asùra ấy tấn công chư 
Thiên. Này Suvìra thân yêu, hãy đi nghênh đánh các Asùra ”. 


344 Chương XI: Tương Ủng Sakka 





“Thưa váng, Tôn giả” 


Này các Tỷ-kheo, Thiên tử Suvìira vâng đáp Thiên chủ 
Sakka, nhưng phóng dật, không chịu làm gì. 


6) Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka gọi 
Thiên tử Suvira: 

"Này Suvìra thân yêu, các Asùra ấy tấn công chư 
Thiên.Này Suvìra thân yêu, hãy đi nghênh đánh các sùra. " 


” Thưa vâng, Tôn giả. ” 


Này các Tỷ-kheo, Thiên tứ Suvìira vâng đáp Thiên chủ 
Sakka, nhưng phóng dật không chịu làm gì. 
7) Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói lên bài kệ 
với Thiên tử Suvìra: 
Không nỗ lực, tỉnh cần, 
Ván đạt được an lạc, 
Suvira hãy đi, 
Giúp ta đạt pháp đáy. 


8) (Suvira): 


Kẻ nhác, không nỗ lực, 
Và không làm việc gì, 
Mọi ước vọng thành đạt, 
Hướng tối thượng là gì? 
(Này Sakkq). 

9) (Sakka): 
Kẻ nhác, không nỗ lực, 
Chứng được tôi hậu lạc. 
Suvira hãy đi, 
Giúp ta đạt pháp ấy. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 345 





10) (Suvira): 


Này Thiên chủ SakĂa, 
Không làm, chứng lạc ấy, 
Không sâu, không nhiệt não, 
Hướng tối thượng là gì? 
(Này Sakkq). 


11) (Sakka): 


Nếu không có làm gì, 

Thời không có tải sanh, 
Đường ấy hướng Niết-bàn. 
Suvừa, hãy đi, 

Giúp ta đạt pháp ấy. 


12) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka ấy, sống nhờ 
quả công đức của mình, trị vì và cai trị chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên, sẽ là người tán thán nỗ lực và tinh tân. Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, các Ông làm cho sáng chói, vị ấy khi các Ông 
xuất gia trong pháp luật khéo thuyết như vậy, nỗ lực, tinh cần 
hay tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng được 


những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. 
H. Susìma (S.1,217) 
1) Trú ở Sàvatthi, tại Jetavana. 


2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: " Này các Tỷ-kheo." 
"Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


3) Thế Tôn nói như sau: 


4) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa các A-tu-la tắn công chư 
Thiên. Rôi này các Tyỷ-kheo, Thiên chủ Sakka gọi Thiên tử 
Susìma: 


3⁄46 Chương XI: Tương Ung Sakka 





"Này Susìma thân yêu, các A-tu-la ấy tấn công chư 
Thiên. Này Susìma thân yêu, hãy đi nghênh đánh các A-tu- 
la." 

"Thưa vâng, Tôn giả." 

Này các Tỷ-kheo, Thiên tử Susìma vâng đáp Thiên chủ 
Sakka, nhưng phóng dật, không chịu làm gì. 

5) Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka gọi 
Thiên tử Susìma... nhưng phóng dật, không chịu làm gì. 


6) Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka gọi 
Thiên tử Susìma... nhưng phóng dật, không chịu làm gì. 
7) Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói lên bài kệ 
với Thiên tử Susìma: 
Không nỗ lực tỉnh cần, 
Ván đạt được an lạc, 
Susừma hãy đi, 
Giúp ta đạt pháp đáy. 
8) (Susìma): 
Kẻ nhác không nỗ lực, 
Và không làm được gì, 
Mọi dục (Kàma4) đếu thành đạt, 
Hướng tôi thượng là gì? 
(Này Sakkaq) 
9) (Sakka): 
Kẻ nhác không nỗ lực, 
Chứng được tôi hậu lạc, 
Susừma hãy đi, 
Giúp ta đạt pháp đáy. 
10) (Susìma): 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 347 





Này Thiên chủ Sakka, 
Không làm, chứng lạc ấy, 
Không sâu, không nhiệt não, 
Hướng tối thượng là gì? 
(Này Sakkq). 


I1) (Sakka): 


Nếu không có làm gì, 

Thời không có tải sanh, 
Đường ấy hướng Niết-bàn, 
Susima, hãy đi, 

Giúp ta đạt quả ấy. 


12) Này các Tý-kheo, Thiên chủ Sakka ấy, sống nhờ 
quả công đức của mình, trị vì và cai trị chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên, sẽ là người tán thán, nỗ lực và tỉnh tấn. Ở đây, này 
các Ty-kheo, các Ông làm cho sáng chói vị ấy khi các Ông 
xuất gia trong pháp luật khéo thuyết như vậy, nỗ lực, tính 
cần, tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng những 
gì chưa chứng, để ngộ những gì chưa ngộ. 


HI. Dhajaggam: Đầu Lá Cờ (S.i,218) 

I) Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
AnàthapIndika. 

2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" 
"Thưa vâng, bạch Thê Tôn." Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thê 
Tôn. 

3) Thế Tôn nói như sau: 

4) Thuở xưa, này các Tyỷ-kheo, một cuộc chiến dữ đội 
khởi lên giữa chư Thiên và các Asùra. 


3⁄48 Chương XI: Tương Ung Sakka 





5) Rồi này các Tý-kheo, Thiên chủ Sakka gọi chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên: 


t† 


Này thân hữu, khi các Ông lâm chiến, nếu sợ hãi, 
hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên; lúc ấy, các 
Ông hãy nhìn nơi đầu ngọn cờ của ta. Khi các Ông nhìn lên 
đầu ngọn cờ của ta, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng 
ngược sẽ tiêu diệt. 


6) Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của ta, thời 
hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Pajàpati. Khi các 
Ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Pajàpati, thời sợ 
hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, cũng sẽ 
tiêu diệt. 

7) Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên 
vương Pajàpati, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương 
Varuna. Khi các Ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương 
Varuna, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có 
khởi lên cũng sẽ tiêu diệt. 

8) Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên 
vương Varuna, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương 
Isàna. Khi các Ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên vương 
Isàna, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có 
khởi lên, cũng sẽ tiêu diệt." 

9) Này các Tỷ-kheo, khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của 
Thiên chủ Sakka, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên 
vương Pajàpati, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên 
vương Varuna, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên 
vương Isàna, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược 
được khởi lên, có thê sẽ biến diệt và sẽ không biến diệt. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 349 





10) Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì Thiên chủ Sakka 
chưa đoạn diệt tham, chưa đoạn diệt sân, chưa đoạn diệt s1, 
còn nhát gan, hoảng hôt, hoảng sợ, hoảng chạy. 


II) Và này các Tỷ-kheo, Ta nói như sau: Này các Tỷ- 
kheo, khi các Ông đi vào rừng, đi đến gốc cây hay đi đến nhà 
trống, nếu run sợ, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược có 
khởi lên, trong khi ấy hãy niệm nhớ đến Ta: "Ngài là Thế 
Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 


12) Này các Ty-kheo, khi các Ông niệm nhớ đến Ta, 
thời sợ hãi, hoảng hôt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, 
sẽ được tiêu diệt. 


13) Nếu các Ông không niệm nhớ đến Ta, hãy niệm 
nhớ đến Pháp: "Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết 
thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu." 


14) Này các Tỷ-kheo, khi các Ông niệm nhớ đến Pháp, 
thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên 
sẽ tiêu diệt. 

15) Nếu các Ông không niệm nhớ đến Pháp, hãy niệm 
nhớ đến chúng Tăng: "Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc 
Thiện hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Trực hạnh; 
chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Chánh hạnh; chúng Tăng 
đệ tử Thế Tôn là bậc Như pháp hạnh, tức là bốn đôi, tám 
chúng. Chúng Tăng đệ tử này của Thế Tôn đáng được cúng 
dường, đáng được hiến dâng, đáng được bố thí, đáng được 
chấp tay, là vô thượng phước điền ở trên đời." 


350 Chương XI: Tương Ủng Sakka 





16) Này các Tý-kheo, khi các Ông niệm nhớ đến chúng 
Tăng, thời sợ hãi, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược có 
khởi lên sẽ tiêu diệt. 

17) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri đã ly tham, ly sân, ly si, không nhát gan, 
không hoảng hốt, không hoảng sợ, không hoảng chạy. 


18) Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói vậy xong, bậc 
Đạo Sư nói tiêp: 


Này các vị Tỷ-kheo, 

Trong rừng hay gốc cây, 
Hay tại căn nhà trồng, 
Hãy niệm bậc Chánh Giác. 
Các Ông có sợ hãi, 

Sợ hãi sẽ tiêu diệt. 

Nếu không tư niệm Phát, 
Tối thượng chủ ở đời, 

Và cũng là Ngưu vương, 
Trong thể giới loài Người, 
Vậy hãy tư niệm Pháp, 
Hướng thượng, khéo tuyên thuyết. 
Nếu không tư niệm Pháp, 
Hướng thượng, khéo tuyên thuyết, 
Vậy hãy tư niệm Tăng, 

Là phước điển vô thượng. 
Vậy này các Tỷ-kheo, 

Như vậy tư niệm Phật, 

Từ niệm Pháp và Tăng, 

Sợ hãi hay hoảng hốt, 

Hay lông tóc dựng ngược, 
Không bao giờ khởi lên. 


IV. Vepacitti hay Kham Nhẫn (S.i,220) 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 351 





1) Tại Sàvatth1, Jetavana... (như trên)... 
2) Thế Tôn thuyết như sau: 


3) Thuở xưa, này các Tyý-kheo, cuộc chiên xảy ra giữa 
chư Thiên và các Asura, rât là khôc liệt. 


4) Này các Tỷ-kheo, VepacItti, vua các A-tu-Ìla gọi các 
A-tu-la: 


"Này Thân hữu, trong cuộc chiến đang khởi lên giữa 
chư Thiên và loài A-tu-la, rất là khốc liệt, nếu các A-tu-la 
thắng và chư Thiên bại, hãy trói Thiên chủ Sakka (hai tay, 
hai chân) và thứ năm là cô và dắt vị ấy đến trước mặt ta, 
trong thành của các A-tu-la." 


5) Còn Thiên chủ Sakka gọi chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 

"Này Thân hữu, trong trận chiến giữa chư Thiên và các 
loài A-tu-la, trận chiến rất khốc liệt, nếu chư Thiên thắng và 
các loài A-tu-la bại, hãy trói Vepacitti, vua các A-tu-la hai 
tay, hai chân và thứ năm là cô, và dắt vị ẫy lên trước mặt ta, 
trong giảng đường Sudhamma (Thiện Pháp)". 


6) Nhưng này các Tỷ-kheo trong trận chiến ấy chư 
Thiên thăng và các loài A-tu-la bại. 


7) Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên trói A-tu-la vương VepacittI, trói hai tay, hai chân và 
thứ năm là cô, rồi dẫn đến trước mặt Thiên chủ Sakka, trong 
giảng đường Sudhamma. 


8) Tại đây, này các Tỷ-kheo, vua các A-tu-la, VepacIttIi 
bị trói hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, khi Thiên chủ 
Sakka đi vào và đi ra khỏi giảng đường Sudhamma, nhiếc 
mắng, mạ lị Thiên chủ Sakka với những lời thô ác, độc ngữ. 


352 Chương XI: Tương Ủng Sakka 





9) Rồi này các Tỷ - kheo, người đánh xe Màtali nói lên 
những bài kệ với Thiên chủ Sakka: 

Này Thiên chủ Sakka, 
Có phải là Ông sợ, 
Hay vì Ông yếu hèn, 
Nên mới phải kham nhân, 
Khi Ông nghe ác ngữ, 
Từ Vepacitti? 

10) (Sakka): 
Không phải vì sợ hãi, 
Không phải vì yếu hèn, 
Mà ta phải kham nhân, 
Với Vepaci. 
Sao kẻ trí như ta, 
Lại liên hệ người ngu? 


11) (Màtali): 


Kẻ ngu càng nổi khủng, 
Nếu không người đổi trị, 
Vậy với hình phạt nặng, 
Kẻ trí trị người ngu. 

12) (Sakka): 


Như vậy theo ta nghĩ, 

Chỉ đôi trị người ngu, 

Biệt kẻ khác phán nộ, 

Giữ niệm tâm an tịnh. 
13) (Màtall): 

Hồi này Vàsanga, 

Sự kham nhân như vậy, 

Ta tháy là lôi lâm, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 353 





Khi kẻ ngu nghĩ rằng: 

“VI sợ ta, nỗ nhân" 

Kẻ ngu càng hăng tiết, 
Như bò thấy người chạy, 
Càng hung hăng đuổi dài. 


14) (Sakka): 


Hãy để nó suy nghĩ, 
Như ý nó mong muốn, 
Nghĩ rằng, ta kham nhân, 
Vì ta sợ hãi nó. 

Trong tư lợi tối thượng, 
Không gì hơn kham nhẫn. 
Người đây đủ sức mạnh, 
Chịu nhân người yếu kém, 
Nhẫn ấy goi tôi thượng, 
Thường nhẫn kẻ yếu hèn. 
Sưc mạnh của kẻ ngu, 
Được xem là sức mạnh, 
Thời sức mạnh kẻ mạnh, 
Lại được gọi yếu hèn. 
Người mạnh hộ trì pháp, 
Không nói lời phản ứng, 
Bị mắng nhiếc, . măng lại, 
Ác hại nặng nê hơn. 

Bị mắng, không măng lại, 
Được chiến thắng hai lân. 
Sống lợi ích cả hai, 

Lợi mình và lợi người, 
Biết kẻ khác tức giận, 
Giữ niệm, tâm an tịnh, 
Là y sĩ cả hai, 


354 Chương XI: Tương Ung Sakka 





Chữa mình và chữa người, 
Quán chúng nghĩ là ngu, 
Vì không giỏi Chánh pháp. 

— 15) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka ấy đã tự nuôi 
sông với quả công đức của mình, đã ngự trị và cai trị chư 
Thiên Tam thập tam thiên, sẽ nói lời tán thán nhân nhục và 
nhu hòa. 

16) Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Ông hãy làm chói sáng 
pháp luật này băng cách trong khi xuât gia trong pháp và luật 
khéo giảng này, hãy thật hành kham nhân và nhu hòa. 

V. Thắng Lợi Nhờ Thiện Ngữ (S.i,222) 

1) Nhân duyên ở SàvatthI. 

2) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, một trận chiến kịch liệt 
xảy ra giữa chư Thiên và các Asura. 

3) Rồi này các Tý-kheo, Vepacitti, vua các A-tu-la, nói 
với Thiên chủ Sakka: 

__" Này Thiên chủ, hãy chấp nhận, ai khéo nói, người ấy 
thăng." 

—_ Này Vepaciti, ta chấp nhận, ai khéo nói, người ấy 
thăng." 

4) Rồi này các Tý-kheo, chư Thiên và các Asura sắp 
các hội chúng và nói: 

"- Hội chúng này sẽ phán đoán ai khéo nói, ai không 
khéo nói." 

5) Rồi này các Tỷ-kheo, Vepacitti, vua các A-tu-la, nói 
với Thiên chủ Sakka: 

" Này Thiên chủ, hãy nói lên bài kệ". 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 355 





6) Được nói vậy, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói 
với VepacItti, vua các A-tu-la: 
" Này Vepacitti, ở đây, Ông là vị Thiên lớn tuổi hơn. 
Này Vepacitti, hãy nói lên bài kệ". 
7) Khi được nói vậy, này các Ty-kheo, vua các A-tu-la, 
Vepacitfi nói lên bài kệ này: 
Kẻ ngu càng nổi khùng 
Nếu không người đổi trị, 
Vậy với hình phạt nặng, 
Kẻ trí trị người ngu. 
8) Này các Tyỷ-kheo, các A-tu-la tán thán bài kệ của 
VepacitfI, vua các A-tu-la. Còn chư Thiên thời im lặng. 
9) Rồi này các Tý-kheo, Vepacitti, vua các A-tu-la, nói 
với Thiên chủ Sakka: 
"Này Thiên chủ, hãy nói lên bài kệ". 
10) Khi được nói vậy, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ 
Sakka nói lên bài kệ này: 
Như vậy theo ta nghĩ, 
Chỉ chê ngự người ngu, 
Biệt kẻ khác phán nộ, 
Giữ niệm, tâm an tịnh. 
I1) Này các Tỷ-kheo, chư Thiên tán thán bải kệ của 
Thiên chủ Sakka, còn các A-tu-la thời im lặng. 
12) Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói với 
VepacittI, vua các A-tu-la: 
"Này VepactItti, hãy nói lên bài kệ" 
(VepactttI): 


356 Chương XI: Tương Ung Sakka 





Hối này Vàsava, 

Sự kham nhẫn như vậy, 
Ta thấy là lầm lỗi, 

Khi kẻ ngu nghĩ rằng: 

“] sợ ta, nỗ nhấn”. 

Kẻ ngu càng hăng tiết, 
Như bò thấy người chạy, 
Càng hung hăng đuổi dài. 


13) Này các Ty-kheo, các A-tu-la tán thán bài kệ của 
VepacittI, vua các A-tu-la, còn chư Thiên thời im lặng. 


14) Rồi Vepacitti, vua các A-tu-la, nói với Thiên chủ 
Sakka: 
"Này Thiên chủ, hãy nói lên bài kệ". 
15) Khi được nói vậy, này các Tỷ kheo, Thiên chủ 
Sakka nói lên bài kệ này: 
Hãy để nó suy nghĩ, 
Như ý nó mong muốn, 
Nghĩ rằng ta kham nhân, 
Vì ta sợ hãi nó. 
Trong tư lợi tối thượng, 
Không gì hơn kham nhẫn. 
Người đây đủ sức mạnh, 
Chịu nhân người yếu kém, 
Nhẫn ấy gọi tối thượng. 
Thường nhẫn kẻ yếu hèn, 
Sức mạnh của kẻ ngu, 
Được xem là sức mạnh, 
Thời sức mạnh kẻ mạnh, 
Lại được gọi yếu hèn. 
Người mạnh hộ trì pháp, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 357 





Không nói lời phản ứng. 
BỊ măng, nhiếc măng lại, 
Sẽ hại nặng nề hơn. 

Bị mắng, không măng lại, 
Được chiến thắng hai lân. 
Sống lợi ích cả hai, 

Lợi mình và lợi người, 
Biệt kẻ khác tức giận, 

Giữ niệm, tâm an tịnh, 

Là y sĩ cả hai, 

Chữa mình và chữa người, 
Quán chúng nghĩ là ngu, 
Vì không giỏi Chánh pháp. 

16) Này các Tỷ-kheo, chư Thiên tán thán bải kệ của 
Thiên chủ Sakka, còn các A-tu-la thời im lặng. 

17) Rồi này các Tỷ-kheo, hội chúng chư Thiên và A-tu- 
la nói như sau: 

18) "Những bài kệ của VepacItti, vua các A-tu-la, nói 
lên là những lời bạo lực, những lời đao kiêm, đưa đên đâu 
tranh, bât hòa, gây hân. 

19) Còn những bài kệ, Thiên chủ Sakka nói lên là 
những lời không thuộc bạo lực, những lời không thuộc đao 
kiêm, không đưa đên đầu tranh, không đưa đên bât hòa, 
không đưa đên gây hân, thăng lợi đã vê Thiên chủ Sakka, 
nhờ khéo nói”. 

20) Như vậy, này các Tý-kheo, thắng lợi về Thiên chủ 
Sakka nhờ khéo nói. 

VI. Tổ Chim (S.i,224) 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 


358 Chương XI: Tương Ủng Sakka 





2) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, giữa chư Thiên và các 
A-tu-la, xảy ra cuộc chiên rât ác liệt. 


3) Này các Tỷ-kheo, trong cuộc chiến ấy, các A-tu-la 
thăng trận, chư Thiên bại trận. 


4) Này các Tý-kheo, chư Thiên bại trận thời lui về 
phương Bắc, còn các A-tu-la đuôi theo họ. 

5) Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói lên bài kệ 
với người đánh xe Màtali: 

Hỗổi này Màtali, 

Hãy giữ cho gọng xe, 
Tránh khỏi các tô chỉm, 
Giữa các cây bông gòn. 
Thà trao mạng sông 1a, 
Cho các A-tu-la, 

Còn hơn khiến các chim, 
Trở thành không tô ám. 

6) " Thưa vâng, Tôn giả". 

Này các Tỷ-kheo, người đánh xe Màtali vâng đáp Thiên 
chủ Sakka, liên đánh xe trở lui, cỗ xe có ngàn con tuân mã 
kéo. 

7) Rồi này các Tỷ-kheo, các A-tu-la suy nghĩ: "Nay cỗ 
xe có ngàn con tuân mã kéo của Thiên chủ Sakka đã trở luI. 
Lân thứ hai, chư Thiên sẽ tiên đánh các A-tu-la". Nghĩ vậy, 
họ sợ hãi lui vào trong thành phô A-tu-la. 

9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka lại 
thăng trận, nhờ theo Chánh pháp. 
VHI. Không Gian Trá (S.1,225) 
1) Ở Sàvatthi. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 359 





2) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka trong 
khi Thiên tịnh độc cư, khởi lên ý nghĩ sau đây: "Dâu ai là kẻ 
thù của ta. Đôi với họ, ta không có gian trá". 


3) Rồi này các Tý-kheo, Vepacitti, vua các A-tu-la, với 
tâm của mình biết tâm của Thiên chủ Sakka, liên đi đên 
Thiên chủ Sakka. 


4) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka thấy Vepacitti, 
vua các A-tu-la, từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với vua A-tu- 
la: 


"Hãy đứng lại, này Vepacitti, Ông đã bị bắt". 
5) "Này Thân hữu, tâm của Ông trước như thế nào, chớ 
có bỏ tâm ây". 
6) "Này Vepacitti, Ông có thể thể: “Ta không bao giờ 
gian trá”". 
7) (VepacIttl): 
Ác bảo do vọng ngôn, 
Ác báo do báng Thánh, 
Aec báo do phản bạn, 
Ae báo do vong ân. 
Này Sujampdti, 
Ai gian trá với Ông, 
Người ấy sẽ thọ lãnh, 
Các quả bảo như vậy. 
VINH. Vua A-Tu-La Verocana hay Mục Đích (S.1,225) 
1) Nhân duyên ở Sảtth1. 


2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang nghỉ trưa và ngồi Thiền 
tịnh. 


360 Chương XI: Tương Ủng Sakka 





3) Rồi Thiên chủ Sakka và A-tu-la vương Verocana, 
vua các A-tu-la, đi đên Thê Tôn; sau khi đên liên đứng, môi 
người dựa vào một cột cửa. 

4) Rồi A-tu-la Verocana, vua các A-tu-la, nói lên bài kệ 
này trước mặt Thê Tôn: 

Mọi người phải tỉnh tấn, 
Cho đến đích thành tựu. 
Khi mục đích thành tựu, 
Thời chiêu diệu chói sáng, 
Chính Verocana, 

Đã nói lời như vậy. 

5) (Sakka): 

Mọi người phải tỉnh tấn, 
Cho đến đích thành tựu. 
Khi mục đích thành tựu, 
Thời chiêu diệu chói sáng, 
Không gì tôt đẹp hơn, 

So sánh với kham nhán. 

6) (Verocana): 


Tắt cả loại chúng sanh, 
Tự có mục đích mình, 
Tại chỗ nây, chỗ kia, 
Tùy theo sự thích ứng. 
Món ăn khéo chế biễn, 
Làm thỏa mãn mọi loài, 
Khi mục đích thành tựu, 
Thời chiếu diệu chói sảng, 
Chính Verocana 
Đã nói lời như vậy. 

7) (Sakka): 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 3ó1 





Tắt cả loại chúng sanh, 
Tự có mục đích mình, 

Tại chỗ nây, chỗ kia, 

Tùy theo sự thích ứng. 
Món ăn khéo chế biến, 
Làm thỏa mãn mọi loài, 
Khi mục đích thành tựu, 
Thời chiếu diệu chói sảng, 
Không gì tốt đẹp hơn, 

So sánh với kham nhẫn. 


IX. Các Ấn Sĩ Ở Rừng hay Hương (S.i,226) 

1) Ở Sàvatthi. 

2) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có nhiều ấn sĩ trì giới, 
tánh hiện thiện, sông cùng nhau trong những chòi lá trong 
rừng. 

3) Rồi này các Tý-kheo, Thiên chủ Sakka và Vepacitti, 
vua các A-tu-la, đi đên các vị ân sĩ trì giới, tánh hiên thiện 
ây. 

4) Rồi này các Tỷ-kheo, VepacttfI, vua các A-tu-la, sau 
khi mang giày ông (hia), câm đao kiêm, có lọng che, đi vào 
am thât băng cửa chính, miệt thị và phạm thượng các vị ân sĩ 
trì giới, tánh hiên thiện ây. 

5) Này các Tỷ-kheo, còn Thiên chủ Sakka thời cởi giày 
ông, giao kiếm cho người khác, xếp lọng, đi vào am thất 
bằng cửa phụ, đứng phía sau các ân sĩ trì giới, tánh hiền thiện 
ây, châp tay vái chào. 

6) Này các Tỷ-kheo, các vị ấn sĩ trì giới, tánh hiền thiện 
ây nói lên bài kệ với Thiên chủ Sakka: 


362 Chương XI: Tương Ung Sakka 





Mùi hương các ẩn sĩ, 

Đã lâu ngày tu hành, 

Xuất phát từ thân họ, 

Được gió thổi mang đi, 

Từ đó thối đến người. 

Ôi vị có ngàn mốt, 

Mùi hương các ẩn sĩ, 
Không được cho thanh tịnh, 
Này vị vua chự Thiên. 


7) (Sakka): 
Mùi hương các ẩn sĩ, 
Đã lâu ngày tu hành, 
Xuát phát từ thân họ, 
Hãy được gió mang đi, 
Như vòng hoa nhiễu loại, 
Được trang sức trên đầu. 
Chư Tôn giả, chúng lôi, 
Uớc mong được hương ây, 
Không gì ở nơi đây, 
Làm chư Thiên ghê tởm. 
X. Ấn Sĩ Ở Bờ Biển hay Sambara (S.i,227) 
1) Ở Sàvatthi. 


2) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có nhiêu vị ân sĩ trì 
giới, tánh hiện thiện, sông cùng nhau ở trong những chòi lá, 
trên bờ biên. 

3) Lúc bây giờ, này các Tyỷ-kheo, một trận chiên xảy ra 
giữa chư Thiên và các A-tu-la rât ác liệt. 


4) Này các Tỷ-kheo, các vị ân sĩ trì giới, tánh hiền thiện 
ây suy nghĩ như sau: "Chư Thiên sông như pháp, các A-tu-la 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 363 





sông phi pháp. Chúng ta có thể nguy hiểm từ phía A-tu-la. 
Vậy chúng ta hãy đi đến A-tu-la vương Sambara và xin được 
bảo đảm vô úy". 

5) Này các Tỷ-kheo, các vị ẩn sĩ trì giới, tánh hiền thiện 
ấy, như nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh 
tay đang duỗi ra, biến mất trong các chòi lá trên bờ biển và 
hiện ra trước mặt A- tu-la vương Sambara. 


6) Này các Tỷ-kheo, các vị ấn sĩ trì giới, tánh hiền thiện 
ấy nói lên bài kệ với A-tu-la vương Sambara: 
7) Các ẩn sĩ chúng tôi, 
Đến với Sambara, 
Đểxin Ngài bảo đảm, 
Thí cho sự vô 1y. 
Hãy làm như Ngài muốn, 
Hãy thí cho chúng tôi, 
Những người đang sợ hãi, 
Được khỏi phải sợ hãi. 


8) (Sambara): 


Ấn sĩ như các Ông, 
Không thể có vô úy, 
Đã phục vụ SakRa, 
Vị trí không tốt lành, 
Các Ông xin vô úy, 
Ta cho sự sợ hãi. 

9) (Các ấn sĩ): 
Chúng tôi xin VÔ úy, 
Ông lại cho sợ hãi, 
Ta nhận vậy từ Ông, 
Trọn đời, Ông sợ hãi! 


364 Chương XI: Tương Ủng Sakka 





Tùy hột giống đã gieo, 
Ông gặt quả như vậy. 
Làm thiện được quả thiện, 
Làm ác bị quả ác, 

Giống đã gieo và trông, 
Ông sẽ hưởng kết quả. 

10) Này các Tý-kheo, các vị ân sĩ trì giới, tánh hiền 
thiện ấy, sau khi thốt lời chú nguyện chống A-tu-la vương 
Sambara, như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co 
lại cánh tay đang duỗi ra, liền biến mắt trước mặt A-tu-la 
vương Sambara và hiện ra trong các chòi lá trên bờ biển. 

I1) Này các Tỷ-kheo, A-tu-la vương Sambara, bị các 
ân sĩ trì giới, tánh hiền thiện ấy chú nguyện như vậy, trong 
đêm ấy thức dậy hoảng hốt ba lần. 


II Phẩm Thứ Hai 


I. Chư Thiên Hay Cắm Giới (S.i,228) 

L) Tại Sàvatth1. 

2) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka 
còn làm người, vị này châp trì và thật hành bảy câm giới túc. 
Nhờ châp trì bảy cầm giới túc này, Sakka được địa vị Sakka. 

3) Bảy cắm giới túc là gì? 

4) "Cho đến trọn đời, tôi hiếu dưỡng cha mẹ. Cho đến 
trọn đời, tôi kính trọng gia trưởng. Cho đên trọn đời, tôi nói 
lời nhu hòa. Cho đến trọn đời, tôi không nói lời hai lưỡi. Cho 


đến trọn đời, với tâm ly câu uế và xan tham, tôi sống trong 
gia đình với tâm bố thí, với tay sạch sẽ, hoan hỷ thí xả, nhiệt 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 365 





tình đáp ứng các yêu cầu, sung sướng phân phối vật bồ thí. 
Cho đến trọn đời, tôi nói lời chân thực. Cho đến trọn đời, tôi 
không phẫn nộ, nếu tôi có phẫn nộ, tôi sẽ mau chóng đẹp trừ 
phẫn nộ ấy". 

5) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn 
làm người, vị này chấp trì và thật hành bảy cắm giới túc. 
Nhờ chấp trì bảy cắm giới túc này, Sakka được địa vị Sakka. 

6) Ai hiểu dưỡng cha mẹ, 

Kính trọng bác gia trưởng, 
Nói những lời nhu hòa, 

Từ bỏ lời hai lưỡi, 

Chế ngự lòng xan tham, 
Là con người chân thực, 
Nhiếp phục được phẫn nộ, 
Với con người như vậy, 
Chư Thiên tam thập tam, 
Gọi là bậc Chơn nhơn. 


H. Chư Thiên (S.1,229) 
1) Ở Sàvatthi, Jetavana. 
2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 
3) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka 


còn là người, vị ẫy là một thanh niên Bà-la-môn tên là 
Mapha, do vậy được gọi là Maghavà. 
4) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn 


là người, vị ấy thường bồ thí từ thành này qua thành khác, do 
vậy được tên là Purindado. 


5) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn 


là người, vị ấy thường bồ thí một cách trọn vẹn (Sakkaccam), 
do vậy được tên là Sakka. 


366 Chương XI: Tương Ủng Sakka 





6) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn 
là người, vị ấy thường bố thí trú xứ, do vậy được tên là 
Vàsavo. 


7) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn 
là người, vị ấy có thể trong một thời gian rất ngắn suy nghĩ 
đến ngàn sự việc, do vậy được tên là Sahassa akkha (ngàn 
con mắt). 


8) Này các Tỷ-kheo, Sakka trở thành người chồng của 
một thiêu nữ A-tu-la tên là Sujà, do vậy được tên là 
SujampatI. 


9) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka thống lãnh và trị 
vì Tam thập tam thiên, do vậy được gọi là Thiên chủ. 


10) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka 
còn làm người, vị này chấp trì và thật hành bảy cắm giới túc. 
Nhờ chấp trì bảy cắm giới túc này, Sakka được địa vị Sakka. 

11) Thế nào là bảy cấm giới túc? 

"Cho đến trọn đời, tôi hiểu dưỡng cha mẹ. Cho đến trọn 
đời, tôi kính trọng bậc gia trưởng. Cho đến trọn đời, tôi nói 
lời nhu hòa. Cho đến trọn đời, tôi không nói lời hai lưỡi. Cho 
đến trọn đời, với tâm ly câu uế và xan tham, tôi sống trong 
gia đình với tâm bố thí, _với tay sạch sẽ, hoan hỷ thí xả, nhiệt 
tình đáp ứng các yêu cầu, sung sướng phân phối vật bố thí. 
Cho đến trọn đời, tôi nói lời chân thật. Cho đến trọn đời, tôi 
không phẫn nộ, nếu tôi có phẫn nộ, tôi sẽ mau chóng đẹp trừ 
phẫn nộ ấy". 

12) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka 
còn làm người, vị này chấp trì và thật hành bảy cắm giới túc. 
Nhờ chấp trì bảy cắm giới túc này, Sakka được địa vị Sakka. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 367 





Ai hiếu dưỡng cha mẹ, 
Kính trọng bậc gia trưởng, 
Nói những lời nhu hòa, 

Từ bỏ lời hai lưỡi, 

Chế ngự lòng xan tham, 
Là con người chán thực, 
Nhiếp phục được phân nộ, 
Với con người như vậy, 
Chư Thiên tam thập tam, 
Gọi là bậc Chơn nhơn. 


HH. Chư Thiên (S.1,230) 

1) Như vây tôi nghe. 

2) Một thời Thế Tôn ở Vesàli, Đại Lâm tại Trùng Các 
giảng đường. 

3) Rồi Mahàli, người Licchavi, đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngồi xuống một bên. 

4) Ngồi xuống một bên, Mahàli, người Licchavi bạch 
Thê Tôn: 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thấy Thiên chủ Sakka 
không? 

5) Này Mahàli, Ta có thấy Thiên chủ Sakka. 

6) Bạch Thế Tôn, có thể vị ấy tương tự giống Sakka. 
Bạch Thê Tôn, thật khó thây Thiên chủ Sakka. 

7) Này Mahàli, Ta biết Sakka và các pháp tác thành 
Sakka. Chính do châp trì các pháp ây, Sakka được địa vị 
Sakka. Và Ta biệt các pháp ây. 


368 Chương XI: Tương Ủng Sakka 





8) Này Mahàili, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là 
người, vị ây là một thanh niên Bà la môn tên là Magha, do 
vậy được gọi là Maghavà. 

9) Này Mahàili, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là 
người, vị ây thường bô thí từ thành này qua thành khác, do 
vậy được gọi là Purtindado. 

10) Này Mahàli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là 
người, vị ấy thường bố thí một cách trọn vẹn, do vậy được 
gọi là Sakka. 

I1) Này Mahàli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là 
người, vị ây thường bô thí trú xứ, do vậy được gọi là Vàsavo. 

12) Này Mahàli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là 
người, vị ây có thê trong một thời gian rât ngăn, suy nghĩ đên 
ngản sự việc, do vậy được gọi là Sahassa akkha (một ngàn 
con mắt). 

13) Này Mahàli, Sakka trở thành người chồng của một 
thiêu nữ A-tu-la là Sujà, do vậy được gọi là SuJampatI. 

14) Này Mahàli, Thiên chủ Sakka thống lãnh và trị vì 
Tam thập tam thiên, do vậy được gọi là Thiên chủ. 

15) Này Mahàli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là 
người, vị này châp trì và thật hành bảy câm giới túc. Nhờ 
châp trì bảy cầm giới túc, Sakka được địa vị Sakka. 





16) Thế nào là bảy cấm giới túc? 

"Cho đến trọn đời, tôi hiễu dưỡng cha mẹ. Cho đến trọn 
đời, tôi kính trọng bậc gia trưởng. Cho đến trọn đời, tôi nói 
lời nhu hòa.Cho đến trọn đời, tôi không nói lời hai lưỡi. Cho 
đến trọn đời, với tâm ly câu uế và xan tham, tôi sống trong 
gia đình với tâm bố thí, với tay sạch sẽ, hoan hỷ thí xả, nhiệt 
tình đáp ứng các yêu cầu, sung sướng phân phối vật bồ thí. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 369 





Cho đến trọn đời, tôi nói lời chân thật. Cho đến trọn đời, tôi 
không phẫn nộ; nếu tôi có phẫn nộ, tôi sẽ mau chóng đẹp trừ 
phẫn nộ". 

17) Này Mahali, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là 
người, vị này. chấp trì và thật hành bảy cấm giới túc. Nhờ 
chấp trì bảy cắm giới túc này, Sakka được địa vị Sakka. 


Ai hiếu dưỡng cha mẹ, 
Kính trọng bậc gia trưởng, 
Nói những lời nhu hòa, 

Từ bỏ lời hai lưỡi, 

Chế ngự lòng xan tham, 
Là con người chán thực, 
Nhiếp phục được phẫn nộ, 
Với con người như vậy, 
Chư Thiên tam thập tam, 
Gọi là bậc Chơn nhơn. 


IV. Người Nghèo (S.1,231) 


1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: " Này các Tỷ-kheo." 

3) " Thưa vâng, bạch Thế Tôn." Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thê Tôn. 

4) Thế Tôn nói như sau: 

5) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, một người ở tại thành 
Vương Xá này: người ấy nghèo khó, bần cùng, khốn khổ. 

6) Người ấy chấp trì lòng tin trong Pháp và Luật do 
Như Lai tuyên thuyêt, châp trì giới, châp trì văn, châp trì thí, 
châp trì tuệ. 


370 Chương XI: Tương Ủng Sakka 





7) Người ấy do chấp trì lòng tin trong Pháp và Luật do 
Như Lai tuyên thuyết, chấp trì giới, chấp trì văn, chấp trì thí, 
chấp trì tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ây được sanh 
thiện thú, Thiên giới, đời này và cộng trú với chư Thiên Tam 
thập tam thiên. Vị ấy chói sáng hơn chư Thiên khác về dung 
sắc và danh tiếng. 


8) Ở đây, này các vị Tý-kheo, chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên bực tức, chán ghét, phẫn uất: "Thật vi diệu thay! 
Thật hy hữu thay! Thiên tử này thuở xưa làm người nghèo 
khó, bần cùng, khốn khổ. Người ấy sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh thiện thú, Thiên giới, đời này và cộng trú 
với chư Thiên Tam thập tam thiên. Vị ấy chói sáng hơn chư 
Thiên khác về dung sắc và danh tiếng." 


9) Rồi này các Tý-kheo, Thiên chủ Sakka gọi chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên: "Này chư Thân hữu, chớ có bực 
tức với vị Thiên tử này. Này chư Thân hữu, vị Thiên tử này 
trước kia làm người, chấp trì lòng tin trong Pháp và Luật do 
Như Lai tuyên thuyết, chấp trì giới, chấp trì văn, chấp trì thí, 
chấp trì tuệ; người ấy do chấp trì lòng tin trong Pháp và Luật 
do Như Lai tuyên thuyết, chấp trì giới, chấp trì văn, chấp trì 
thí, chấp trì tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ây được 
sanh thiện thú, Thiên giới, đời này và cộng trú với chư Thiên 
Tam thập tam thiên. Vị ấy chói sáng hơn chư Thiên khác về 
dung sắc và danh xưng". 

10) Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka để làm hòa 
dịu chư Thiên ở Tam thập tam thiên, ngay lúc ấy nói lên bài 
kệ này: 

Ai tín thành Như Lai, 

Bắt động, khéo an trú, 

Ai giữ giới thuần thiện, 
Được bác Thánh tản thản. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 371 





Ai tín thành chúng Tăng, 
Chơn trực và chánh kiến, 
Được gọi: “Không phải nghèo ”, 
Đời sống không hư vọng. 
Do vậy người có trí, 
Phải kiên trì Phát giáo, 
Tín thành và trì giới, 
Trí kiến đúng Chánh pháp. 

V. Khả Ái, Khả Lạc (S.i,232) 

1) Tại Sàvatthi, Jetavana. 


2) Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn, rồi đứng một bên. 


3) Đứng một bên, Thiên chủ Sakka bạch Thế Tôn: 
Bạch Thế Tôn, địa cảnh nào khả ái, khả lạc? 
(Thế Tôn): 


Các cảnh vườn mỹ diệu, 
Các khu rừng mỹ diệu, 
Các ao sen khéo xây, 
Được loài Người khả ái. 
Thát sự chỉ đảng giả, 
Thát là ít, nhỏ nhoi. 
Tại làng hay tại rừng, 
Chỗ đất thấp hay cao, 
Chỗ nào La-hán trú, 
Địa cảnh ấy khả ải. 

VI. Tổ Chức Lễ Tế Đàn (S.i,232) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
núi Gijjhakùta (Linh Thứu). 


372 Chương XI: Tương Ung Sakka 





2) Rồi Thiên tử Sakka đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. 
3) Đứng một bên, Thiên chủ Sakka nói lên bài kệ với 
Thế Tôn: 
Loài Người lễ tế đàn, 
Chúng sanh mong công đức. 
Ai làm các công đức, 
Đưa đến sự tái sanh, 
Chỗ nào sự bố thí, 
Được quả báo thát lớn? 


4) (Thế Tôn): 


Ai thành tựu bốn đạo, 

Ai chứng đắc bốn quả, 

Tăng chúng ấy chơn trực, 
Giới, định, tuệ đây đủ. 

Loài Người lễ tế đàn, 

Chúng sanh mong công đức. 
Ai làm các công đức, 

Đưa đến sự tái sanh, 

Bồ thi cho chúng Tăng, 
Được quả báo thát lớn. 


VII. Kính Lễ (S.i233) 

1) Tại Sàvatthi, Jetavana. 

2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang nghỉ trưa Thiên tịnh. 

3) Rồi Thiên chủ Sakka và Phạm thiên Sahampati đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, mỗi người đứng dựa vào một cột 
cửa. 

4) Rồi Thiên chủ Sakka nói lên bài kệ này trước mặt 
Thê Tôn: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 373 





Đứng lên bác Anh hùng, 
Bậc chiến thắng chiến trường, 
Đã đặt gánh nặng xuống, 
Không mắc nợ một di, 
Bộ hành khắp thể giới, 
Tam Ngài khéo giải thoái, 
Chẳng khác gì mặt trăng, 
Trong đêm rằm chói sáng. 
5) Phạm thiên Sahampati: 
Này Thiên chủ, kính lễ Như Lai không phải như vậy. 
Và này Thiên chủ, kính lễ Như Lai phải như thể này: 
Đứng lên, bậc Anh hùng, 
Bậc chiến thắng chiến trường, 
Lĩãnh đạo đoàn lữ hành, 
Không mắc nợ một ai, 
Bộ hành khắp thể giới, 


Thế Tôn hãy thuyết pháp, 
Có những người sẽ hiểu. 


VIH. Sakka Kính Lễ (S.i,234) 
1) Tại Sàvatthi, Jetavana. 
2) Ở đây... Thế Tôn nói: 


3) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói 
với người đánh xe như sau: 

"Này Màtali thân, hãy thắng ngàn con ngựa khéo huấn 
luyện vào cỗ xe. Chúng ta hãy đi đên vườn cảnh đê ngăm 
cảnh" 


4) " Thưa vâng, Tôn giả". 


374 Chương XI: Tương Ung Sakka 





Này các Tỷ-kheo, người đánh xe Màtali vâng đáp Thiên 
chủ Sakka; sau khi thắng một ngàn con ngựa khéo huấn 
luyện vào cỗ xe, liền báo với Thiên chủ Sakka: 


"Thưa Ngài, ngàn con ngựa khéo huấn luyện đã thăng 
vào cỗ xe. Nay Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp 
thời" 

5) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka từ cung điện 
Vejayanta đi xuông, chặp tay và đảnh lễ các phương hướng. 


6) Rồi này các Tỷ-kheo, người đánh xe Màtali nói lên 
những bài kệ với Thiên chủ Sakka: 

Bậc Tam mình lễ Ngài, 
Tắt cả Sát-đế-ly 
Ở trên cõi đất này, 
Cũng đêu đảnh lễ Ngài, 
Kể cả bốn Thiên VƯƠNG, 
Bác danh xưng Tam tháp. 
Dạ-xoa ấy tên gì, 
Vị mà Ngài đảnh lễ, 
Này Sakka? 

7) (Sakka): 


Bậc Tam mình lễ ta. 

Tắt cả Sát-đế-ly 

Ở trên cõi đất này, 

Cũng đêu đảnh lễ ta, 

Kế cả bốn Thiên vương, 

Bác danh xưng Tam tháp. 
(8) Nhưng ta chỉ đánh lễ, 

Bác thành tựu giới, luật, 

Lâu ngày tu Thiên định, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 375 





Chơn chánh hành xuất gia, 
Thành đạt và chứng được 
Cứu cảnh chơn Phạm hạnh. 
Ngoài ra các gia chủ, 
Làm công đực, giữ giới, 
Nuôi dưỡng vợ đúng pháp, 
Các cư sĩ như vậy, 
Ta cũng sẽ đảnh lễ, 
Hối này Màtali. 

9) (Màtall): 


Phải, tôi cũng được nghe, 
Ở đời bậc tối thượng, 
Sakka, Ngài đảnh lễ 
Những vị Ngài đánh lễ, 
Tôi cũng đêu đảnh lễ, 

Ôi này Vàsava! 


10) (Thế Tôn): 
Maghavà nói vậy, 
Vua Sujampdti, 
Đảnh lê các phương xong, 
Lên xe dán đi đâu. 
IX. Sakka Đánh Lễ (S.i,235) 
1) Tại Sàvatthi, Jetavana... 
2) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói 
với người đánh xe Màtali: 
“Này Màtali thân, hãy thắng ngàn con ngựa khéo huấn 


luyện vào cỗ xe. Chúng ta hãy đi đến vườn cảnh để ngắm 
cảnh”. 


3) " Thưa vâng, Tôn giả". 


376 Chương XI: Tương Ủng Sakka 





Này các Tỷ-kheo, người đánh xe Màtali vâng đáp Thiên 
chủ Sakka, sau khi thắng một ngàn con ngựa khéo huấn 
luyện vào cỗ xe, liền báo với Sakka: 


_ Thưa Ngài, ngàn con ngựa khéo huấn luyện đã được 
thăng vào cỗ xe. Nay Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là 
hợp thời". 


4) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, từ cung điện 
VeJayanta đi xuông, chặp tay kính lễ Thê Tôn. 
5) Rồi Màtali, người đánh xe nói lên những bài kệ với 
Thiên chủ Sakka: 
6) Thiên, Nhân kính lễ Ngài, 
Hỡi này Vàsava. 
Dạ-xoa ây tên gÌ - 
Vị mà Ngài đảnh lê, 
Này Sakka2 
7) (Sakka): 


Bậc Chánh Đăng Chánh Giác, 
Đời này với chư Thiên, 
Bậc Đạo Sư tôi thượng, 
Vị ấy ta đảnh lễ 

Này Matal! 

Những vị đã đoạn trừ, 
Tham, sản và võ mình, 
Bác lậu tận, La-hán, 

Vị ấy ta đảnh lễ 

Bậc điều phục tham sán, 
Vượt khỏi màn vô mình, 
Hoan hỷ đoạn tải sanh, 
Các bác thuộc hữu học, 
Không phóng dát, tu học, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 377 





Vị ấy ta đảnh lễ 
Này Màtali. 

8) (Màtali): 

Phải tôi cũng được nghe, 
Œ đời bậc tôi thượng, 
Sakka Ngài đánh lê, - 
Những vị Ngài đảnh để, 
Tôi cũng đếu đánh lê, 
Ôi này Vàsava. 
9) Maghavà nói vậy, 

Vua SuJjampdtli, 
Đảnh lê Thể Tôn xong, 
Lên xe, dán đi đâu. 

X. Sakka Đảnh Lễ (S.i,235) 

1) Tại Sàvatthi, ở Jetavana. 

2) Ö đây... Thế Tôn nói như sau: 

3) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói 
với người đánh xe Màtall: 

"Này Màtali thân, hãy thắng ngàn con ngựa khéo huấn 
luyện vào cô xe. Chúng ta hãy đi đên vườn cảnh đê ngăm 
cảnh" 

4) "Thưa vâng, Tôn giả". 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe Màtali vâng đáp Thiên 
chủ Sakka, sau khi thắng một ngàn con ngựa khéo huấn 
luyện vào cỗ xe, liền báo với Thiên chủ Sakka: 


"Thưa Ngài, ngàn con ngựa khéo huấn luyện đã được 
thắng vào cô xe. Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp 
thời". 


376 


Chương XI: Tương Ung Sakka 





5) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka từ cung điện 
VeJayanta đi xuông, châp tay đảnh lễ Tỷ-kheo Tăng. 


6) Này các Tỷ-kheo, rồi người đánh xe Màtali nói lên 
bài kệ với Thiên chủ Sakka: 


?) 


Chắc họ đảnh lễ Ngài, 
Những người thân bắt tịnh, 
Chìm sâu trong thi thể, 
Bị đói khát dày vò, 

Có gì họ ưa thích, 

Đối những vị xuất gia, 
Hãy nói cho được biết, 
Sở hành các ẩn sĩ, 

Nhờ vậy chúng tôi nghe 
Được tiếng nói của Ngài, 
Hối này Vàsaval 


8) (Sakka): 


Đối với xuất gia ấy, 
Điểu khiến ta ưa thích, 
Khi họ từ làng về, 

Họ đi không tham vọng, 
VWựa lúa, không cất chứa, 
Không ghè, không nôi niêu, 
Những gì họ tìm kiểm, 
Có người khác sẵn sàng. 
Do vậy, họ nuôi sống, 
Theo cung cách tốt đẹp. 
Họ là bậc Hiển trí, 
Khuyên nhủ lời tốt đẹp. 
Hay họ giữ im lặng, 
Trong tư thể trâm tĩnh. 
Chư thiên chiến Tu-la, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 379 





Loài Người cũng gây chiến. 
Hối này Màtali! 
Không chiến giữa gây chiến, 
Trám tình giữa đao gậy, 
Không chấp giữa chấp trước. 
Vậy ta kính lễ họ, 
Hối này Màtali! 

9) (Màtali): 
Phải, tôi cũng được nghe, 
Ở đời bậc tối thượng, 
Sakka Ngài đánh lễ 
Những vị Ngài đảnh lễ, 
Tôi cũng đều đảnh lễ 
Ôi, này Vàsaval 


10) Maghavà nói vậy, 
Vua SujampaHi, 
Đảnh lễ Tăng chúng xong, 
Lên xe dẫn đi đâu. 


II. Phẩm Thứ Ba (hay Sakka Năm Kinh). 


L. Sát Hại Gì? (S.1,237) 
1) Tại Sàvatthi, Jetavana. 
2) Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi đứng một bên. 
3) Đứng một bên, Thiên chủ Sakka nói lên bài kệ với 
Thê Tôn: 


380 Chương XI: Tương Ủng Sakka 





Sát vát gì, được lạc? 
Sát vật gì, không sâu? 
Có một loại pháp gì, 
Ngài tán đồng sát hại, 
Tôn giả Gofarna2 

4) (Thế Tôn): 


Sát phân nộ được lạc, 
Sát phân nộ không sảu. 
Phán nộ với độc căn, 
Với vị ngọí tôi thượng, 
Pháp áy, bậc Hiên thánh 
Tán đồng sự sát hại. Ộ 
Sát pháp ây, không sáu, 
Hối này Vàsava! 

IH. Xấu Xí (S.i,237) 

1) Tại Sàvatthi, Jetavana. 

2) Tại đây... Thế Tôn nói như sau: 

3) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có một Dạ-xoa xấu xí, 
thâp lùn, bụng to (Okotimako), đên ngôi trên chỗ ngôi của 
Thiên chủ Sakka. 

4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên bực tức, chán ghét, phân uât: "Thật vi diệu thay! Thật 
hy hữu thay! Tên Dạ-xoa xâu xí, thâp lùn, bụng to lại đên 
ngôi trên chỗ ngôi của Thiên chủ Sakka!". 

5) Này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở Tam thập tam thiên 
càng bực tức, chán ghét, phần uât bao nhiêu, thời Dạ-xoa ây 
càng đẹp hơn, càng dê nhìn, càng dê thương bây nhiêu. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 381 





6) Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên đi đến Thiên chủ Sakka; sau khi đến, nói với Thiên chủ 
Sakka: 

7) "Ở đây, này Tôn giả, có một Dạ-xoa xâu xí, thấp lùn, 
bụng to đến ngồi trên chỗ ngồi của Ngài. Ở đây, này Tôn giả, 
chư Thiên ở Tam thập tam thiên, bực tức, chán ghét, phân 
uất: "Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Dạ-xoa này xâu xí, 
thấp lùn, bụng to lại đến ngồi trên chỗ ngồi của Thiên chủ 
Sakka!". Nhưng này Tôn giả, chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên càng bực tức, chán ghét, phẫn uất bao nhiêu, thời Dạ- 
xoa xấu xí, thấp lùn, bụng to ấy cảng tốt đẹp, càng dễ nhìn và 
càng dễ thương bấy nhiêu. Thưa Tôn giả, có phải Dạ-xoa ấy 
sẽ trở thành Dạ-xoa nuôi dưỡng với phẫn nộ?" 


8) Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka đi đến Dạ- 
xoa nuôi dưỡng băng phẫn nộ ấy; sau khi đến đắp thượng y 
vào một bên vai, đầu gôi phải quỳ trên đất, chấp tay vái Dạ- 
xoa nuôi dưỡng với phẫn nộ và nói lên tên của mình ba lần: 
"Thưa Tôn giả, tôi là Thiên chủ Sakka! Thưa Tôn giả, tôi là 
Thiên chủ Sakkal". 


9) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka càng nói lên tên 
của mình bao nhiêu thời Dạ-xoa ấy càng trở thành xấu xí, 
thấp lùn, bụng to bấy nhiêu; và sau khi trở thành càng xấu xí, 
càng thấp lùn, bụng to hơn, vị ấy biến mất tại chỗ ấy. 

10) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, sau khi ngồi 
xuống trên chỗ ngồi của mình, làm cho hòa dịu chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên, ngay lúc ấy, nói lên những bài kệ này: 

Tâm ta không dễ dàng, 
Để cho bị thất trận, 
Không để bị lôi kéo, 
Trong xoáy nước đục tình. 


382 Chương XI: Tương Ủng Sakka 





Người biết đã từ lâu, 

Ta không còn phẫn nộ, 
Phân nộ không chân đứng 
Một chỗ nào trong ta. 

Ta không nói ác ngữ, 

Vì phân nộ giận hờn, 

Và không có khen tặng, 
Những đức tảnh của 1a. 

T háy được lợi ích mình, 
Ta tự thân chế ngự. 


II. Huyễn Thuật (S.¡,238) 
1) Tại Sàvatthi... 
2) Thế Tôn nói như sau: 


3) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa A-tu-la VepacitfI, vua 
các A-tu-la, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. 


_4) Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka đi đến A-tu- 
la đê hỏi thăm tình trạng bịnh hoạn. 


5) Này các Tỷ-kheo, Vepacitti từ đàng xa trông thấy 
Thiên chủ Sakka đi đên, thây vậy liên nói với Thiên chủ 
Sakka: 

"Này Thiên chủ, hãy chữa bệnh cho tô!"”. 

6) "Này Vepaciti, hãy nói tôi biết ảo thuật của 
Sambhara". 

7) "Này Tôn giả, hãy chờ tôi hỏi ý kiến các A-tu-la." 

8) Rồi này các Tỷ-kheo, Vepacitti, vua các A-tu-la, hỏi 
ý kiên các A-tu-la: 

"Chư Tôn giả, tôi có nên nói cho Thiên chủ Sakka, ảo 
thuật của Sambhara không?" 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 1 383 





9) "Thưa Tôn giả, Ngài không nên nói cho Thiên chủ 
Sakka ảo thuật của Sambhara". 


10) Rồi này các Tý-kheo, Vepacitti, vua các A-tu-la, 
nói lên bài kệ này với Thiên chủ Sakka: 
Ông thuộc dòng Magha, 
Là SakRa, Thiên chủ, 
Là chồng của Sujà, 
Áo thuật dắt dẫn đến, 
Vực sâu của địa ngục, 
Tại đấy Sambhara, 
Đã sống một trăm năm. 


IV. Tội Lỗi (hay Không Phẫn Nộ) (S.i,239) 
1) Tại Sàvatthi... tại vườn ông Cấp Cô Độc. 


2) Lúc bây giờ hai Tỷ-kheo cãi lộn nhau. Ở đây, một 
Ty-kheo phạm tội, Tỷ-kheo ây phát lộ tội phạm là tội phạm 
trước mặt Tỷ-kheo kia. Tỷ-kheo ây không châp nhận. 


3) Rồi Tý-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các 
Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

4) Ở đây, bạch Thế Tôn, có hai Tỷ-kheo cãi lộn nhau. 
Một Tỷ-kheo phạm tội. Bạch Thế Tôn, Tý-kheo ấy phát lộ 
tội phạm là tội phạm trước mặt Tỷ-kheo kia. Tyỷ-kheo ẫy 
không chấp nhận. 

5) Này các Tyý-kheo, hai Tỷ-kheo này là ngu s1: một vị 
không thấy phạm tội là phạm tội, một vị không chấp nhận phát lộ 
tội phạm đúng pháp. Này các Tỷ-kheo, hai vị Tỷ-kheo này là ngu 
SĨ. 


384 Chương XI: Tương Ung Sakka 





6) Này các Tý-kheo, hai Tỷý-kheo nảy là sáng suốt, một 
vị thây phạm tội, một vị châp nhận phát lộ tội phạm đúng 
pháp. Này các Tỷ- kheo, hai Tỷ-kheo này là sáng suôt. 


7) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, để 
làm hòa dịu chư Thiên ở Tam thập tam thiên tại hội trường 
Sudhamma, ngay trong lúc ây, nói lên bài kệ này: 


Hãy nhiếp phục phân nộ, 
Giữ tình bạn không phai, ˆ 
Không đáng măng, chớ măng, 
Không nên nói hai lưỡi, 
Phân nộ quảng người ác, 
Như đã rơi vực thăm. 

V. Không Phẫn Nộ (Không Hại) (S.1,240) 

1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn 
Anàthapindika (Cầâp Cô Độc). 


2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo... Thế Tôn nói như sau: 


3) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, để 
làm hòa dịu chư Thiên ở Tam thập tam thiên tại hội trường 
Sudhamma, ngay trong lúc ây, nói lên bài kệ này: 


Chớ để lòng phẫn nộ, 

Nhiếp phục, chỉ phối người! 
Chớ để lòng sân hận, 

Đối trị với sân hận! 

Không phân nộ, vô hại, 

Bác Thánh thường an tru. 
Phân nộ quăng người ác, 
Như đá rơi vực thắm. 


MỤC LỤC 


Giường T: Fưữơhe 1n: Chữ THHẾP bi vxxsezáitiztsi2a 40a Aia 5 
JPHđH C07100 074877 vi 11 666x064 t6 8e 6 06 061g 251101 612408 cà 5 
II Phẩm Vườn Hoan Hỷ ......................... ¿2-52 22s +22 £+Ez2 S2: 12 
II.Phẩm Kiếm (S:Ï/Ï3):::cccsicx6 c0 0602061661066101261 026 x2ai 23 
Ÿ, Phẩm Quận TIẾN 2isx6sosiebxoggsesd0aols1is6seeSaaesissee 29 
Phẩm Thiện ChẤY son coi cai 60200: v0 0sl82060asabce 50 
VÌ: PA RIEC H1 122004009 1100 srktisosfntg111/80218004018000 205 006A 58 
VII;Phẩn¡ Thăng (S129) 1 sukobssiuaolebdevoiokodseoietoag 61 
VIIf„Phẩm Đodn/(S:1Ã1) s2sx x0 eobe x9 xnsaael 65 

Chương TỊ: Tương ng: THIẾH. TỦ 1iixxcá1i05902Ÿs6sdtosileaesind W2 
1PRány Thứ Nha (Š:02410) be ca 10220026 0200000009061 /sucBxuae đi) 
II. Phẩm Cấp Cô Độc (S.1,5 Ï) ..................... ----2-55-5cccsceczcrzcceei 82 
II Phẩm Các Ngoại Đạo (S.i,56)..................... --5- 2-52 c2ccsccecceei 01 

Chương III : Tương Ưng Kosala......................... ..--- 5-5 5555 Ss+<+<52 111 
[Phẩm Thự NHÀ ào 0ý116279A6ie 122105007 20.209 A10,14x0680 111 
ñÏ;;PhiAim2THU: ElAaz 5615563661600 110 056/600 634 760A) 125 
TỊ[)HDai? Tứ Bay 600-6108 suoiiaiosseGnisalaso 146 

Chương IV: Tương Ưng Ác Ma...........................-2-5-55©755sccscsecea 160 
Phẩm), Thịy NHÀ áos0/0sx2ex0iAsi00a80 09026000242 ttanjsaul 160 
[Í;Phẩm: 1 DU Hai, 22662473861 1462u8aic50200010á80xzkduantadxa 169 
II Phẩm Thứ Ba (Thêm năm kinh).....................-- 5-2 252552 182 

Chương V: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni....................... . - ¿5+ 5-5555: 199 

Chương VI: Tương Ưng Phạm Thiên ...................... .. 5-5-5: 212 
laPhani PHÚT {Hy vu x7n 06 A6525 09240864 281056066isa 212 
ïÏ; P01 TDU ElAioos9/6ui201116 64660000801 Mu 003 656064080 238 


L Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất...................... 2: ¿2s cEsEsEsEsEsEszszs 247 


IHIEHSIM:C Là 10A is 0v011/V0012 101 121052482 1627204h 267 
Chữdfờ VI v6s::464i01eeacÀ9qtubkaqcAialsslituä2Hdboáftdsä 290 
Tương Ưng Trưởng Lão VangÌsa......................... --¿ ¿5555525 ses+x+s+s+2 290 
Chương IX : Tương Ưng Rừng.......................... . 5 555555 5s se s+x+sss2 310 
Chương X: Tương he Dạ XỔ dhá u62 HNot A1100 9a 2 
CU@ng XI? Tương HE SNKKA3xexggaiug2áxonifi0/uiCnd 8i 343 

I;Piim 810 NHA 4o uecshsxae0sftilokicrbiatardaibáo an 343 

J[,EHÌEH-HIUE HIđIo: sa 4c6520eeg313486286g2epuisfÐbdfta Euelg is iencdqa 364 

IH. Phâm Thứ Ba (hay Sakka Năm Kinh)................................. 379 


cs Sð sò 


